Namo Tassa Bhagavato rahafo 
Sammasambuddhassa 


Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, 
Bậc Arahán, Bậc Chánh Đắng Giác 


TÌM HIẾU MƯỜI BA LA MẬT 
Những phẩm chất đưa tới giác ngộ 


Sujin Bortharnwanaket 


Dịch giả Anh ngữ: Nma Van Gorkom 
Vietnam Dhamma Home dịch Việt 


NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 


Đôi lời vê bản dịch Việt ngữ 


Vietnam Dhamma Home xin trân trọng giới thiệu 
tới quý đạo hữu bản dịch Việt cuốn "Tìm hiểu Mười ba 
la mật" của Achaan Sujin Boriharnwanaket. Do là lần 
ấn bản đầu tiên nên cuốn sách chắc chăn không tránh 
khỏi những sai sót. Chúng tôi rất mong quý đạo hữu 
lượng thứ và hoan hỷ đóng góp ý kiến để những lần tái 
bản sau được hoàn thiện hơn. 


Chúng tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn tới tất cả 
các đạo hữu đã góp công hoàn thành bản dịch này cũng 
như các thí chủ là Ông Nguyễn Trường Sơn, Ông Phan 
Binh, Bà Nguyễn Thị Trinh, Bà Trương Thị Hoa, Bà 
Dương Anh Đảo, Bà Nguyễn Thùy Linh, Bà Nguyễn 
Thị Minh Hằng và... đã hùn phước tài chính để cuốn 
sách được in ấn và gửi tới tay độc giả Việt Nam. 


Xin được hồi hướng phần công đức này tới cha mẹ, 
thầy tổ, thân bằng quyến thuộc và bạn hữu, hiện tiền và 
quá vãng. Nguyện cho các vị ấy tùy hỷ với phước thiện 
này! Nguyện cho phước thiện làm đây là duyên lành 


6 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


để dứt khỏi những ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm trong 


ngày vị lai! 


Sadhu! Sadhu! Sadhu! 


Mục lục 


Đôi lời về bản dịch Việt ngữ 

Lời nói đầu 

Lời giới thiệu - Mười ba la mật trong đời sống thường ngày 
Chương 1 - Bố thí Ba la mật 
Chương 2 - Trì giới Ba la mật 
Chương 3 - Xuất gia Ba la mật 
Chương 4 - Trí tuệ Ba la mật 
Chương 5 - Tinh Tấn Ba la mật 
Chương 6 - Kham nhẫn Ba la mật 
Chương 7 - Chân Thật Ba la mật 
Chương 8 - Quyết Định Ba La Mật 
Chương 9 - Tâm từ Ba la mật 
Chương 10 - Tâm xả Ba la mật 


Phần kết - Ô nhiễm của các Ba la mật 


127 
163 
225 
269 
297 
317 
339 


Lời nói đầu 


Cuốn sách của Achaan Sujin về Ba la mật dịch từ 
tiếng Thái này có thể giúp chúng ta rất nhiều trong việc 
hiểu ý nghĩa của các ba la mật trong cuộc sống hàng 
ngày, chúng là các trợ duyên đưa tới giác ngộ. Đức Phật 
đã dạy chúng ta Tứ niệm xứ (satipatthana), tức sự phát 
triển hiểu biết về danh và sắc trong cuộc sống hàng 
ngày. Tuy nhiên, chúng ta thường lãng quên các danh 
và sắc xuất hiện, và hiểu biết của chúng ta về chúng vẫn 
còn yếu ớt. Chúng ta cần phát triển tất cả các ba la mật 
song song với Tứ niệm xứ để có thể đi tới giác ngộ. 


Các đoạn trích dẫn từ kinh Hạnh Tạng (Cariyäpitaka) 
và các Chú giải của kinh cũng như những văn bản khác 
ta được đọc trong cuốn sách này quả là ấn tượng. Chúng 
ta được truyền cảm hứng từ những câu chuyện tiền thân 
Đức Phật, khi Ngài còn là một vị Đại Bồ tát và đang 
phát triển các ba la mật với dũng mãnh và quyết tâm tột 
đỉnh. Chúng ta được nhắc nhở hãy kham nhẫn, không 
nhụt chí bởi khoảng thời gian đằng đăng cần trải qua để 
phát triển trí tuệ cùng các ba la mật. 


10 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


Tôi vô cùng biết ơn Achaan Sujin đã giúp đỡ chúng 
ta, qua cuốn sách này, suy xét về các đặc tính của từng 
ba la mật và tự kiểm chứng xem những ba la mật nào 
còn thiếu sót. Thật lợi lạc khi được nhắc nhở rằng, 
không nên lơ là bất cứ ba la mật nào trong mười ba la 
mật, và rằng chúng ta cần bổ túc chúng liên tục trong 


cuộc đời mình, bât cứ khi nào có cơ hội sinh khởi. 


Cuốn sách này là tập hợp các buổi giảng Pháp của 
Achaan Sujin vào những dịp khác nhau. Các phần chú 
thích là của tôi. Trong phần dịch thuật của mình, tôi 
có gắng chuyền tải một cách trung thành nhất có thể 
những lời nói của Achaan, bởi chúng tới từ đáy sâu của 


tâm Bà. 


Tôi muốn bày tỏ sự tri ân của mình tới Tỳ kheo 
Bodhi Bikkhu, người đã từ ái cho phép tôi trích dẫn từ 
bản dịch của sư về các chú giải cho cuốn Hạnh T: ạng, 
nằm trong cuốn sách Kinh Phạm Võng và Chú giải, nhà 
xuất bản B.P.S. Kandy, Sri Lanka. 


Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn và lòng trân trọng 
của mình tới Kom Tukovinit, người đã hỗ trợ tôi rất 
nhiều khi dịch những đoạn văn khó trong bản tiếng 
Thái. Tôi cũng rất tri ân Alan Weller đã xuất bản cuốn 


sách này. 


Lời nói đầu 11 


Mong cuốn sách này mời gợi chúng ta phát triển 
các ba la mật một cách bên bỉ. 


Dịch giả Anh ngữ 
Nina Van Gorkom 


12 


Tìm hiểu mười Ba La Mật 


lỗ 


Lời giới thiệu 
Mười ba la mật 
trong đời sống thường ngày 


Mười ba la mật, tiếng Päli là pãrami, là những 
duyên quan trọng nhất cho sự tận diệt hoàn toàn các 
phiền não. Chúng ta cần phát triển mọi loại thiện pháp 
để trí tuệ có thể sinh khởi và tận diệt phiền não theo 
từng giai đoạn. Thiện pháp không phải lúc nào cũng là 
ba la mật, vì thế rất cần thiết phải hiểu đúng đắn khi nào 
một thiện pháp là ba la mật, và khi nào thì không. Do 
mười ba la mật là thiết yếu cho sự tận diệt phiền não, 
chúng ta cần nghiên cứu tìm hiểu về chúng, hiểu rõ ý 


nghĩa của chúng đề giúp chúng tăng thịnh. 
Mười ba la mật bao gồm: 
Bồ thí (dãna), 
Trì giới (sila), 


Xuất gia (nekkhamma), 


14 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


Trí tuệ (pañña) 

Tỉnh tấn (viriya) 
Kham nhẫn (khanti) 
Chân thật (sacca) 
Quyết định (aditthãna) 
Tâm từ (mett3) 

Tâm xả (upekkha) 


Việc nghiên cứu cần mực về mười ba la mật rất lợi 
lạc, giúp ta có thể suy xét và tự thẩm định xem những 
ba la mật nào chưa được tích lũy đủ. Chúng ta cần vun 
bồi tất cả các ba la mật, và băng cách ấy, chúng có thê là 
duyên cho sự giác ngộ Tứ Thánh Đế. Nếu một người đặt 
mục tiêu là có được chánh niệm hay biết về đặc tính của 
các thực tại khi chúng xuất hiện trong đời sống thường 
nhật, nhưng không để tâm tới việc phát triển các ba la 
mật, người ấy sẽ nhận ra rằng mình luôn bị chinh phục 
bởi nghiệp bắt thiện. Có nhiều duyên cho sự sinh khởi 
của nghiệp bất thiện hơn là của nghiệp thiện. Chúng ta 
không biết mỗi chúng ta sẽ còn phải phát triển và bồi bổ 
các ba la mật trong bao lâu nữa. Tuy nhiên, trong mỗi 
kiếp sống có cơ duyên, chúng ta nên vun bồi các ba la 
mật với hết sức mình. Tham ái đối nghịch với các ba la 


Lời giới thiệu 15 


mật, vì thế, chúng ta không nên quên rằng mình phát 
triển các ba la mật không phải vì mong đợi kết quả của 
nghiệp thiện, mà bởi vì chúng ta thấy được hiểm họa 
của mọi bất thiện pháp. Chúng ta không nên vun bồi 
các ba la mật bởi mong đợi quả thiện sẽ trổ trong vòng 
sinh tử luân hồi, mà bởi vì mục đích của chúng ta là sự 
tận diệt các phiền não, và cuối cùng là đạt tới điểm cuối 
của vòng luân hồi. Điểm cuối ấy chỉ được chạm tới khi 
mọi phiền não đã được tận diệt hoàn toàn. Chừng nào 
còn phiền não, chừng ấy sẽ không có điểm dừng của 
bánh xe sinh tử. Vì vậy, ta không nên vun bồi ba la mật 


vì mong đợi quả thiện sẽ trô trong vòng luân hôi ây. 


Vì vậy, nếu một người thấy hiểm họa của sự keo kiệt 
bủn xin, người ấy sẽ phát triển bồ thí. Nếu một nØười 
thấy hiểm họa của việc phạm giới, người ấy sẽ giữ giới. 
Người ấy thấy rằng, đễ duôi trong lời nói, hành động và 
tạo nghiệp ác qua thân và khâu là tự hại chính mình. Ta 
có thê không nhận ra rằng, kế cả những lời nói bất cần 
cũng có thể làm tốn hại tới cả mình và mọi người. Vì 
thế, nếu một người thấy được hiểm họa của việc phạm 
giới, người ấy sẽ cố gắng giữ giới và cân mực hơn trong 
lời nói, việc làm của mình. Nếu một người thấy hiểm 
họa của mọi lạc thú ngũ dục, bao gồm cả những lạc thú 
gắn liền với cuộc sông hôn nhân, người ấy sẽ hướng tới 


sự xuât gia. Nêu một người nhận ra hiêm họa của vô 


16 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


minh và hoài nghi, người ấy sẽ nghiên cứu Giáo Pháp 
để biết và hiểu các thực tại như chúng thực là, và đó là 
sự phát triển của trí tuệ ba la mật. Nếu một người thấy 
sự bất lợi của lười nhác, người ấy sẽ hướng tới tinh tấn, 
nỗ lực. Nếu một người thấy khiếm khuyết của tính sốt 
ruột, nóng nảy, người ấy sẽ phát triền kham nhẫn. Nếu 
một người thấy hiểm họa của dối trá trong hành động 
và lời nói, người ấy sẽ hướng tới chân thật. Nếu một 
người thấy nguy cơ của tính do dự, người ấy sẽ hướng 
tới quyết định. Nếu một người thấy hiểm nguy của hận 
thù, người ấy sẽ phát triển từ tâm. Nếu một người thấy 
sự vô nghĩa của các ngọn gió đời như được và mắt, vinh 
và nhục, người ấy sẽ thiên về tâm xả. Tất cả các phẩm 
chất này chính là mười ba la mật cần được tích lũy và 


vun bôi dân dân.! 


1. Cuốn Tiền thân Đức Phật (Jãtaka) bàn về các phẩm chất tuyệt hảo 
mà Ngài đã vun bồi trong các tiền kiếp, nhưng không chỉ nói riêng 
về các ba la mật. Cuốn Hạnh Tạng thuộc Tiểu Bộ Kinh mô tả các 
ba la mật và kê lại cách thức chúng được vun bồi. Chú giải của tác 
phẩm này, được viết bởi Ngài Dhammapala trong thế kỷ thứ VI giải 
thích chúng một cách hệ thống và chỉ tiết hơn. Các ba la mật cũng 
được mô tả một cách tóm tắt trong các phụ chú giải (Tika) của Kinh 
Phạm Võng (BrahmaJjala Sutta) thuộc Trung Bộ Kinh. Mười ba la 
mật cũng được nhắc tới trong cuốn Phật sử (Buddhavamsa) thuộc 
Tiểu Bộ Kinh. 


Lời giới thiệu 17 


Đặc tính, chức năng, biểu hiện và cận 
nhân của các Ba la mật 


Chúng ta đọc trong cuốn Parzmafthadipanï, cuỗn 
Chú giải cho /ạnh Tạng (Cariyäpitaka) thuộc Tiểu Bộ 
Kinh (Khuddhaka Nikãya) về các đặc tính của mười ba 
la mật! như sau: 


1. Bồ thí (dãna) có đặc tính xả ly; chức năng/phận 
sự của bố thí là đầy lui lòng tham với những thứ có thể 
cho đi; biểu hiện/thành tựu của bố thí là không dính 
mắc, hay đạt được phú quý và tái sinh an lành; cận 


nhân của bố thí là một đối tượng có thể được xả by. 


2. Trì giới (sla) có đặc tính trấn tĩnh (silana); 
phối hợp (samädäna) và đặt nên tảng (patithäna) 
cũng được dùng đề mô tả đặc tính của giới; chức năng/ 
phận sự của giới là đây lui sự vô lương, hay chức năng 
của giới là hành xử đúng đắn; biếu hiện/thành tựu của 
giới là trong sạch về đạo đức; cận nhân của giới là 


tàm và quỷ. 


3. Xuất gia (nekkhamma) có đặc tính xa lìa lạc thú 


1. Các trích dẫn của tôi về cuốn Chú giải cho Hạnh Tạng cùng các 
định nghĩa, mô tả về các ba la mật ở phần cuối của Tiểu Bộ Kinh được 
lấy từ bản dịch của Tỳ kheo Boddhi. Bản dịch này nằm trong cuốn 
Kinh Phạm Võng và Chú giải xuất bản bởi B.P.S, Kandy, Sri Lanka. 


18 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


ngũ dục và cối dục; chức năng/phận sự của xuát gia 
là kiêm chứng tính bát toại nguyện của dục; biếu hiện/ 
thành tựu của xuất gia là viên ly dục lạc; cận nhân của 


xuất gia là trạng thái khẩn cấp tu niệm (samvega)” 


4. Trí tuệ (paññä) có đặc tính xuyên thấu bản chất 
của các pháp, hay đặc tính xuyên thủng, như mũi tên 
được bắn đi bởi tay thiện xạ; chức năng/phận sự của trí 
tuệ là chiếu sảng cảnh, nhự một ngọn đèn; biểu hiện/ 
thành tựu của trí tuệ là sự tỏ tường, như một người dẫn 
đường trong rừng sâu; cận nhân của trí tuệ là định hay 
Tứ Thánh Đé.! 


5. Tỉnh tấn (viriya) có đặc tính nỗ lực, chức năng/ 
phận sự của tinh tấn là củng cố; biểu hiện/thành tựu của 
tỉnh tấn là không mệt mỏi; cận nhân của tinh tấn là một 


cơ hội cho tỉnh tắn hay trạng thái khẩn cấp tu niệm. 


6. Kham nhân (khamii) có đặc tính chấp nhận; chức 
năng/phận sự của kham nhẫn là chịu đựng đối tượng 
khả ái và bất khả ái; biểu hiện/thành tựu của kham nhẫn 
là độ lượng hay không đối kháng: cận nhân của kham 
nhẫn là thấy mọi thứ như chúng thực là. 


1. Định của Bát Chánh Đạo đảm nhận chức năng của mình khi nó 
sinh kèm với Chánh kiến của Bát Chánh Đạo. Tứ Thánh Đề là đối 
tượng của trí tuệ. 


Lời giới thiệu 19 


7. Chân thật (sacca) có đặc tính không dối trá 
trong lời nói; chức năng/phận sự của chân thật là kiểm 
chứng trung thực với thực tế; biểu hiện/thành tựu của 


chân thật là cao quý; cận nhân của nó là trung thực. 


8. Quyết định (adhithäna) có đặc tỉnh quyết tâm 
về các pháp trợ đạo!; chức năng/phận sự của quyết 
định là vượt qua pháp đối nghịch của các pháp trợ đạo; 
biểu hiện/thành tựu của quyết định là không lay chuyển 
trong nhiệm vụ ấy; cận nhân của quyết định là các pháp 


trợ đạo. 


9. Tâm từ (metä) có đặc tính yếm trợ an sinh (của 
các chúng sinh); chức năng/phận sự của tâm từ là tạo 
an sinh, hay loại bỏ hán thù; biểu hiện/thành tựu của 
tâm từ là lòng bao dung; cận nhân của tâm từ là thấy 


mặt tốt đẹp của chúng sinh. 


10. Tâm xả (upekkhä) có đặc tính thúc đẩy khía 
cạnh trung hòa”; chức năng/phận sự của tâm xả là nhìn 
nhận mọi thứ một cách công bằng; biểu hiện/thành tựu 
của tâm xả là chế ngự luyễn ái và ghét bỏ; cận nhân 
của tâm xả là sự suy niệm về chân lý rằng các chúng 


sinh là kẻ thừa tự của nghiệp của mình. 


1. Quyết tâm với các pháp trợ đạo, tức là với mười ba la mật. 
2. Sự trung hòa/ quân bình/bình đăng với các chúng sinh. 


20 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


Ngoài các định nghĩa này, có nhiều đoạn trong 
cuốn Chú giải của Hạnh Tạng bàn chỉ tiết về các ba 
la mật. Việc cần tìm hiểu chi tiết đến đâu tùy thuộc vào 
khả năng nhìn nhận giá trị của những chỉ tiết ấy cũng 
như mức độ thâm xét về các thực tại của mỗi người. 
Tất cả mọi người đều muốn hoàn thiện cả mười ba la 
mật, nhưng để có thể làm được điều đó, ta cần phải vun 
bồi và tích lũy chúng một cách tuần tự, từ từ. 


Trước khi chúng ta nghe Pháp, tâm bắt thiện dễ sinh 
khởi thường xuyên, và chúng ta không hề biết cách thức 
phát triển con đường Bát Chánh Đạo. Khi một người đã 
được nghe Pháp, người ấy có được hiểu biết về tiễn 
trình phát triển của trí tuệ và của Bát Chánh Đạo. Tuy 
nhiên, khi mọi người đã có được một chút hiểu biết, họ 
có thể nhận ra rằng chánh niệm (sammä-satI) rất hiếm 
khi sinh khởi và hay biết về các đặc tính của thực tại. Vì 
vậy, rất cần tự biết mình và tìm ra nguyên nhân tại sao 
chánh niệm lại sinh khởi hiễm hoi như vậy. 


Có thể có người, sau khi hiểu ra con đường đúng 
để phát triển tuệ giác, có khả năng tận diệt tà kiến về 
ngã và giác ngộ Tứ Thánh Đề. Tuy nhiên, đâu là lý do 
khiến chánh niệm không phát triển tương ứng với hiểu 
biết của một người về con đường Chánh Đạo? Câu trả 
lời là mọi người đều có phiền não, và điều này có thể 
so sánh với bệnh tật. Chúng ta như một người bệnh 


Lời giới thiệu BÀI| 


không biết làm cách nào để khỏi bệnh và phục hồi 
sức lực. Chúng ta thấy rằng con đường phải đi xa vô 
cùng tận, nhưng khi thân thể không được khỏe mạnh, 
ta không thê nào đi hết chặng đường và tới được đích 
đến. Con đường Bát Chánh Đạo là một con đường dài 
mà chúng ta phải đi để có thê tới được đích là sự giác 
ngộ Tứ Thánh Đế. Nếu ta không tự kiểm mình và biết 
rõ bản thân, chúng ta sẽ giống như một người biết con 
đường đúng nhưng không thê du hành trên con đường 
ấy. Chúng ta giống như một người không biết phương 
thức khỏi ốm và phục hồi sức mạnh. Do vậy, nghe Pháp 
và suy xét để có hiểu biết đúng có thể được so sánh 
với người tìm được bài thuốc phù hợp đề cắt bệnh cho 
mình. Người không nghe Pháp và thậm chí không biết 
là mình đang ốm bệnh sẽ không đi tìm thuốc chữa. Khi 
người ấy tìm được Pháp và có hiểu biết đúng đắn về 
Giáo Pháp, người ây giống như một bệnh nhân đã tìm 
được thuốc trị bệnh để có đủ sức mạnh du hành trên 
đường thiên lý. Các pháp khiến cho tâm khỏe mạnh đề 
ta có thê đi hết con đường Bát Chánh Đạo là mười ba 
la mật. 


Chúng ta cần suy xét về các ba la mật một cách kỹ 
lưỡng đề có được hiểu biết đúng về chúng, nếu không 
chúng ta sẽ không thể vun bồi chúng. Ta có thể nghe 
Pháp hàng ngày, nhưng chúng ta cần biết rõ và suy xét 
tại sao ta làm vậy: chúng ta cần nghe với quyết tâm 


22 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


vững vàng để có được hiểu biết đúng về Giáo Pháp để 
có thể áp dụng Pháp ấy, bây giờ và trong mỗi kiếp sống 
tới. Ta cần biết được mục đích đúng đắn của việc nghe 
Pháp: sự phát triển của trí tuệ có thê tận diệt các phiền 
não. Bằng cách ấy, các ba la mật có thê được phát triển 
khi chúng ta nghe. 


Trong khi nghe, quyết định ba la mật có thể được 
vun bôi. Chúng ta cần biết ý nghĩa của quyết định ba 
la mật; nếu không có tâm lực mạnh mẽ, ta không thể 
hoàn thiện ba la mật này. Một sỐ người thực hiện thiện 
pháp như bồ thí, thể hiện sự quyết tâm của họ bằng lời 
nguyện nhưng lại không biết ý nghĩa của quyết định. 
Khi ta có lòng quyết tâm vững mạnh, không lay chuyên 
để đạt tới đích cuối là sự tận diệt của mọi bất thiện, 
quyết định sẽ là một ba la mật, và đó là một điều kiện 
tiên quyết cho sự phát triển của trí tuệ. 


Nếu ta không tìm hiểu các ba la mật, ta có thể cứ 
tiếp tục nghe Pháp mà không biết đến mục đích chính 
đáng của việc ấy, và vì thế chắc chắn ta sẽ không chứng 
ngộ được Tứ Thánh Đế. Chúng ta cần suy xét xem liệu 
các ba la mật có bắt đầu phát triển khi ta nghe Pháp. 
Bắt cứ khi nào ta có quyết tâm vững vàng đề nghe với 
mục đích đúng là nhằm phát triển trí tuệ, chúng ta lại 
đang tích lũy cả mười ba la mật đề chúng dần đạt tới độ 
hoàn mãn. 


2Ó 


Chương 1 


Bố thí Ba la mật 


Bồ thí ba la mật được kê tới đầu tiên trong mười ba 
la mật. Như chúng ta đã đọc về định nghĩa về bố thí ba 
la mật trong cuốn Chú giải cho #ạnh Tạng: 

“Bố thí (danã) có đặc tính xả ly; chức năng/phận sự 
của bồ thí là đầy lui lòng tham với những thứ có thể cho 
đi; biểu hiện/thành tựu của bố thí là không dính mắc, 
hay đạt được phú quý và tái sinh an lành; cận nhân của 
bố thí là một đối tượng có thê được xả ly”. 


Đa số mọi người đều biết rằng bố thí là sự cho đi 
vì lợi ích và hạnh phúc của những người khác. Những 
người tại gia cư sĩ không thể cho đi tất cả sản nghiệp 
của mình bởi họ vẫn còn dính mắc vào các đối tượng 
ngũ dục, nhưng mỗi khi có cơ hội bố thí, họ nên thực 
hành điều đó. Nếu ta không thể cho đi vì lợi ích của 
người khác những thứ lớn nhỏ mà mình sở hữu, sẽ còn 
khó khăn hơn biết bao để từ bỏ sự dính mắc vào danh 
pháp và sắc pháp mà ta chấp thủ là tự ngã, là chúng sinh 


Và Con người. 


24 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


Vì thế, ta cần tập bố thí hết sức có thê, vì lợi ích và 
an sinh của người khác, để có thê tận diệt các phiền não, 
trong đó có sự bám víu vào của cải cũng như vào danh 
pháp và sắc pháp mà ta chấp tưởng là chúng sinh, con 
người và tự ngã. Do vậy, trong cuộc sông thường nhật, 
ta không nên lơ là việc vun bồi bố thí ba la mật. Ta cần 
phải biết liệu sự bồ thí của mình có phải là ba la mật hay 
không. Bất kế ta bố thí nhiều tới bao nhiêu, sự bố thí 
ấy không phải là một ba la mật nếu ta không thấy được 
tính thiết yêu của việc tận diệt phiền não. 


Những người hiểu Pháp và thực hành bố thí cần 
suy xét xem sự bồ thí của mình có phải là ba la mật 
hay không. Nếu một người bồ thí mà không mong đợi 
kết quả nào, đù là sự tái sinh nơi thiên giới, khi ấy sự 
bồ thí của người ấy có thê là ba la mật. Tuy nhiên, nếu 
một người muốn nhận được phần thưởng khi mong mỏi 
tái sinh giàu sang hay tái sinh ở các cõi trời, hoặc nếu 
người ấy muốn nhận được lợi dưỡng, tôn vinh hay tán 
dương, cuộc sống của người ấy chất chứa mong cầu, và 
mục tiêu của người ấy không phải là sự tận diệt phiền 
não. Nếu ta Suy niệm về điều này, ta có thể biết được 
liệu sự bố thí của mình ở một thời điểm cụ thể có phải 


là ba la mật hay không. 


Bồ thí ba la mật là một duyên đề vượt sang bờ bên 


Chương 1: Bố thí Ba la mật 25 


kia, hay nói cách khác là sự tận diệt các phiền não, đó 
là bến bờ đối nghịch với xứ sở của phiền não. Cần một 
thời gian cực kỳ dài để có thê tới được bến bờ nơi phiền 
não tận diệt; đạt tới đó thật chăng dễ dàng. Chúng ta 
cần phải hiểu rõ ràng tận diệt phiền não có nghĩa là gì. 
Vì thế, chúng ta cần phải biết liệu ở khoảnh khắc bố thí 
mình có mong đợi điều gì hay không. Bồ thí tận diệt 
tham ái là sự bố thí với mục đích tận diệt phiền não, và 
điều ấy có nghĩa rằng ta không nên mong đợi bất cứ kết 


quả nào. 


Ngoài việc bồ thí của cải vật chất, có sự bồ thí cao 
thượng hơn, đó là bố thí Pháp. Đó thực chất là món quà 
trí tuệ thật lợi lạc cho kiếp này cũng như trong những 
kiếp vị lai. Khi chúng ta bố thí của cải vật chất cho 
những người nghèo khó, sự giúp đỡ ấy chỉ có hiệu ứng 
tạm thời. Có thể ta không cân nhắc tới nguyên nhân sốc 
rễ của sự nghèo túng ấy. Nghèo túng là quả của nghiệp 
bắt thiện, và chừng nảo ta tạo nghiệp bất thiện, chừng 
ây vẫn còn duyên cho sự tái sinh trong cảnh nghèo. 


Bên cạnh sự trợ giúp bằng vật chất, ta cần giúp mọi 
người đi tới gốc rễ sự nghèo túng của họ, tức là giúp họ 
có được hiểu biết đúng về sự thật của Giáo Pháp. Vậy 
là ta sẽ thấy rằng, mình thực sự có thê giúp đỡ lẫn nhau 
trong đời sống thường nhật, bằng tài thí cũng như Pháp 


26 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


thí. Với Pháp thí, chúng ta giúp đỡ những người khác 
có được hiểu biết đúng về Giáo Pháp cũng như cách 
áp dụng Giáo Pháp ấy. Hơn nữa, giúp đỡ mọi người có 
được hiểu biết đúng về Pháp có thể là một duyên khiến 
họ tăng trưởng thiện pháp: bố thí, trì giới và phát triển 


tâm tri. 


Vì vậy, khi một người giúp đỡ những người khác 
hiểu P háp bằng nhiều cách khác nhau - thông qua việc 
phát thanh, in sách, đàm đạo hay thuyết Pháp - mà 
không nhằm thu được gì cho bản thân, người ấy đang 
thực hành từ tâm. Khi ấy, những hành động bố thí của 
người ấy là ba la mật dẫn đến sự tận diệt phiền não. 
Người ấy có hiểu biết kiên cô rằng sự phát triển thiện 
pháp không bị ô nhiễm bởi phiền não chính là vun bồi 
các ba la mật. Một số người ưa hoằng pháp muốn đánh 
giá kết quả những việc tốt của mình. Tuy nhiên, kết quả 
thực sự của những nỗ lực của một người không liên 
quan đến số lượng người nghe Pháp mà người ấy thuyết 
hay số lượng thiện nghiệp mà người ấy đã tạo cho mục 
đích này. Kết quả của những có gắng ấy được thê hiện 
trong tâm của người nghe giờ đã có thể phát triển trí tuệ 
và áp dụng Giáo Pháp tốt hơn. 


Khi một người nghe Pháp có được hiểu biết đúng, 
người ấy tích lũy sự chân thật, và đó là chân thật ba la 


Chương 1: Bố thí Ba la mật tựu 


mật. Người ấy cũng tích lũy cả quyết định ba la mật khi 
có niềm tin kiên cỗ vào mục tiêu của mình là tận diệt 
phiền não. Chúng ta có thể đánh giá lợi ích của việc 
nghe Pháp tại ngay thời điểm ấy: liệu chúng ta có tích 
lũy thêm thiện pháp và suy giảm bớt bất thiện pháp hay 
không? 


Có một hình thái bố thí khác là vô úy thí 
(abhayadana), đó là sự bố thí cảm giác an toản khỏi 


hiêm nguy và sợ hãi. 


Ta đọc trong cuốn 7ăng Chỉ Bộ Kinh, Chương 
Tám Pháp, Phẩm Bồ thí, IX (39), Nguồn nước Công 
đức, về tám nguồn nước công đức: quy y Tam bảo và 


năm bô thí!. Ta đọc vê năm bô thí này như sau: 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, Thánh đệ tử đoạn tận sát 
sanh, từ bỏ sát sanh. Này các Tỳ kheo, vị Thánh đệ tử từ 
bỏ sát sanh, đem cho không sợ hãi cho vô lượng chúng 
sanh, đem cho không hận thù cho vô lượng chúng sanh, 
đem cho không hại cho vô lượng chúng sanh; sau khi 
cho vô lượng chúng sanh, không sợ hãi, không hận thù, 
không hại, vị ấy sẽ được san sẻ vô lượng không sợ hãi, 
không hận thù, không hại...” 


1. Tôi thêm bài kinh này cùng những nhận xét của mình vào. Tôi đang 
sử dụng bản dịch của Đại Đức Nyanaponika, Wheel no. 238-240, 
B.P.S Kandy, Sri Lanka. 


28 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


Lời dạy tương tự được thuyết về sự từ bỏ trộm cắp, 
tà đâm, nói dối và dùng các chất say. Như vậy, giới có 
thể được suy xét dưới khía cạnh bồ thí. Từ bỏ những 
việc làm tốn hại người khác, cũng như trao tặng sự bảo 
vệ khỏi hiểm nguy đều nằm trong vô úy thí. Hơn nữa, 
tha thứ cũng được coi là một dạng của bồ thí!. Khi ta 
tha thứ cho người khác, ta không trôi theo ác cảm và 
hận thù. 


Nếu một người không biết được rằng tha thứ là 
một ba la mật, người ấy sẽ không tha thứ được cho 
người đã làm ác với mình. Nếu ta không tha thứ cho 
những người khác, làm sao ta có thể đạt được giác ngộ 
và tận diệt phiền não? Nếu ta suy xét về điều này, đó 
có thể là duyên cho vô úy thí. Hình thái bố thí này cao 
thượng hơn sự bồ thí của cải vật chất (ãmisa dãna). Nếu 
ta không thể tha thứ cho người mình không ưa, điều 
ấy cũng có nghĩa là ta không thể vun bồi các hình thái 
thiện pháp khác đối với người ấy. Nếu ta không tha 
thứ cho một người hoặc vẫn còn giận dữ với người ấy, 
ta sẽ không thể hào hiệp với anh ta, ta thậm chí không 
thê cho anh ấy vật chất. Ta cũng không thể tặng anh ấy 
món quà Pháp thí bằng cách giúp đỡ anh ấy qua việc 


1. Trong tiếng Thái, từ tha thứ nghĩa là vô úy thí (abhãya). Bhaya có 
nghĩa là sợ hãi, hiểm nguy - úy, còn tiết đầu ngữ a là chỉ sự phủ định. 


Chương 1: Bố thí Ba la mật 29 


đàm đạo, hay khuyên nhủ anh ấy về những gì có lợi và 


có hại của cuộc đời. 


Vô úy thí là một duyên cho sự vun bồi trì giới ba la 
mật (s1la paramT); đó là duyên cho sự từ bỏ tà nghiệp và 
tà ngữ. Nếu ta không tha thứ cho người khác, chúng ta 
sẽ không cư xử như một người bạn và vì thế thiện pháp 
không thê phát triển. Vậy làm sao ta có thể vượt được 
sang bờ bên kia, bờ của sự tận diệt phiền não? 


Điều này cho ta thấy rằng sự suy xét của chúng ta 
về bản chất của thiện pháp trong đời sống hàng ngày 
phải rất tỉnh tế. Một người phát triển loại trí tuệ có thê 
chứng ngộ Tứ Thánh Đề cần biết được tính chất của tâm 
mình; người ấy cần phải biết được khi nào tâm mình ô 
nhiễm và không có sức mạnh. Trong trường hợp như 
vậy, làm sao người ấy có thể du hành trên con đường 
Bát Chánh Đạo dài vô tận? Người ấy cần phải biết tính 
chất của tâm mình để có thể có được sức mạnh tâm trí 
nhờ các ba la mật. Người ấy có thê biết rằng Đạo chính 
là Tứ niệm xứ, là sự phát triển hiểu biết về các thực tại; 
nhưng chánh niệm sẽ không sinh khởi nếu các ba la mật 
không đủ mạnh để có thể liễu ngộ Tứ Thánh Đé. Tắt cả 
chúng ta cần vun bồi mười ba la mật với trí tuệ, cả khi 
chúng ta bố thí trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta 
cần biết sự thật, chúng ta cần biết sự khác biệt giữa bố 


30 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


thí không có trí tuệ và bồ thí với trí tuệ, như trường hợp 
bố thí với trí tuệ của Đức Bồ tát. Bằng cách ấy, chúng 
ta có thể Suy xét vả hiểu được chân thật ba la mật, sự 
chân thật vì thiện pháp, để có thê đi theo bước chân của 
Đức Bồ tát, người đã phát triển các ba la mật trong từng 
kiếp sông. Ngài không phát triển riêng rẽ một ba la mật 
trì giới trong kiếp này, và xuất gia trong một kiếp khác, 
mà phát triển cả mười ba la mật trong mỗi kiếp, luôn 


luôn như vậy. 


Bây giờ, tôi sẽ bàn về pháp bố thí đi kèm với chân 
thật, với chân thật ba la mật, và ở đây chúng ta cần suy 
niệm về sự bố thí của Đức Bồ tát. 


Cuốn Paramattha Dipami, là cuỗn Chú giải cho 
Hạnh Tạng giải thích về ba loại bố thí ba la mật: tài 
thí (amisadana), vô úy thí (abhayadana) và Pháp thí 
(dhammadana). Chúng ta đọc về sự bố thí vật ngoại 


thân như sau: 


“Khi bậc Vĩ nhân bó thí vật ngoại thân, vị ấy bồ thí 
bất cứ thứ gì bất cứ ai cần; và khi được biết ai đó cần 
thứ gì, vị ấy bố thí mà không cần đợi người ấy hỏi xin, 
huống øì khi được hỏi xin”. 

Một người sẵn sàng bố thí thứ hữu dụng cho người 


khác khi người ây cân là người có hiệu biết tĩnh tê vê 


Chương 1: Bố thí Ba la mật 31 


sự thực hành thiện pháp. Ngay khi thấy rằng một người 
đang có nhu cầu về một thứ, tâm bi liền sinh khởi, người 
ây không đợi đến khi bị hỏi xin. 
Chúng ta đọc tiếp trong Chú giải: 
“Ngài chỉ bồ thí khi có thứ đề bố thí”. 


Ngài không bận tâm hay cảm thấy phiền lòng khi 
muốn bố thí nhưng lại không có gì đề bố thí. Đức Bồ tát 
chỉ bồ thí khi Ngài có thứ để bố thí. 


Chúng ta đọc: 


“Khi có những thứ để bó thí, Đức Bồ tát bó thí thứ 
người ta muốn có chứ không bố thí thứ họ không 
muốn”. 


Khi những người khác đang cần thứ gì đó, Ngài 
cho đi thứ ấy nếu có. 


Chúng ta đọc: 


“Ngài không bố thí bởi mong đợi được đáp trả. Và 
khi không có vừa để chia đủ hết cho tắt cả, Ngài phân 
phối đều tắt cả những gì có thể sẻ chia. Nhưng Ngài 
không bố thí những thứ đưa tới phiền não cho người 
khác, chẳng hạn như vũ khí, thuốc độc hay chất say. 
Ngài cũng không cho những thứ làm vui có tác hại và 
dẫn tới dễ duôi. Ngài không bố thí thực phẩm hay thức 
uống không phù hợp cho người óm bệnh, kê cả khi 


Š⁄) 


Tìm hiểu mười Ba La Mật 


người ấy đòi hỏi, và Ngài không bố thí những gì phù 
hợp một cách vượt quá phạm vi hợp lý” 


Nếu ta thực sự muốn giúp ai đó, chăng hạn như 


một người ôm bệnh, ta cân phải suy xét với từ bị vê 


cách thức hỗ trợ người ấy. Chúng ta không nên cứ bố 


thí không suy xét, mà cần biết thứ mình cho có phù 


hợp và hữu ích cho một người bệnh hay không. Ta cần 


phải biết tỉ mỉ cái gì là thiện pháp, ta cần biết phân biệt, 


không bỏ qua thiện pháp. Giống như một người thấy 


thuốc cần biết rõ tình trạng bệnh nhân và liều lượng 


thuốc phù hợp với từng người bệnh, cũng vậy ta phải 


bố thí với suy xét. 


Chú giải nêu: 


“Lại nữa, khi được hỏi xin, Ngài bó thí cho các gia 
chủ những thứ phù hợp cho gia chủ; cho các bậc xuất 
gia những thứ phù hợp cho xuất gia. Ngài bố thí cho 
cha, mẹ, thân bằng quyến thuộc, bạn hữu và đồng 
môn, cho con cái, cho vợ, cho nô lệ và người làm công, 
mà không làm đau lòng ai. Nếu đã hứa bố thí thứ cao 
thượng, Ngài không bồ thí thứ hạ liệt. Ngài không bố thí 
bởi mong muốn lợi dưỡng, danh dự hoặc tiếng thơm, 
hay bởi mong đợi được đên đáp, hoặc một kết quả nào 
khác ngoài sự Toàn Giác (trong trường hợp của Đức 
Bồ tát). Ngài không bố thí vì ghét bỏ món đồ bố thí, 
hay ghét bỏ người hỏi xin. Ngài không bó thí món đồ 
bỏ đi, kê cả cho những kẻ hành khất thiếu kiềm chế sỉ 


Chương 1: Bố thí Ba la mật KX 


vả, nhục mạ Ngài”. 


Mỗi khi bồ thí, ta cần thâm định kỹ tâm mình. Tâm 
cần thực sự mềm mại và hiền dịu. Ta không nên coi 
thường những người hỏi xin hay bất mãn với những gì 
ta cho họ; ta không nên bố thí những món đồ bỏ đi, kế 
cả cho những người hành khát thiếu kiềm chế sỉ vả và 


nhục mạ ta. 


Liệu chúng ta có theo được điều này không? Người 
nhận quà có thể tỏ vẻ khó chịu, hoặc có lúc hành xử 
một cách khiếm nhã. Dù thế, tâm của người bố thí có 
thê mềm mại và hiền dịu. Người ấy có thể bố thí mà 
không ác cảm với người nhận. Có thê rằng người nhận 
bồ thí thiếu kiềm chế trong hành xử, có những hành 
động không đúng, hoặc giả người ấy có thể nhục mạ 
người bố thí; người ấy có thể giận dữ, nói rằng người 
kia cho quá ít, hoặc rằng mình không muốn có những 
thứ được cho. Tuy nhiên, mặc vậy, tâm của người bố thí 
cần kiên có trong thiện pháp. 


Chúng ta đọc trong Chú giải: 
“Vị ấy luôn bồ thí với tín tâm, với từ bi và cung kính”. 


Bằng cách này ta có thể tận diệt những phiền não 
của mình kê cả khi bồ thí. Chú giải nói: 


“Ngài không bó thí vì tin vào điềm báo dị đoan: 


34 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


mà Ngài bố thí với niềm tin vào nghiệp và quả của 
nghiệp. Khi bố thí Ngài không làm người xin khỗ sở 
bằng cách bắt người ấy phải đảnh lễ mình, v.v...; Ngài 
bố thí mà không làm khó người khác. Ngài không bố 
thí với ý định lừa dối những người khác, hay với ý định 
làm tôn thương; Ngài chỉ bố thí với một tâm vô nhiễm. 
Ngài không bố thí với những lời thô tháo hay cái chau 
mày, mà với những lời khả ái, thân hữu, cùng nụ cười 
trên môi. 

Bắt kỳ khi nào một món đồ trở nên thái quá bởi giá 
trị và vẻ đẹp, bởi sự cỗ quý, bởi sự gắn bó đã tích lũy từ 
lâu, Đức Bồ tát nhận ra sự luyến ái ấy, nhanh chóng từ 
bỏ luyến ái ấy, tìm người tiếp nhận và cho đi”. 


Một người hiểu rõ mình biết dính mắc của mình ở 
mức nảo, người ấy biết khi nào mình có thê từ bỏ thứ gì 
và khi nào thì không. Có lúc, người ấy có thể nghĩ đến 
việc bồ thí, nhưng lại không thể bố thí. Tuy nhiên, như 
ta đã đọc, với Đức Bồ tát thì khác. 


Đoạn trích dẫn trên là bàn về tài thí - sự bố thí vật 
chất. Chú giải đưa ra nhiều ví dụ về sự thực hành của 
Đức Bồ tát khi Ngài vun bồi các ba la mật đề có thê đạt 
tới sự giác ngộ của một vị Phật Chánh Đăng Giác. Tuy 
nhiên, bây giờ chỉ có một ít chỉ tiết được bàn tới ở đây 
để mọi người có thê thâm xét tâm mình một cách kỹ 
càng hơn đề có thể phát triển thêm thiện pháp. 


Chú giải nói về vô úy thí (abhayadãna) - bố thí cảm 


Chương 1: Bố thí Ba la mật 35 


giác không sợ hãi - như sau: 


“Vô úy thí là bố thí sự bảo hộ cho chúng sinh khi họ 
trở nên sợ hãi bởi vua, bởi kẻ trộm, bởi lửa, bởi nước, 
bởi kẻ thù, bởi sư tử, bởi hỗ, bởi gẫu hoang, bởi rồng, 
bởi chằn tinh, bởi quỷ, bởi yêu tỉnh, v.v... 

Pháp thí là lời Pháp đúng đắn được thuyết bởi tâm 
vô nhiễm; tức là những pháp môn đưa tới thiện lành 
cho kiếp này, kiếp sau và tới sự giải thoát tột cùng. 
Bằng những lời Pháp ấy, những người chưa bước vào 
Giáo Pháp bước vào Giáo Pháp, còn những người đã 
bước vào Giáo Pháp đạt tới chín muôi. Và đây là pháp 
môn ấy: Tóm tắt là, vị ấy nói vê bố thí, vê trí giới, vê 
thiên giới, về bắt toại nguyện và nhiễm ô nơi lạc thú 
ngũ dục, và về sự lợi ích của việc từ bỏ những dục lạc 
ấy”. 

Mọi người có thê hiểu về bố thí, về hiểm họa của 
ngũ dục và của lợi ích của việc từ bỏ những dục lạc ây, 
nhưng nếu ta thất niệm và không nghe Pháp, ta sẽ dễ 
bị xâm chiếm bởi phiền não. Khi ta thường xuyên nghe 
Pháp, dù nghe lại những gì đã nói trước đó, hoặc khi ta 
nghe những gì đã được giảng về cuộc sống thường nhật, 
ta được nhắc nhở hãy suy niệm và hay biết thực tại, và 
nhờ thế sẽ có duyên cho sự tích lũy thiện pháp nhiều 
hơn. Chúng ta đọc tiếp trong Chú giải: 

“Với những ai có tâm thiên về sự giác ngộ của bậc 
thanh văn (sãvakabodhiyam adhimuttacittanam), Ngài 
cho họ nên móng và tịnh hóa họ (trong tiễn trình hướng 


36 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


vê đích) bằng cách thuyết các bài Pháp chỉ tiết, giảng 
giải về các tính chất cao thượng của bắt kỳ đề mục nào 
phù hợp trong các đề mục sau: quy y, trì giới, thu thúc 
lục căn, thiểu dục, chánh niệm - tỉnh giác...”. 


Ta cần biết được mức độ của hiểu biết của mình. 
Như đã đọc, Đức Phật thuyết Pháp chi tiết cho những 
người tâm thiên về sự giác ngộ của bậc thanh văn, Ngài 
thuyết Pháp đặt nền móng và tịnh hóa họ (trong tiến 
trình hướng về đích) bằng cách thuyết các bài Pháp 
giảng giải về các pháp cao thượng phù hợp với họ. 


Những người muốn phát triển Tứ niệm xứ, phát 
triển hiểu biết đúng về các đặc tính của các pháp hiện 
tiền và vun bồi các ba la mật trong đời sông thường nhật 
là những người thiên về sự giác ngộ của bậc thanh văn, 
và điều ấy có nghĩa là họ quy y Tam Bảo, họ trì giới, 
họ thu thúc lục căn, họ thiểu dục và thực hành tỉnh tấn 


- chánh niệm - tỉnh giác. 


Chúng ta cần vun bồi các ba la mật song song với 
Tứ niệm xứ, kiếp này sau kiếp khác. Đức Bồ tát đã vun 
bồi các ba la mật trong nhiều a tăng tỳ kiếp tới mức 
độ vô song. Ngài đã tích lũy ba la mật bố thí cùng với 
trí tuệ và tất cả các phẩm chất thiện khác đề tạo duyên 
(dưới dạng hành uân, sañkhãrakhandha') cho sự chứng 


1. Pháp hữu vi có thê được xếp thành năm uân: sắc uân (rũpakkhandha), 


Chương 1: Bố thí Ba la mật Eyi 


ngộ Tứ Thánh Đề đưa đến quả vị Phật. Chúng ta đọc 
trong Chú giải về sự tích lũy bố thí ba la mật của Đức 
Bồ tát: 


“Khi bó thí vật chát, bậc Vĩ nhân bố thí vật thục, 
suy tư: Bằng sự bố thí này, nguyện cho tôi giúp các 
chúng sinh có được tuôi thọ, sắc đẹp, hạnh phúc, sức 
mạnh, trí tuệ, và quả tối thượng của tịnh lạc'. Ngài bố 
thí thức uống, mong mỏi làm dịu cơn khát của dục lạc; 
bố thí y áo để được phục sức bằng tàm và quý cùng 
nước da óng vàng (của một vị Phật); bó thí phương 
tiện để có thể có được các năng lực thần thông và 
hưởng lạc Niết bàn; bó thí hương thơm để tạo ra sự 
tỏa ngát của giới; bó thí vòng hoa và phắn đề tạo ra vẻ 
đẹp của Phật tính; bố thí chỗ ngồi để tạo ra sàng tọa 
của đài giác ngộ; bó thí giường nệm đề tạo ra nơi nghỉ 
cho đẳng Như Lai; bồ thí trú xá để có thê trở thành nơi 
nương tựa cho chúng sinh; bố trí đèn đuốc để có thể 
có được ngũ nhãn!. Ngài bố thí hình sắc để có được 
hào quang (xung quanh Đức Phật); bố thí âm thanh 
đề tạo ra giọng nói như Phạm Thiên (của Đức Phật); 


thọ uấn (vedanäkkhandha), tưởng uân (saññãkkhandha), hành uẫn 
(sankharakkhandha), thức uẫn (viññãnakkhandha). Hành uân bao 
gôm tất cả các tâm sở ngoài thọ (vedan3) và tưởng (saññä). Nó bao 
gồm tất cả các tâm sở bất thiện và các tâm sở tịnh hảo. Bồ thí (vô 
tham) cùng các tâm sở tịnh hảo khác như chánh niệm (sati) và trí tuệ 
(paññã) tích lũy cùng nhau và trợ duyên cho nhau đề cuối cùng có thể 
đạt tới giác ngộ. 

1. Ngũ nhãn (năm mắt) bao gồm: thiên nhãn thấy sự sinh tử của chúng 
sinh; tuệ nhãn thấy đặc tính và duyên hệ của mọi pháp, phật nhãn thấy 
căn cơ chúng sinh, và chánh biến tri nhãn. 


38 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


bố thí vị ngọt để khả ái với thế gian; bó thí vật xúc đề 
có được Phật tướng trang nhã. Ngài bố thí thuốc men 
đề sau này có thể trao tặng hương vị bắt tử và vô thủy 
của Niết bàn. Ngài bó thí tự do cho nô lệ đề có thể giải 
thoát chúng sinh khỏi sự nô dịch của phiền não.Ngài 
bồ thí lạc thú cao thượng đề tạo nên sự hân hoan trong 
Chánh Pháp. Ngài bó thí con đẻ để có thê nhận mọi 
chúng sinh là con bằng sự chào đời của các bậc thánh. 
Ngài bố thí vợ để có thể trở thành bậc Chuyễn luân 
vương. Ngài bó thí vàng, ngọc, san hô, châu báu, v.v... 
đề có thê có được 32 Phật tướng, và bố thí mỹ phẩm 
đề đạt được các nét phụ hoàn mỹ. Ngài bó thí các 
kho bạc để có được kho báu của Chánh Pháp; bố thí 
vương quốc đề có thể trở thành Pháp Vương; bố thí tu 
viện, công viên, hô, uyễn đề có thể đắc thiên, v.v...; bó 
thí chân đề có thê bước tới đài giác ngộ với bàn chân in 
dấu các bánh xe hảo tướng; bố thí tay để có thê dang 
cánh tay Pháp giúp chúng sinh vượt qua tứ lũ'; bố thí 
tai, mũi, v.v... đề có thê đạt được các căn tín, v.v.... bó 
thí mắt để có thê có được nhãn giới; bố thí thịt và máu 
với ý nghĩ: Nguyện thân ta làm phương tiện sự sống 
cho toàn thế gian! Nguyện thân ấy mang tới an sinh và 
hạnh phúc cho mọi chúng sinh mọi thời đại, dù họ chỉ 
thấy, nghe, tưởng nhớ hay phục vụ tal' Và Ngài bố thí 
đầu đề có thê trở thành bậc Giáo chủ của thế gian”. 


Tất cả các hạnh bố thí của Ngài đã góp phần đưa 
tới sự giác ngộ Tứ Thánh Đề khi Ngài trở thành Đức 


1. Lũ (bộc - o gha) bao gồm ngũ dục bộc, hữu bộc, kiến bộc và vô 
minh bộc. 


Chương 1: Bố thí Ba la mật 39 


Phật Chánh Đắng Giác. Chúng ta đọc tiếp về các bố thí 
của Đức Bồ tát: 

“Bố thí âm thanh (sadda dãna) cần được hiểu theo 
nghĩa âm thanh của trống, v.v... Chắc chắn không thể 
bố thí âm thanh khi dâng hoa sen, tách hoa khỏi rễ và 
củ và nâng nó trên tay. Ta phải bồ thí âm thanh qua vật 
thể tạo âm thanh. Do vậy, Ngài bố thí âm thanh bằng 
việc dâng cúng một nhạc cụ, chẳng hạn như trống, 
công cho Tam Bảo”. 


Ta có thể cúng dường trống cho chùa như là sự 
bố thí âm thanh, vì nó được sử dụng để báo giờ hoặc 
canh (của ngày và đêm) và những thứ khác. Ta có thể 
chơi nhạc để cúng dường Tam Bảo bằng cách sử dụng 
các nhạc cụ như trống, công... Ta có thể thu xếp đề tự 
mình hoặc một người khác chơi một nhạc cụ, chăng hạn 
trống, với tác ý cúng đường âm thanh. 


Chú giải giảng thêm về các phương thức bồ thí âm 
thanh như sau: 

“bằng sự bố thí chất trợ thanh, chẳng hạn như 
dầu và mật cho người thuyết Pháp; bằng việc báo tin 
thuyết Pháp; bằng việc tụng kinh điền, bằng việc thuyết 
Pháp, bằng việc chủ trì đàm đạo, hoặc bằng lời tùy hỷ 
phước thiện của những người khác”. 


Ta có thê mời mọi người ngôi đàm đạo hoặc nhờ 
người khác mời đạo hữu tham gia. Hoặc khi nói lên 


40 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


những lời tùy hỷ công đức, ta cũng đang bố thí âm 
thanh. Khi những lời ấy phát ra thành tiếng hoặc khi ta 
mời mọi người cùng tùy hý, ta đang bố thí âm thanh. 
Đó là duyên để những người khác cùng bố thí âm thanh 
bằng việc nói lên những lời tùy hỷ. 


Chúng ta đọc trong Chú giải: 


“Bồ thí thế ấy, bậc Vĩ nhân bố thí không miễn 
cưỡng, không làm khó người khác, không vì sợ hãi, 
xấu hỗ, hay vì lời mắng mỏ của người cần được bố thí. 
Khi có những thứ cao thượng, Ngài không bố thí thứ 
hạ liệt. Ngài không khen mình chê người. Ngài không 
bố thí vì mong đợi kết quả, hay vì ghét bỏ người hỏi 
xin, hay một cách thiếu cân nhắc. Ngược lại, Ngài 
bồ thí một cách cần mực, bằng chính tay mình, đúng 
thời, với sự quan tâm, không phân biệt, tràn đây hỷ 
lạc ở cả ba thời (trước, trong và sau bố thí). Một khi 
đã bố thí, Ngài không hối tiếc. Ngài không kiêu mạn 
hay quy lụy với người nhận, Ngài hành xử thân thiện 
với họ. Rộng rãi và phóng khoáng, Ngài bố thí mọi thứ 
kèm theo phân thưởng (sapariväã). Bởi khi bố thí thực 
phẩm, suy nghĩ: “Ta sẽ bố thí cái này và thêm phần 
thưởng nữa”, Ngài cho thêm y áo v.v...kèm vào. Và 
khi bố thí y áo, suy nghĩ: Ta sẽ bố thí cái này và thêm 
phần thưởng nữa”, Ngài cho thêm thực phẩm v.v... 
kèm vào... ”. 


Sự quảng đại của Ngài không có giới hạn, và Ngài 
còn cho thêm phần thưởng phụ vào phần quà bố thí. 


Chương 1: Bố thí Ba la mật 4I 


Trong đời sống hàng ngày, tất cả chúng ta cần thẩm xét 
và kiểm tra các thực tại sinh khởi nơi mình như chúng 
thực là. Mặc dầu chúng ta đã nghe những mô tả kinh 
điển về sự bồ thí của Đức Bồ tát, cách thức bố thí của 
mỗi chúng ta phụ thuộc vào nhiều duyên, và chúng ta 


không thể sánh ngang với Đức Bồ tát về hạnh bồ thí. 


Trong phần sau của Chú giải, ta đọc rằng Đức Bồ 
tát suy tư khi Ngài có một đồ vật có thể bố thí, nhưng 
tâm Ngài chưa sẵn sàng bồ thí: 

“Khi Đức Bồ tát có những thứ có thê được bố thí và 
có mặt người nhận bố thí, nhưng tâm Ngài không hoan 
hỷ với ý nghĩ bố thí và Ngài không muốn cho đi, Ngài 
phải kết luận như sau: 'Chắc chắn ta đã không quen bó 
thí trong quá khứ, vì thế nhiệt tâm bó thí bây giờ không 
phát khởi trong ta. Đề tâm ta hoan hỷ với bố thí trong 
tương lai, nay ta sẽ bố thí. Với nhãn quan cho tương 
lai, giờ hãy để ta từ bỏ cái ta có cho những người cần 


” 


đến thứ ấy”. 


Như vậy, ta thấy rằng ta không thê thúc ép sự bố 
thí. Một người đã tích lũy xu hướng bố thí thường 
xuyên, liên tục sẽ đễ dàng bố thí ngay, không lưỡng 
lữ, không cần phải suy đi tính lại. Vì vậy, khi tâm một 
người không hoan hỷ với ý nghĩ bố thí ngay lập tức, 
hoặc do dự, có thể biết rằng anh ta đã không tích lũy bố 
thí nhiều trong quá khứ. 


42 


Tìm hiểu mười Ba La Mật 


Ta đọc tiếp: 


“Ngài bố thí như thế, quảng đại, dang tay, hoan hỷ 
trong xả ly; bố thí khi được hỏi xin, hoan hỷ trong bồ thí 
và sẻ chia. Bằng cách ấy, Vĩ nhân hủy hoại, đập tan và 
tận diệt gông cùm đầu tiên kìm giữ bố thí”. 


Ở đây, ta thấy rằng chúng ta cần kiểm tra tâm mình 


khi chúng ta không sẵn sàng bồ thí. 


Chúng ta đọc: 


“Lại nữa, khi đồ bó thí hạ liệt hay khiếm khuyết, Vĩ 
Nhân suy xét: 'Bởi lẽ ta đã không sẵn sàng bố thí trong 
quá khứ nên hiện giờ vật dụng của ta có khiếm khuyết. 
Vì vậy, dầu ngại ngùng, hãy đề ta bó thí bắt cứ thứ gì 
ta có, mặc cho thứ đồ ấy có hạ liệt và hèn kèm. Bằng 
cách ấy, trong tương lai, ta sẽ đạt được tột đỉnh của bố 
thí ba la mật. Ngài bó thí như vậy, bắt cứ thứ gì Ngài 
có, quảng đại, dang tay, hân hoan trong xả ly, bố thí 
khi được hỏi xin, hoan hỷ trong bồ thí và sẻ chia. Bằng 
cách ấy Vĩ nhân hủy hoại, đập tan và tận diệt gông cùm 
thứ hai kìm giữ bố thí”. 


Khi một người không bố thí, người ấy có thể suy tư 


vê điêu ây, người ây có thê nhận ra răng, mình chưa tích 


lũy đủ lòng quảng đại và rằng, mình sẽ nỗ lực tích lũy 


nó. Hoặc giả, người ấy nhận ra rằng những thứ mình có 
thê bố thí đều khiếm khuyết hoặc ít ỏi bởi lẽ mình đã 
không bồ thí trong quá khứ, và rằng từ giờ trở đi, dù có 


Chương 1: Bố thí Ba la mật 43 


ít ỏi, mình nên bồ thí. 
Chúng ta đọc tiếp: 


“Khi có sự do dự bố thí sinh khởi bởi vẻ tuyệt hảo 
hay tuyệt mỹ của món đồ có thê cho đi, Vĩ nhân huần thị 
mình: 'Hiên giả, chẳng phải ngươi đã có phát nguyện 
đạt tới sự giác ngộ tối thượng, tới trạng thái cao quý 
nhất của mọi trạng thái? Vậy, hãy vì sự giác ngộ, thật 
phù hợp là ngươi hãy bố thí những món đồ tuyệt hảo 
và tuyệt mỹ”. Như thế, Ngài bồ thí những thứ tuyệt hảo 
và tuyệt mỹ, quảng đại, dang tay, hân hoan trong xả 
ly, bố thí khi được hỏi xin, hân hoan trong bố thí và sẻ 
chia. Bằng cách ấy, vĩ nhân hủy hoại, đập tan và tận 
diệt gông cùm thứ ba kìm giữ bó thí”. 


Khi một người hối tiếc vì đã cho đi thứ gì đó, người 
ấy cần suy xét xem mình mong muốn thực sự điều gì: 
giữ món đồ đó hay giác ngộ Tứ Thánh Đế? Suy niệm 
theo cách này có thê là duyên cho sự sinh khởi của lòng 
quảng đại, và tại khoảnh khắc ấy, một gông cùm của bố 
thí được phá tan. 


Chúng ta đọc: 


“Khi Vĩ nhân bó thí, Ngài nhận thấy sự mắt đi của 
món đồ bố thí, Ngài liền suy tư: Đây là bản chất của 
tài sản, chúng chịu sự mắt mát, biến hoại. Hơn nữa, do 
bởi ta không bồ thí như vậy trong quá khứ nên giờ đây 
tài sản của ta bị khánh kiệt. Vậy hãy để ta bố thí thứ 
mình có, dù là ít ỏi hay dôi dào. Bằng cách ấy, trong vị 


44 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


lai, ta sẽ đạt tới tột đỉnh của bó thí ba la mật.' Như thế, 
Ngài bố thí bắt cứ thứ gì mình có, quảng đại, dang tay, 
hân hoan trong xả ly, luôn bồ thí khi được hỏi xin, hân 
hoan trong bố thí và sẻ chia. Bằng cách ấy, vĩ nhân 
hủy hoại, đập tan và tận diệt gông cùm thứ tứ kìm giữ 
bô thí”. 


Một số người cho rằng khi họ bồ thí, tài sản của họ 
sẽ suy kiệt, nhưng trên thực tế, suy kiệt đã nằm trong 
của bản chất của tài sản. Bất kế ta có bố thí hay không 
bố thí, đến đúng thời tài sản của chúng ta phải suy kiệt, 
nó sẽ biến mắt. Một số người sở hữu nhiều tài sản e rằng 
nếu họ không cha sẻ tài sản của mình nó sẽ suy kiệt, và 
vì vậy, họ tin rằng mình nên bồ thí. Khi các thảm họa 
xảy ra do hỏa hoạn, lụt lội hay trộm cướp, hoặc khi tài 
sản bị vua chúa tịch thu, ta có thê hối tiếc rằng mình đã 
không bồ thí trước đó. Ta có thê thấy răng tài sản không 
bị biến mất bởi bố thí, mà do tùy thuộc vào nghiệp mà 
liệu ta còn tài sản hay phá sản. 


Phát triển các ba la mật là vô cùng khó khăn, dầu 
rằng ta đã nghe Pháp và học nhiều về các ba la mật. Tùy 
thuộc khả năng mà mỗi cá nhân có thể phát triển thiện 
pháp tới mức độ nào. Các ba la mật cần được phát triển 
rất từ từ và song song với trí tuệ, lặp đi lặp lại. Chúng 
ta biết răng cần phải nhận ra rằng mình có nhiều phiền 


não, và răng rât khó phát triên loại trí tuệ có thê tận diệt 


Chương 1: Bố thí Ba la mật 45 


được các phiền não ấy. Vì vậy, trong mỗi kiếp sông, các 
phiền não cần được dần loại bỏ để Tứ Thánh Đề có thê 
được chứng ngộ khi ta trở thành bậc Dự lưu. Khi ấy, ta 
đạt tới tầng giác ngộ đầu tiên, và sẽ không còn tái sinh 
nhiều hơn bảy lần. 


Chúng ta cần biết loại trí tuệ nào đi kèm với bồ thí 
ba la mật. Cuốn 8ô Phân Tích (Vibhanga - bộ thứ hai 
của Tạng V7 Diệu Pháp), chương 16, Luận về trí, 325) 
giải thích về các loại trí tuệ khác nhau, chăng hạn như là 
trí nhờ tư duy, trí nhờ nghe, trí nhờ bồ thí, trí nhờ trì ĐIỚI. 


Cuốn Xa ran sỉ ám (Chú giải của Bộ Phân Tích, 
Chương l1ó, 412) lý giải rằng trí tuệ gắn với tác ý bồ thí 
(danã cetanä) là “# dựa trên bố thí° hay “trí nhờ bố 
thí” (dãnamayä pann8). 


Khi đọc điều này ta cần xem xét kỹ về trí tuệ sinh 
kèm với tác ý bố thí (đãnacetanä). Trí tuệ không thê 
sinh khởi với tâm bắt thiện, nó không thê sinh khởi khi 
một người mong đợi kết quả. 


Chúng ta đọc trong Xa fan sỉ ám: 


“trí gắn với tác ý bồ thí theo cách này được gọi là 
trí dựa trên bó thí) (dãnamayä pannä). Nhưng nó thể 
hiện ở ba thời, trước, trong và sau khi bố thí, tương ứng 
với người suy nghĩ: †a sẽ bố thí”, khi người ấy đang bố 
thí, và khi người ấy hồi quán sau khi đã bó thí”. 


46 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


Cuốn Xa fan sỉ ám nói chỉ tiết về tuệ sinh kèm với 
các tâm thiện tác ý bồ thí. Tâm thiện có thê hợp trí hoặc 
không hợp với trí. Tâm thiện dục giới sinh kèm với tâm 
sở trí tuệ (mahã-kusala citta nãnasampayutta') có thể là 
tâm thiện ở mức độ bồ thí, trì giới, hoặc phát triển tâm 
trí (bhãvanã), bao gồm cả samatha và satipatthanä (hay 
sự phát triển của minh sát tuệ (vipassanä)). Khi vun bồi 
bồ thí ba la mật, mục tiêu cần phải là hiểu biết đúng về 
các pháp như chúng thực là, chứ không vì mong đợi kết 
quả cho bản thân. Đây là điều kiện cho trí tuệ dựa trên 
bố thí (dãnamayäã paññâ). 


Chúng ta đọc trong Hạnh Tạng, Phần II, Xuất gia 

Ba la mật, số 1, Giới của Wudhafjaya, về Đức Bồ tát 

Thái tứ Yudhañjaya. Ngài nhìn thấy một giọt sương 

tan do hơi ấm mặt trời, và điều ấy nhắc nhở Ngài về 

vô thường, khiến Ngài khởi tâm xuất gia. Chú giải cho 
phần này nói: 

“Trí tuệ của giai đoạn khởi đầu suy niệm về tính 

chất vô thường của các pháp biết pháp nào lợi lạc cho 

bô thí v.v. và pháp nào không. Đó là trí tuệ ba la mật”. 


Bô thí là sự cho đi vì lợi ích và an sinh của những 
1. Maha-kusala citta, tâm đại thiện dục giới có thể hợp với trí (ñana 


sampayutta), hoặc ly trí (ñana vippayutta), ñãna có nghĩa là trí, trí 
tuệ. 


Chương 1: Bố thí Ba la mật 47 


người khác. Khi bố thí, chúng ta không vị kỷ. Trí tuệ 
ở giai đọan khởi đầu suy niệm tính chất vô thường của 
các pháp. Chúng ta có bao giờ suy niệm ở khoảnh khắc 
bồ thí rằng không có gì trường tồn không? Kể cả tài sản 
mà ta có hôm nay và chưa từ bỏ cũng có thê biến mất 
trước khi chúng ta có thê bố thí chúng, bởi vì chúng 
là vô thường. Bản thân chúng ta, người chưa hành bố 
thí, cũng vô thường, chúng ta có thê chết trước khi có 
cơ hội tỏ lòng quảng đại. Khi ta suy niệm về sự vô 
thường của cả người cho và người nhận, tâm thiện có 
thê thúc đây ta giúp đỡ người khác. Khi chúng ta trao 
tặng những thứ hữu ích cho người khác với hiểu biết 
về tính vô thường của vạn pháp, trí tuệ ba la mật có thể 
phát triển. Chỉ chúng ta mới có thê tự biết liệu có suy 
xét ấy ở những khoảnh khắc đó hay không. Khi chúng 
ta gặp người nghèo, chúng ta có thể suy niệm về tính 
chất bắt toại nguyện và vô thường của cuộc sống trước, 
trong, và sau khi bồ thí, như vậy, có tác ý thiện (kusala 
cetan8) với bố thí ở cả ba thời điểm. 

Một số người cảm thấy hoan hỷ với một số loại bố 
thí chứ không với tất cả các bố thí, và khi hồi tưởng lại 
việc bố thí của mình, họ cảm thấy hân hoan và dính mắc 
với sự bố thí ấy. Điều này chỉ ra rằng, có thể có tác ý 
thiện trước và trong khi bồ thí, nhưng sau đó, có thể lại 
không có tâm thiện. 


48 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


Ta cần phải kiểm tra xem khi mình nhớ lại việc 
bồ thí đã làm thì tâm là thiện hay bất thiện. Ta có thê 
vui sướng khi thấy rằng mình đã làm việc có ích, rằng 
mình đã trợ giúp được cho ai đó để họ bớt khô đau. 
Những người khác có thể đã không giúp đỡ vì không 
biết đến nhu cầu của họ. Khi ta giúp đỡ người khác và 
nhớ về thiện pháp đã tạo, ta có thể cảm thấy hoan hỷ, 
nhưng đó là vô ngã, anattä; việc hoan hỷ sinh khởi hay 
không là nằm ngoài kiểm soát. Thọ hỷ có thê khởi sinh 
bởi ta đã có cơ hội giúp đỡ người khó khăn và cần ta trợ 
giúp. Tuy nhiên, nếu ta muốn hồi niệm thiện pháp của 
mình để mình được lợi lạc, đó không phải là bố thí ba la 
mật. Sự khác biệt giữa pháp bồ thí là ba la mật và pháp 
bố thí không phải là ba la mật rất mong manh và tinh tế. 


49 


Chương 2 
Trì giới Ba la mật 


Chu giải Hạnh Tạng định nghĩa trì giới ba la mật 
như sau: 

“Trì giới (sïla) có đặc tính trắn tĩnh (silana); phối hợp 
(samädhãna) và đặt nên tảng (patifthana) cũng được 
dùng đề mô tả đặc tính của giới; chức năng/phận sự 
của giới là đầy lui sự vô lương, hay chức năng của giới 
là hành xử đúng đắn; biểu hiện/thành tựu của giới là 
trong sạch về đạo đức; cận nhân của giới là tàm và 


” 


quý”. 


Phạm giới, chắng hạn như sát sinh, trộm cắp, tà 
dâm bị thúc đây bởi tâm bất thiện: tham (lobha), sân 
(dosa), và sĩ (moha). Khi một người làm việc xấu, người 
ấy không có từ tâm với người khác. Tất cả các tâm bất 
thiện đều duyên bởi sự dính mắc vào đối tượng thị giác, 
âm thanh, mùi, vị, đối tượng xúc chạm, và vào tà kiến 


cho rằng có một tự ngã, chúng sinh hay con người. 


Bậc Thánh Dự lưu đã giác ngộ Tứ Thánh Đề và đạt 


50 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


được tầng giác ngộ đầu tiên đã tận diệt các phiền não 
tương ứng với mức độ giác ngộ ấy. Ngài giữ ngũ giới 
hoàn toàn trong sạch, Ngài không thể phạm những giới 
ấy nữa. Nếu ta không phải là một bậc Dự lưu, ta có thể 
giữ được những giới nào? Kê cả trước khi trở thành 
bậc Dự lưu, ta không nên phạm giới. Những phiền não 
thô tháo có thể được kiềm chế và bào mòn cho đến khi 
trí tuệ được phát triển tới mức độ viên mãn và có thể 
chứng ngộ Tứ Thánh Đế. 


Trì giới ba la mật là một phẩm chất tuyệt hảo, là 
một trợ duyên cho việc đạt tới bờ bên kia, tức là sự tận 
diệt phiền não. Chúng ta đọc về giới của ấn sĩ Akitti 
trong Chú giải của Hạnh Tạng như sau:! 

“Khi Đức Phật còn là ẩn sĩ Akitti, Ngài sống trong 
rừng Kãra với sức mạnh và tinh tân nhằm thực hành 
khô hạnh (tapa), tức là trì giới ba la mật. Giới được gọi 
là khổ hạnh, bởi vì nó đốt cháy ô nhiễm của bắt thiện. 
Cả xuất gia ba la mật và tinh tắn ba la mật được gọi là 
khô hạnh (tapa), vì chúng đôt cháy ô nhiễm của tham 
ái và lười nhác nhờ sức mạnh của mình”. 

Mười ba la mật trợ duyên cho nhau, và khi Đức 
Phật còn là ân sĩ Akitti cũng vậy: Ngài tích lũy trì giới 
ba la mật song song với các ba la mật khác, chắng hạn 


1. Tham khảo Akitti Jãtaka, số 480. 


Chương 2: Trì giới Ba la mật 5] 


như xuất gia và tinh tân. Ta đọc: 


“Thời là ân sĩ Akitti, Ngài đã dựng một thảo am bên 
cạnh cây cỗ thụ Kãra. Khi cây chín quả, Ngài thọ thực 
bằng quả, và khi cây không có quả, Ngài sống bằng lá 
mục. Do vậy Ngài có thời gian và cơ hội đề tu tập thiền 
chứng”. 


Ấn sĩ Akitti gom lượng lá đủ dùng cho một bữa 
mỗi ngày, vì Ngài thấy rằng, kiếm thực phẩm cho hai 
bữa sẽ không dẫn tới sự tận diệt phiền não. 


Đó là kham nhẫn ba la mật, bởi cuộc sống của Ngài 
không bị gắn với nhu cầu thọ thực. Ta đọc: 

“Hành vi của Ngài khiến Sakka, vua trời Đé thích, 
thắc mắc vì sao ẩn sĩ Akitti lại có được nghiệp thân, 
khẩu, ý thanh tịnh tới vậy, một cuộc sống xa lìa dính 
mắc và chỉ dùng duy nhắt lá cây Kãra làm nguôn thực 
phẩm, đó là những loại khổ hạnh khó thực hành nhất. 


Chúng ta cần biết mục tiêu của những gì mình thực 
hành, ví dụ như trì giới. Những người muốn từ bỏ dính 
mắc vào đối tượng thị giác, âm thanh, mùi, vị và đối 
tượng xúc chạm cần biết tại sao họ làm điều đó. Chúng 
ta đọc: 

“Khi Sakka thấy vậy, ông ta thắc mắc tại sao ẩn sĩ 

Akifti theo những hạnh ây. Ông ta nghĩ rằng ân sĩ Akiffi 

thực hành như vậy là vì muốn trở thành vua trời Đế 

Thích (Sakka). 


52 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


Sakka bèn hóa thành một vị bà la môn tới gặp ẩn sĩ 
Akifti, nghĩ bụng, nếu ẩn sĩ Akitti muốn thành vua trời 
Đề Thích, vị ấy sẽ cho ta những chiếc lá Kãra mục của 
vị ấy, nhưng nếu đó không phải là mong muốn của vị 
ấy, vị ấy sẽ không cho. ” 


Sakka nghĩ rằng nếu ân sĩ Akitti muốn trở thành Đề 
thích, Ngài sẽ thực hành bồ thí ba la mật và cho đi thực 
phẩm của mình. Chúng ta đọc: 

“Khi ẩn sĩ Akitti thấy người bà la môn cân thực 
phâm, Ngài đã lây toàn bộ chỗ lá Kãra mục và tặng 
chúng cho người bà la môn. Ngày thứ hai và ngày thứ 
ba Ngài cũng làm như vậy”. 


Ở đây, ta thấy rằng thiện pháp mà Ngài tạo tại 
những thời điểm như vậy thực chất là các ba la mật bố 
thí, trì giới, xuất gia, kham nhẫn, tỉnh tấn, quyết định, 
và chân thật, tức là sự chân thật trong việc tạo thiện 
pháp. Ngài vun bồi các ba la mật đề có thể đạt được quả 
vị Phật. Tất cả các ba la mật đều liên quan đến nhau và 
hỗ trợ lẫn nhau. 

Ấn sĩ Akitti kiên cố trong quảng đại, Ngài không 
do dự vì keo kiệt. Ngài không thèm khát gì từ cuộc 
sống, kế cả những thứ nhỏ. Đó là chân thật ba la mật. 


Ta đọc: 


“Ân sĩ Akifti không suy xuyền trong hạnh bố thí khi 


Chương 2: Trì giới Ba la mật 53 


cho đi những chiếc lá Kãra mục của mình trong ba 
ngày liên tiếp. Ngài thực hành tâm từ ba la mật khi sẵn 
lòng trợ giúp mọi chúng sinh. Ngài thực hành tâm xả ba 
la mật qua sự bình thản, quân bình của tâm, không bị 
tác động bởi những sự kiện khó khăn hay hành vi trái 
khoáy của mọi người”. 


Sakka xin ăn trong ba ngày liên tiếp, nhưng ẩn sĩ 
Akitti vẫn không suy xuyên trong quyết tâm bố thí của 
mình, và Ngài đã bố thí, bất kể người hỏi xin là ai. 
Chúng ta đọc: 

“Về trí tuệ ba la mật, Ngài biết những pháp nào 
thuận duyên cho sự vun bồi ba la mật, và những pháp 
nào thì không. Ngài từ bỏ các pháp không thuận duyên 
và hướng sự thực hành của mình tới các pháp thuận 
duyên. Khi Đề thích biết được tắm lòng bố thí của ẩn 
sĩ Akiftti, ông ta đã tặng Ngài một điều ước, nhân đó Vĩ 
Nhân ẩn sĩ Akitti đã thuyết Pháp về thọ trì phước”. 


Ta đọc tiếp trong Cjứ giải: 
“Sakka thắy ẩn sĩ Akitfi an trú trong tri túc. Ông ta 


hỏi: THỡi bà la môn cao quý, ông mong đợi gì, độc cư ở 
đây trong nắng nóng?” 


Sakka đã chất vấn Akitti bởi ông ta muốn biết về 
sự chân thành của ân sĩ trong việc thực hành giới tối 
thượng, chính vì thế, Sakka đã gọi Ngài là Bà la môn 
cao quý. Chúng ta đọc: 


54 


Tìm hiểu mười Ba La Mật 


“Akifti đáp, thưa Sakka, vua trời Đế thích, sinh là 
khổ, sự tan hoại của thân là khỗ, và chết trong si ám là 
khổ. Do vậy ta độc cư ở đây.' 


Sakka đáp lại: Nói hay lắm, này Kassapa!', ông thật 
khéo thuyết. Ta sẽ cho ông một điều ước, hãy chọn bắt 
kỳ thứ gì ông muốn. ” 


Chúng ta có thể phân vân điều này có nghĩa gì. Ở 


đây, ân sĩ Akitti đã biểu lộ quyết tâm kiên định khi đưa 


ra điêu ước của mình. Điêu ước của Ngài là mười ba la 


mật. Chúng ta đọc: 


“Ân sĩ Akitti nói: 'Hỡi Sakka, vua trời Đề thích, Ngài 
đã cho tôi một điều ước. Những người có vợ, con, tài 
sản và mọi lạc thú dính mắc vào các cảnh ấy, dù sự 
dính mắc ấy không phương hại tới họ. Dâu vậy, tôi 
muốn giải thoát khỏi những dính mắc ấy, bắt kê mức 
độ nào. Đó là điều ước mà tôi muốn có. ” 


Điêu này chỉ ra răng, Ngài có hiệu biết rât chị tiệt 


cụ thê vê tâm mình: Ngài không muôn có dính mắc kê 


cả khi nó không phương hại gì. Một người không có 


quyết tâm kiên có trong sự vun bồi ba la mật có thể cho 


răng dính mặc khiên cho cuộc sông tiện nghi và dê chịu 


hơn, và rằng, chừng nào dính mắc không phương hại gì 


thì không có nguy hiểm nảotrong đó. Tuy nhiên, ấn sĩ 


Akitti muốn giải thoát khỏi mọi tham ái. Đó là sự kiên 


1. Đó là tên của dòng họ ấn sĩ, dòng họ Kassapa. 


Chương 2: Trì giới Ba la mật 55 


định với thiện pháp ở mức độ ba la mật. Chúng ta đọc: 


“Sau đó Sakka nói, 'Ông nói hay lắm, hiền giả 
Kassapa2. Ông còn ước điều gì nữa?” 


Chúng ta có ước rằng duyên cho thiện pháp sẽ 
được kiên cố, như trong trường hợp của ân sĩ Akitti 
hay không? Điều Ngài mong ước ấy vẫn chưa đủ. Điều 
ước sau đây của ấn sĩ Akitti tiếp tục minh họa ý nghĩa 
của thiện pháp ở mức độ ba la mật. Chúng ta đọc rằng 
AKitti đáp: 

“Sakka, vua trời Đề thích đã cho ta một điều ước. 

Đât đai, của cải và vàng bạc, bò, ngựa, nô lệ và gia 

quyền đều tan hoại và ra đi. Mong ta không có bất toại 

nguyện ây”. 


Sự mắt mát tài sản là quả bất thiện, quả của nghiệp 
bắt thiện ta đã tạo từ trước. Sự mắt mát ấy sẽ không xảy 
ra nêu ta không tạo nghiệp bất thiện. Ta đọc rằng Akitti 
ƯỚC: 

“Mong không còn nghiệp bắt thiện nào để có thể 
gây ra mắt mát ấy.' 

Sakka hỏi, Này Kassapa, ông còn ước gì nữa?” 

Ấn sĩ Akiti đáp, Hãy cho tôi điều ước này: mong tôi 
không phải thấy hoặc nghe hay gần gũi kẻ ngu, mong 
tôi không ưa nói chuyện với kẻ ngu. 


56 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


Sakka hỏi, 'VÌì lẽ gì này Kassapa, ông không ưa kẻ 
ngu và không muốn thấy kẻ ngu?” 


Nếu ta mong phát triển xuất gia ba la mật, chúng 
ta cần suy xét đoạn này. Nếu ta thân cận với kẻ ngu ta 
không thể vun bồi xa lìa ngũ dục. Các ba la mật liên 
quan đến nhau và ngay từ lúc ban đầu chúng ta cần xem 
xét chúng một cách toàn diện. Chúng ta đọc: 

“Ân sĩ Akifti nói, Kẻ ngu khuyên ta làm điều sai 
quấy, họ dễ dính dáng tới những hoạt động sai quấy; 
rất khó khuyên họ làm việc thiện. Khi ai đó nói với họ 
theo cách thiện lành trong mong mỏi họ sẽ trở nên 
đàng hoàng, họ đáp lại với sân hận. Kẻ ngu không biết 
giới luật chân chánh (vinaya). Không gặp gỡ kẻ ngu 
thật lợi lạc. 

Sakka hỏi tiếp: 'Này Kassapa, ông còn ước gì nữa?' 

Ấn sĩ Akifti nói 'Hỡi Sakka, vua trời Đé thích, néu 
Ngài muốn cho tôi một điều ước, tôi xin ước điều sau 
đây: mọi người được thấy bậc trí, lắng nghe bậc trí, tìm 
cách thân cận bậc trí và trân quý hội đàm với bậc trí. ” 


Sakka chất vẫn Akitti để Ngài cắt nghĩa rõ ràng 


hơn cho những người mong hiểu chỉ tiết và nghiên cứu 
Giáo Pháp. 


1. Chú giải giảng rằng họ không khiến người khác có tín tâm (nơi 
thiện pháp), phát triển giới và tuệ, mà dẫn họ tới những điều sai trái. 


Chương 2: Trì giới Ba la mật 57 


Chúng ta đọc: 


“Sakka hỏi Akitti, Này Kassapa, hãy cho biết cớ sao 
ông muốn thân cận bậc trí, gặp gỡ bậc trí?' 

Ấn sĩ Akitti đáp, 'Bậc trí khuyên ta làm điều phải, họ 
không dính dáng với những hoạt động sai quấy. Rắt 
dễ sách tắn bậc trí. Họ không đáp trả những lời nói chí 
lý bằng sân hận. Họ biết hành xử đúng đắn. Thân cận 
bậc trí thật tốt lành. ' 

Sakka hỏi tiếp, 'Ông ước điều gì nữa?' 

Ấn sĩ AkiHi đáp, 'Khi đêm đã qua và mặt trời, kẻ 
thống lĩnh thế gian, nhô lên, mong cho lương thực thiên 
giới và những bậc tu sỹ hành khắt thánh thiện xuất 
hiện, mong cho thực phẩm mà ta bố thí sẽ không bị 
cạn kiệt. Mong ta không hối tiếc việc thiện và bó thí với 
tâm thanh tịnh. Đây là điều ước của tôi. 

Sakka lại hỏi, Ông ước điêu gì nữa?” 

Ấn sĩ Akitti đáp, “Hỡi Sakka, vua trời Đề thích, nếu 
Ngài muốn cho tôi một điều ước, [thì đó là] mong Ngài 
đừng tới thăm tôi nữa. ” 

Đây là điều ước cuối cùng mà ân sĩ Akitti đã xin. 
Điều ấy chỉ ra rằng Ngài đã không lơ là với những bất 
thiện đã tích lũy. Sakka vô cùng ngạc nhiên bởi hết 
thảy mọi người đều mong muốn được gặp các thiên 
tử và tiên nữ. Một số người phát triển thiện pháp tới 
mức độ an tịnh để có thể thấy được chư thiên. Còn ân 


58 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


sĩ Akitti thì lại mong rằng Sakka sẽ không thăm mình 
nữa. Chúng ta đọc: 

“Sakka nói, 'Nhiễu người giữ giới hằng mong được 
diện kiến các thiên tử và tiên nữ. Vậy có nguy hiểm nào 
trong việc thây ta?” 

Ấn sĩ Akitti đáp, “Tôi có thê sẽ phá phát nguyện khô 
hạnh của mình khi thấy các chư thiên xuắt hiện, họ là 
những chúng sinh đây hào quang và khả ái với các 
căn. Đó là nguy hiêm trong việc thây Ngài. ˆ 

Nghe vậy, Sakka bèn nói, Được lắm, bậc đáng kính, 
từ giờ trở đi ta sẽ không tới thăm ông nữa, và ra di. 

Đức Bồ tát cư ngụ ở cùng chốn đó suốt cả kiếp 
sông ây. Sau khi mệnh chung, Ngài đã tái sinh vào cõi 
Phạm thiên. Đại đức Anuruddha chính là Sakka, còn 
ân sĩ Akifti là tiên thân Đức Phật”. 

Ấn sĩ Akiti cân mực, Ngài không muốn thấy 
những gì có thê là môi đe dọa cho mình. Chúng ta học 
một bài học từ câu chuyện này, chúng ta cần suy xét các 
ba la mật trong tương quan với cuộc sống của chúng ta. 
Chúng ta còn phải đi một chặng đường dài để có thê đạt 
được sự chứng ngộ Tứ Thánh Đề và tận diệt phiền não. 
Nếu không hiểu các ba la mật thực sự là gì, chúng ta sẽ 
không có quyết tâm mạnh mẽ để tìm hiểu Giáo Pháp 
để có được hiểu biết đúng, áp dụng Giáo Pháp và thực 
hành nó một cách chân thành, cái là chân thật ba la mật. 


Chương 2: Trì giới Ba la mật 50 


Chúng ta cần nghiên cứu và thực hành mà không bị tác 
động bởi các ngọn gió đời của được, mất, vinh, nhục, 
khen, chê, khổ, lạc. Nếu không bị lay động bởi các ngọn 
gió đời, ta bắt đầu vun bồi các ba la mật để chúng có 
thê được thiết lập vững vàng. Nếu ta suy xét các ba la 
mật được Đức Phật vun bồi từ kiếp này sang kiếp khác 
như đã thuật lại trong cuốn Hạnh Tạng, chúng ta có thể 
thấy rằng sự vun bồi các ba la mật của chúng ta chăng 
có nghĩa lý gì so với sự vun bồi của Ngài, rằng có một 
sự khác biệt lớn lao. Vì vậy, chúng ta cần tiếp tục vun 
bồi mọi ba la mật. Chúng ta không nên mong đợi có tuệ 
giác về đặc tính của danh và sắc đang sinh diệt nhanh 
chóng hiện giờ. Chân lý không thể được tỏ ngộ ngay lập 
tức, mà hiểu biết cần được phát triển một cách rất dần 
dần trong một khoảng thời gian dài. 


Chúng ta đọc ở phần cuối của Cư giải Hạnh Tạng: 


“Có thể tôn tại đức tin nơi Ngài (Đức Bồ tát), có 
niềm tin rằng giải thoát khỏi khỗ là khả thi, nhưng có 
thê rằng ta chỉ đơn thuần biểu lộ tín tâm ấy bằng lời 
chứ không bằng hành động tùy Pháp' giống như Đức 
Phật”. 


Như vậy, chỉ có niêm tin vào các ba la mật mà Đức 


1. Dhammanuddhamma patipatti: thực hành tương ứng với Pháp 
(anudhamma) hay thực hành tùy Pháp. Là sự thực hành Giáo Pháp 
đưa tới Pháp siêu thê, tới giác ngộ. 


60 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


Phật đã vun bồi trong các tiền kiếp của Ngài thì không 
đủ, mà ta cũng cần áp dụng các ba la mật ấy trong cuộc 
sống hàng ngày của mình. Chúng ta có thể thể hiện tín 
tâm của mình bằng lời, nhưng dẫu chúng ta có nói với 
tâm thiện mà không hành động tương ứng bằng sự thực 
hành chân chánh, chúng ta sẽ không thê đạt được tới 
đích. Chúng ta quan tâm đến việc nghe Pháp và học 
về sự thực hành tùy Pháp. Chúng ta cần tinh tấn ba la 
mật đề có thê lắng nghe. Nếu không có chánh tỉnh tấn, 
chúng ta không tìm nghe Pháp, mà tìm nghe những chủ 
đề cho ta giải trí và lạc thú. Khi nghe Pháp, chúng ta 
cũng cần ba la mật kham nhẫn, bởi đôi lúc, chúng ta 
phải nghe những nội dung mà mình không quan tâm 
lắm. Nếu không có kham nhẫn, chúng ta không thể vun 
bồi các ba la mật khác, ví dụ như trì giới. Nếu không 
có ba la mật trì giới, ta sẽ phạm giới qua thân và khâu. 


Thân cận ai là điều tối quan trọng. Ấn sĩ Akitti nói 
rằng mình không muốn thấy, nghe, hay gần gũi kẻ ngu. 
Chủ giải Hạnh Tạng so sánh sự thân cận với kẻ ngu 
giống như nhấm vị nước đắng, còn thân cận với bậc trí 
giống như nếm vị nước ngọt. 


Có những thời điểm, Đức Bồ tát cũng phải thân cận 
với kẻ ngu. Chẳng hạn, trong một tiền kiếp, Đức Bồ tát 
thuộc về dòng họ của những người tà kiến. Trong kiếp 


Chương 2: Trì giới Ba la mật 61 


đó, bà la môn trẻ Jotipala sinh ra trong một gia đình tà 
kiến và không có tín tâm nơi Đức Phật!. Jotipãla đã theo 
cha mẹ coI thường Đức Phật. Những người bà la môn tà 
kiến không có tín tâm nơi Đức Phật Kassapa, là vị Phật 
ngay trước Đức Phật Gotama. Chú giải cho bài kinh 
Ghafikara thuộc Trung Bộ Kinh, cuốn PapañcasũdanT 
nói răng Đức Bồ tát đã tích lũy các ba la mật cho tới 
kiếp là thanh niên Jotipäla, khi Ngài thân cận những 
người tà kiến. Chú giải so sánh những tích lũy ba la mật 
với một ngọn lửa cháy sáng nhưng tới kiếp đó gặp phải 
nước nên vì vậy bị nước làm tàn lụi, những tia sáng biến 


mât và chỉ còn than đen sót lại. 


Chúng ta không biết kiếp trước của mình, nhưng 
chúng ta có thể học hỏi từ câu chuyện của Đức Bồ tát 
khi là thanh niên Jotipãla: mặc dầu đã tích lũy các ba 
la mật tới mức độ cao, Ngài vẫn thân cận với kẻ ngu. 
Chúng ta có thể học rằng mình không nên bất cần và 


nên thấy mối hiểm nguy trong việc thân cận với kẻ ngu. 
Chúng ta đọc trong Chú giải cho Hạnh Tạng như 
sau: 
“Giờ nói đến phương thức thực hành trì giới ba la 
1. Tham khảo Trung Bộ Kinh số 81, Về Ghatikãra. 


2. Xem thêm Mi Tiên Vấn Đáp, 144.Tượng vương Chandata thì cung 
kính y cà sa, mà Bồ tát Jotipäla lại. 


62 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


mật. Vì Vĩ nhân mong tô điểm cho chúng sinh với món 
trang sức là giới đức của bậc Chánh biến tri, ngay từ 
lúc ban đầu, Ngài phải thanh lọc giới của mình. Ở đây, 
giới được thanh tịnh theo bón hình thức: 


1. Thanh lọc xu hướng tích lũy (ajjhãsayavisuddhi); 
2.Thọ giới (samadhãna); 

3. Giữ giới (avitikkamana;) 

4. Sửa chữa những lỗi đã phạm (patipãkatikarana)”. 


Bằng cách này, ta có thể kiểm tra giới trong cuộc 
sống hàng ngày của mình. Chúng ta cần biết liệu ĐIỚI 
của mình có trong sạch hay không. Chúng ta đọc: 


“Do người ngự trị bởi các lý tưởng sẽ tự nhiên ghê 
sợ điều ác vì tích lũy thanh tịnh vốn có và sẽ thanh 
lọc thân khẩu nghiệp của mình bằng sự hỗ thẹn tội lỗi 
(hiri-tàm). Người ngự trị bởi quan tâm tới thế giới xung 
quanh và e ngại điều ác sẽ thanh lọc thân khẩu nghiệp 
bằng việc thọ giới từ người khác và bằng cảm giác ghê 
sợ tội lỗi (ottapa - quý). Cả hai người trên an trú trong 
giới qua việc giữ giới. Nhưng nếu do thất niệm, có lúc 
họ phạm giới, qua tàm và quý trong mỗi trường họp, 
họ nhanh chóng sửa chữa lỗi làm một cách phù hợp”. 


1. Cuốn Chú Giải Bộ Pháp Tụ giải thích rằng tàm (hiri) có gốc từ bên 
trong, nhân gần của nó là sự tôn trọng chính mình. Còn quý (ottapa) 
có gốc từ bên ngoài, ảnh hưởng bởi thế gian; cận nhân của nó là sự 
tôn trọng người khác. Tàm và quý luôn sinh khởi cùng nhau, nhưng 
có những đặc tính khác nhau. 


Chương 2: Trì giới Ba la mật 63 


Giới được thanh lọc theo những cách như vậy. Tiếp 
theo chúng ta đọc về giới của Đức Bồ tát: 


“Khi nói, lời nói của Ngài cần phải đúng sự thật, 
đem lại lợi ích, khả ái, có cân nhắc, đúng thời, liên hệ 
tới Giáo Pháp. Tâm của Ngài phải luôn vắng mặt xan 
tham, ác ý và tà kiến. Ngài có hiễu biết về nghiệp và 
quả của nghiệp", có tín tâm và thương mến các ẩn sĩ, 
bà la môn thực hành đúng pháp. Bằng việc tránh xa 
lời nói sai quấy, phát ngôn của Ngài có trọng lượng với 
mọi người. Ngài được coi là đáng tin cậy và tin tưởng, 
những gì Ngài nói ra luôn được mọi người chắp nhận. 
Ngài được các chư thiên thương mến và ái mộ. Miệng 
Ngài tỏa hương ngọt ngào, Ngài thu thúc khẩu nghiệp 
và thân nghiệp. Ngài có được những nét cao sang, và 
loại bỏ tiền khiên tật. 


Bằng sự từ bỏ lời nói đâm thọc, Ngài có được tùy 
tùng không thể bị chia rẽ bởi tắn công. Ngài có niềm 
tin kiên cố vào chánh Pháp. Ngài là một người bạn 
vững vàng, được các chúng sinh yêu quý như thê họ 
đã quen Ngài từ kiếp trước. Và Ngài hết lòng xa lìa 
phiền não. 


Bằng sự từ bỏ lời nói thô ác, Ngài được chúng sinh 


1. Kammassakatã ñãna, trí hiểu rằng nghiệp (kamma) là nhân của quả 
(vipäka). Chúng sinh sẽ nhận quả tương ứng với nghiệp đã tạo. 

2. Tiếng Pãli là vãsanã. Kê cả các bậc A La Hán đã tận diệt phiền 
não có thể vẫn có những lời nói hoặc hành động bắt khả ái với người 
khác. Việc ấy không bị thúc đây bởi tâm bất thiện, mà do những thói 
quen đã được tích tụ từ quá khứ. Chỉ có Đức Phật mới tận diệt các 
tiền khiên tật. 


64 


Tìm hiểu mười Ba La Mật 


thương mến và ái mộ, tính cách khả lạc, lời nói ngọt 
ngào, người khác kính trọng. Và Ngài phát triển giọng 
nói với tám đặc điễm!. 


Bằng sự từ bỏ nói lời vô ích, Ngài được chúng sinh 
thương mến và ái mộ, tôn trọng và kính cần. Phát 
ngôn của Ngài được chắp nhận và Ngài nói với cân 
nhắc. Ngài có được ảnh hưởng và sức mạnh, trở nên 
thiện xảo trong giải đáp các câu hỏi của chúng sinh, 
với sự khéo léo tạo nên cơ hội cho họ được lợi lạc. Khi 
Ngài đạt quả vị Phật, Ngài có thê cắt nghĩa nhiều câu 
hỏi của chúng sinh, nói nhiều ngôn ngữ chỉ trong một 
câu trả lời. 


Bằng xa lìa xan tham, Ngài có được những gì mong 
muốn, cũng như những tài sản tuyệt hảo cần thiết. 
Ngài được tôn vinh bởi những người sát đế ly hùng 
mạnh?. Ngài không thể bị kẻ thù đánh bại, không bao 
giờ khiếm khuyết các căn, và trở thành một đắng vô 
song”. 


Nếu ta phát triển thiện pháp và không mong đợi gì 


cho bản thân, kết quả sẽ tương ứng với thiện pháp mà ta 


đã tạo. Một số người có thê nói hay, diễn đạt với những 


mỹ từ, nhưng khi nói, người ây cân nghĩ tới người nghe, 


người ấy cần biết liệu người nghe có thấy thoải mái hay 


1. Tám đặc điểm của giọng nói Đức Phật: dứt khoát, dễ hiểu, ngọt 
ngào, dễ nghe, lưu loát, trong sáng, sâu xa, âm vang... 

2. Sát đề ly (khattiya) là tầng lớp xã hội cao sang nhất. Tất cả các vua 
chúa và tướng lĩnh đều là sát đề ly. 


Chương 2: Trì giới Ba la mật 65 


vui vẻ không. Nếu có chánh niệm - tỉnh giác, người ấy 
sẽ tránh được lời nói khiến người nghe khó chịu, mặc 
dầu mình nói không sai sự thật. Nếu chánh niệm - tỉnh 
giác sinh khởi, nó giúp người ta nói điều lợi lạc một 
cách dễ chịu. Nếu một người không mong đợi kết quả 
cho bản thân, thiện pháp của người ấy sẽ cho quả tương 
ứng, như Đức Phật đã thuyết. Chúng ta đọc tiếp trong 
Chú giải: 

“Bằng sự xa lìa ác ý, Ngài có được vẻ ngoài tươi 
đẹp. Ngài được mọi người tôn kính, và bởi vì Ngài hoan 
hỷ trong hạnh phúc của chúng sinh, Ngài tự nhiên khơi 
gợi sự tin tưởng nơi họ. Ngài có tính cách cao thượng, 
an trú trong từ tâm, có nhiều ảnh hưởng và quyên lực. 

Bằng sự xa lìa tà kiến, Ngài có được những cận sự 
thiện lành. Kê cả khi bị gươm kê cỗ, Ngài cũng không 
làm việc ác. Bởi Ngài vững tin vào luật nhân quả, Ngài 
không tin vào các hình thái dị đoan. Niềm tin của Ngài 
vào chân Pháp đã được gieo trồng và bắt rễ chắc chắn. 
Ngài có niềm tin vào sự giác ngộ của các Như Lai, và 
không hoan hỷ với những tín ngưỡng ngoại đạo nhiều 
hơn một con thiên nga hoan hỷ trong đống phân”. 


Ở đây ta thấy mức độ tinh tế của tâm miễn nhiễm 
với tà kiến. Ta không nên thân cận với những người có 
tà kiến. Những người không hiểu nhân nào dẫn tới quả 
nào sẽ có thể dính mắc vào các hình thái mê tín dị đoan. 
Họ có thê nghe Pháp và có tín tâm, nhưng nếu không 


66 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


được glIeo niêm tin vững chãi vào chân Pháp, họ vân có 
thê bị lôi cuôn bởi mê tín dị đoan và thiêu hiệu biệt vê 
nghiệp và quả của nghiệp. 


Giới có hai khía cạnh: giới tránh (vãritta) và giới 
làm (cãritta). Giới tránh là sự tránh xa điều ác. Giới làm 
là những hành xử đúng đắn mà ta nên theo. Có thê ta 
tránh xa được bất thiện và không phạm giới, nhưng khi 
liên quan đến giới làm, chúng ta cần suy xét về hành 
xử của Đức Bồ tát để có thể phát triển thêm thiện pháp. 
Chúng ta đọc tiếp: 


“Ở đây, đúng thời, Đức Bồ tát thực hành cung kính, 
đứng dậy, chắp tay chào đón, và đối đãi lịch thiệp với 
những bạn lành đáng được cung kính. Đúng thời, Ngài 
giúp đỡ họ, phục dịch khi họ óm đau. Khi nhận được 
những lời khuyên xác đáng, Ngài biểu lộ sự biết ơn. 
Ngài tán thán các phẩm chất cao thượng của những 
bậc đức hạnh, và kiên nhẫn chịu đựng sự nhục mạ của 
địch thủ. Ngài ghi nhớ sự trợ giúp của những người 
khác đối với mình, hoan hỷ với công đức của họ, hồi 
hướng công đức của mình cho sự giác ngộ tối thượng, 
và luôn tinh tắn an trú trong sự vun bồi thiện tâm. Khi 
phạm một giới điều, Ngài thừa nhận và sám hối với các 
đồng phạm hạnh. Sau đó Ngài hoàn thành chánh hạnh 
một cách viên mãn. 


Ngài lanh lẹ và khéo léo hoàn thành bồn phận của 
mình với các chúng sinh khi điều ấy ích lợi cho họ. 


Chương 2: Trì giới Ba la mật 67 


Ngài đồng hành với họ. Khi các chúng sinh chịu đau 
đớn bệnh tật, Ngài bốc cho họ toa thuốc phù hợp. Ngài 
xua tan sự buôn khô của những người chịu nỗi đau 
mắt đi sản nghiệp, v.v... Luôn sẵn sàng giúp đỡ, Ngài 
ngăn chặn một cách đúng Pháp những người cần ngăn 
chặn, cải tà quy chánh cho họ. Ngài khơi dậy niềm tin 
vào Giáo Pháp nơi những người cần khơi dậy niềm tin. 
Khi nghe vê những việc làm khó khăn và cao thượng 
nhất, những việc làm vượt quá sức mạnh tưởng tượng 
của các bồ tát trong quá khứ, mang đến hạnh phúc 
và an sinh tột cùng cho các chúng sinh để qua đó làm 
viên mãn các phẩm trợ đạo, Ngài không lo lắng bắt an 
mà suy tư: Những Vĩ Nhân ấy chỉ là con người, nhưng 
bằng sự rèn mình qua việc hoàn mãn các điều học 
tuần tự, họ đã đạt được sức mạnh tinh thần cao thượng 
nhắt và tột đỉnh ba la mật đưa đến giác ngộ. Cũng vậy, 
ta cần phải thực hành các điều học giới, v.v... Bằng 
cách ấy ta cũng sẽ dân dần hoàn mãn các điêu học và 
cuối cùng đạt tới tột đỉnh ấy.' Rồi, với lòng tinh tắn dũng 
mãnh phát xuất từ niềm tin ấy, Ngài hoàn mãn điều học 
giới, V.V... 


Lại nữa, Ngài che dấu phẩm hạnh của mình và phô 
bày điểm xấu. Ngài thiêu dục tri túc, ưa thích độc cư, 
cách biệt, sẵn sàng chịu đựng đói khổ, và xa lìa bắt an 
lo lắng. Ngài không nóng nảy, kiêu mạn, đồng bóng, 
thô lỗ, lắm nhảm, mà điềm đạm và thu thúc. Tránh xa 
những tà mạng như mưu mô v.v..., Ngài có được hành 
xử đúng đắn và nơi sinh nhai phù hợp. Ngài thấy hiễm 
họa trong những lỗi nhỏ nhặt, và sau khi thọ giới, rèn 


68 


Tìm hiểu mười Ba La Mật 


giữa mình theo giới điều với tinh tắn và quyết định, 
không màng đến thân mình hay mạng sống. Ngài 
không chắp nhận sự bận tâm đến thân mạng mình dù 
nhỏ nhất, mà từ bỏ và xua tan nó; nói gì đến những 
bận tâm quá đà? Ngài từ bỏ và xua tan mọi nhiễm ô 
như sân hận, mưu mô v.v... những thứ là nguyên nhân 
của sự suy đồi đạo đức. Ngài không tự mãn hay tự tỉ vì 
những thành tựu nhỏ mọn, mà nỗ lực vươn tới những 
thành tựu cao hơn. Nhờ vậy mà những thành tựu Ngài 
đạt được không bị suy giảm hay dậm chân tại chỗ. 


Bậc Vĩ nhân là người dẫn đường cho những kẻ mù, 
chỉ cho họ con đường đúng. Với kẻ điếc, Ngài dùng 
dấu tay ra hiệu và nhờ vậy khiến họ được lợi lạc. Cũng 
như vậy với người câm. Với người què cụt, Ngài cho 
họ chiếc ghé, hay chiếc xe, hoặc một phương tiện di 
chuyền khác. Ngài nỗ lực để người không có đức tin có 
được đức tin, kẻ biếng nhác có được nhiệt tâm, người 
lơ đễnh có thê chánh niệm, kẻ trạo cử có thê định tâm, 
người si mờ có thê nảy sinh trí tuệ. Ngài có gắng xua 
tan tham dục, sân hận, hôn trầm thụy miên, bắt an trạo 
cử, xua tan sự bối rối của những người bị chế ngự bởi 
các triền cái, xua tan tham tầm, sân tầm và hại tằm ở 
những người bị những suy nghĩ ấy ngự trị. Tri ân những 
người đã trợ giúp mình, Ngài cho họ lợi lạc và vinh dự 
tương đương hoặc nhiều hơn những gì họ đã làm, hòa 
nhã trong phát ngôn và từ ái trong lời nói. 


Ngài là người đồng hành trong hoạn nạn. Hiều được 
bản chắt và tính cách của các chúng sinh, Ngài gần gũi 
bắt cứ chúng sinh nào cần tới sự có mặt của Ngài, 


Chương 2: Trì giới Ba la mật 69 


bằng mọi phương cách mà họ cân; Ngài thực hành với 
bắt cứ chúng sinh nào cân thực hành cùng Ngài, theo 
bắt cứ phương cách nào cân thiết cho họ. Nhưng Ngài 
luôn chỉ cải tà quy chánh, gieo trông hạt giống thiện 
lành, chứ không làm ngược lại. Bởi lẽ để bảo vệ tâm 
mọi người, Đức Bồ tát luôn hành xử theo hướng làm 
tăng trưởng thiện pháp. Cũng vậy, do thiên hướng của 
Ngài là làm điều lợi lạc cho người khác, Ngài không 
bao giờ nên làm hại họ, thóa mạ, sỉ nhục họ, côlàm họ 
hồi hận hoặc khiến họ hành động phi pháp. Ngài cũng 
không bao giờ nên tỏ vẻ bê trên với những người có 
hành xử kém cỏi. Ngài cũng không bao giờ nên quá 
xa cách, hay quá dễ dãi với người khác, và Ngài cũng 
không nên gân gũi với mọi người lúc phi thời. 

Ngài thân cận với các chúng sinh phù hợp đúng thời 
và đúng chỗ. Ngài không chỉ trích những người được 
ái mộ hay tán dương những người bị ghét bỏ trước mặt 
những người khác. Ngài không thân mật với những 
người không đáng tin cậy. Ngài không khước từ lời mời 
phù hợp, hay có sức thuyết phục hoặc chắp nhận một 
cách quá dễ dãi”. 


Giới làm, cãritta sTla, rất khó và vi tế, và ta luôn 
cần suy xét nó ở khoảnh khắc hiện tại với chánh niệm. 
Chắng hạn, khi một người bạn thân làm điều sai trái, ta 
có thể thiếu cần mực và lập tức trách cứ bạn trước mặt 
mọi người. Nhưng khi chánh niệm sinh khởi, ta sẽ đợi 
cơ hội phù hợp để nói chuyện sau. Điều ấy chỉ ra rằng 
phiền não cần được bào mòn dần dần cho đến khi hoàn 
toàn bị diệt tận. 


70 


Tìm hiểu mười Ba La Mật 


7] 


Chương 3 


Xuất gia Ba la mật 


Chú giải Hạnh Tạng định nghĩa về xuất gia ba la 


mật như sau: 


“Xuất gia (nekkhamma) có đặc tính xa lìa lạc thú 
ngũ dục và cõi dục; chức năng/phận sự của xuất gia 
là kiểm chứng tính bắt toại nguyện của dục; biêu hiện/ 
thành tựu của xuất gia là viễn ly dục lạc; cận nhân của 
xuất gia là trạng thái khẩn cắp tu niệm (samvega)”. 


Xuất gia ba la mật là sự từ bỏ lạc thú, dính mắc và 
những loại tà tư duy như: dục tầm (kãma vitakka), sân 
tầm (vyäpãda vitakka) và hại tầm (vihimsä). Những tà 
tư duy này có thể được từ bỏ bằng việc trở thành một 
nhà sư hay phát triển Tứ niệm xứ. Khi một người từ bỏ 
những suy nghĩ về dục, những suy nghĩ với sân hận hay 
làm hại kẻ khác, người ấy đang phát triển xuất gia ba 


la mật. 


Thông thường mọi người tưởng rằng ta chỉ có thể 
thực hành xuất gia bằng cách trở thành nhà sư, nhưng 


g2 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


để có thể hiểu được ý nghĩa thực sự của xuất gia ta cần 
suy xét các loại tâm suy nghĩ khác nhau, dù chúng là 
thiện hay bắt thiện. Trong cuộc sống đời thường, chúng 
ta thường nghĩ về các đối tượng ngũ quan (đối tượng 
thị giác, âm thanh, mùi, vị và đối tượng xúc chạm) theo 
cách bất thiện, đó chính là dục tầm. Liệu chúng ta có 
thể tránh suy nghĩ về các đối tượng ngũ quan với lạc 
thú, mê đắm và dính mắc hay không? 


Đối nghịch với dục tầm là vô dục tầm hay xuất gia 
tầm (nekkhamma vitakka). Xuất gia hay xa lìa ngũ dục 
được thực hành không chỉ qua việc trở thành người xuất 
gia, một trạng thái cao thượng, mà cũng có thể được 
thực hành bởi những người tại gia trong cuộc sống đời 
thường. Đã có lúc nào chúng ta nghĩ tới từ bỏ lạc thú? 
Chúng ta có nhàm chán với các đối tượng ngũ quan hay 
không? Chúng ta dính mắc vào đối tượng thị giác, âm 
thanh và các đối tượng ngũ quan khác; chúng ta không 
nhất thiết phải từ bỏ chúng, nhưng chúng ta có muốn 
có thêm nữa hay không? Nếu không biết đủ, chứng 
tỏ chúng ta đang chạy theo dục tầm, còn nếu biết đủ, 


chúng ta đã có xuât gia tâm. 


Khi tiếp tục khao khát có thêm lạc thú nữa, điều 
ấy chỉ ra rằng chúng ta có phiền não. Chúng ta cần tự 
hỏi liệu mình có mong có thêm phiền não hay không. 


Chương 3: Xuất gia Ba la mật 23 


Mỗi khi chúng ta dính mắc vào đối tượng thị giác và 
các đối tượng ngũ quan khác là đang có sự sinh khởi 
của phiền não. Nếu không nhận ra rằng mình đã có rất 
nhiều phiền não, xuất gia tầm sẽ không sinh khởi. Có 
thể ta muốn có thêm các đối tượng ngũ quan khả ái, và 
không bao giờ hải lòng với những gì mình có. Chúng 
ta không nhất thiết phải trở thành nhà sư để có thể phát 
triển xuất gia, nhưng chúng ta có thể tự vấn liệu mình 
đã đủ lạc thú hay chưa. Chẳng hạn, có thể chúng ta 
không muốn mua thêm áo quần, thứ chỉ đề làm đẹp cho 
tắm thân, và ta có thể Suy Xét rằng những gì mình có đã 
nhiều hơn mức cần thiết rồi. Những khi ấy chúng ta có 


xuât gia trong cuộc sông đời thường. 


Chúng ta cần bắt đầu xem xét liệu tài sản của mình 
đã đủ chưa; chúng ta nên hài lòng với những gì mình 
có. Nếu ta có nhiều hơn những gì mình cần, ta nên cho 
đi những thứ có thể lợi ích cho người khác. Bằng cách 
ấy xuất gia ba la mật được vun bồi. Thay cho dục tầm 


có thê có vô dục tâm. 


Nếu ta muốn tận diệt phiền não, nhất thiết phải 
suy xét các ba la mật trong cuộc sông thường nhật của 
mình. Ta cần suy niệm về các tiền kiếp của Đức Phật, 
về giới đức đã đưa Ngài tới quả vị Phật. Chúng ta có thể 
nghĩ rằng những câu chuyện về các tiền kiếp của Ngài 


74 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


rất bình dị, nhưng thực chất, những câu chuyện ấy bản 
về các ba la mật mà Đức Bồ tát đã vun bồi trong nhiều 
kiếp sống. 


Chúng ta đọc trong cuốn Chú giải cho Hạnh Tạng, 
Chuyện hai hiển giả Sona - Nanda': 


“Khi ấy, Đức Bồ tát hết thọ mạng tại cõi Phạm 
thiên và đã tái sinh làm con trai của một đại phú bà la 
môn có tài sản lên đến tám trăm triệu đồng tại thành 
Brahmavaddhana. Cha mẹ gọi cậu bé là nam tử Sona. 
Khi Sona biết đi, một chúng sinh khác cũng hết thọ 
mạng ở cõi Phạm thiên và cũng được thọ thai bởi mẹ 
của Đức Bồ tát. Khi ra đời, cậu bé được gọi là nam tử 
Nanda. Đại đức Änanda khi ấy chính là Nanda. 


Khi cha mẹ của hai cậu bé nhận thấy cả hai anh em 
có dung nhan đẹp đẽ, họ cho hai anh em đi học đủ các 
môn học thuật, và muốn họ kết hôn. Tuy nhiên, Đức 
Bồ tát không muốn kết hôn. Ngài muốn chăm sóc cha 
mẹ chừng nào họ còn sống, và sau khi họ chết sẽ rút 
lui khỏi đời sống thế tục. Cha mẹ Ngài cố thuyết phục 
Ngài lập gia đình, nhưng Đức Bồ tát quả quyết rằng 
mình muốn là một ẩn sĩ. Do vậy, cha mẹ Ngài muốn 
truyên giao tài sản cho nam tử Nanda, nhưng Nanda 
nói, “Vì sự huynh Sona của con không muốn nhận tài 
sản của cha mẹ, con cũng sẽ không nhận đâu, con 
cũng muốn trở thành ẩn sĩ.' Hai ông bà rắt ngạc nhiên 


1. Tham khảo chuyện tiền thân Chuyện hai hiền giả Sona -Nanda, số 
532. 


Chương 3: Xuất gia Ba la mật 75 


vì các con trai mình đã sớm mong muốn từ bỏ sản 
nghiệp để rút khỏi đời sống thế tục khi vẫn còn tuổi 
thanh niên. Họ nhận thấy quyết tâm mạnh mẽ của các 
con mình, và họ cũng muốn từ bỏ đời sống tại gia. Họ 
bèn dựng một thảo am trong rừng và hai anh em săn 
sóc cha mẹ mình. Hiên giả Nanda nghĩ, Chúng ta sẽ 
lượm quả để làm thực phẩm cho phụ mẫu”. Chàng 
mang những trái cây còn lại từ hôm trước, hoặc những 
trái cây chàng lượm được từ hôm trước để dâng cho 
cha mẹ ăn vào sáng hôm sau. Sau khi thọ thực xong, 
ông bà súc miệng rồi trai giới. Nhưng hiền giả Sona 
đã đi xa hơn đề lượm quả chín thơm ngọt và dâng cho 
ông bà. 


Ông bà nói với Sona, 'Cha mẹ đã ăn rồi và bây giờ 
đang trai giới, vì vậy không cần đến chỗ quả này nữa. ' 
Tuy nhiên, đôi khi những trái cây mà hiền giả Sona 
lượm trước cho cha mẹ ăn lại bị hỏng. 


Do đó, Đức Bồ tát nghĩ, 'Cha mẹ ta rất mỏng manh, 
thuộc về giai cắp cao sang, vì vậy không nên ăn những 
trái cây không ngon bổ. Đôi lúc quả bị hư hoặc còn 
xanh. Nanda mang cả quả xanh và quả còn ương tới 
cho cha mẹ ăn và như vậy ông bà sẽ không thể sống 
thọ được. Ngài muốn ngăn Nanda làm vậy, và đã nói 
với Nanda những lời sau: “Từ giờ trở đi, khi lượm quả 
cho cha mẹ, em phải đợi tới khi anh vê, rồi chúng ta sẽ 
cùng dâng thực phẩm cho cha mẹ. Không nên để cha 
mẹ chỉ dùng trái cây của Nanda.. 


Khi hiền giả Sona nói vậy, hiền giả Nanda không 


VAO 


Tìm hiểu mười Ba La Mật 


vâng lời, vì chàng muốn có phước báu cho bản thân. 
Chàng mong cha mẹ chỉ ăn những trái mà chàng mang 
tới. Khi Đức Bồ tát nhận thấy Nanda không đề tâm đến 
lời nói của mình, Ngài đã bảo em trai đi nơi khác, và 
rằng Ngài sẽ tự tay chăm sóc cha mẹ. 

Bị anh trai đuỗi đi, hiền giả Nanda bèn từ giã Đức 
Bồ tát và cha mẹ. Chàng đã phát triển bát thiền cùng 


ngũ thông! và rồi tới xin anh trai thứ tội”. 


Đây là những suy nghĩ của người đã tích lũy các ba 


la mật và biết điều phải quấy. Chúng ta đọc tiếp về suy 


nghĩ của hiên giả Nanda: 


“Chàng nghĩ, Néu ta muốn xin anh trai thứ tội, ta 
nên làm việc ấy theo cách trọng thê nhất.' Chàng phân 
vân nên làm như thế nào. Chàng nghĩ rằng để xin anh 
mình thứ tội, chàng nên thỉnh vua trời Đế Thích tới từ 
tầng trời thứ ba mươi ba, nhưng rồi chàng thắy không 
nên. Vì cả hai anh em vẫn còn đang sống ở cõi này, sẽ 
thích hợp hơn nếu thỉnh đại vương Manoja người đang 
ngự tại thành Brahmavaddhana, là vị vua hùng mạnh 
hơn cả. Chàng sẽ thưa quốc vương Manoja rằng mình 
muốn xin anh trai xá tội. 


1. Bát thiền là các tầng thiền được chứng đắc qua sự vun bồi an tịnh 
(samatha). Có bốn tầng thiền sắc giới và bốn tầng thiền vô sắc giới. 
Ngũ thông là các thắng trí (abhiññã) hiệp thế (thần thông của các 
bậc phàm, đó là thần thông biến hóa, thiên nhãn thông, thiên nhĩ 
thông, tha tâm thông và túc mạng thông (năng lực nhớ được các tiền 
kiêp). 


Chương 3: Xuất gia Ba la mật 77 


Nghĩ vậy chàng bèn ởi tới cung điện của quốc 
vương Manoja và nói, “Ta sẽ đoạt chủ quyên của toàn 
nước Ấn Độ và trao tặng cho Ngài, nhưng ta muốn xin 
Ngài tới gặp anh trai ta để anh ấy có thể thứ tội cho 
ta.” Cuối cùng, Nanda đã xin xá tội với anh trai và được 
anh tha thứ. Đức Bồ tát đã để hiền giả Nanda chăm 
sóc cha mẹ cho tới khi họ qua đời. Đức Bồ tát đã thuyết 
Pháp với phong thái uy nghi của một vị Phật với quốc 
vương Manoja: 


An vui nhàn nhã, với cười đùa, 

Giải trí, là tài sản tại gia 

Của kẻ chăm lo đây tận tụy 

Phụ thân khi tuỗi tác già nua. 

Quà tặng cùng lời nói dễ thương, 

Ân cân phục vụ cạnh song đường, 

Nhiệt tình tâm trí luôn bình đẳng 

Bày tỏ đúng thời, đúng chốn luôn. 

Những đúc tính này đối thế nhân, 

Giống như mẫu trục bánh xe lăn, 

Nếu không có chúng, thì tên mẹ 

Sẽ phải câu xin với các con” 

Như vậy nếu một người không phụng dưỡng cha 

mẹ được như vậy, người ấy không trọng vọng cha mẹ. 


78 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


Chúng ta đọc tiếp: 
“Từ mẫu cũng như nghiêm phụ ta 
Phải đều được kính trọng tôn thờ, 
Hiền nhân tán thán người nào có 
Những đức tính này tỏ lộ ra. 
Song thân như vậy đáng tuyên dương, 
Giữ địa vị cao cả khác thường, 
Được gọi “Phạm thiên” do cỗ đức, 
Ủy danh hai vị lớn khôn lường”. 

Ta cần xem xét cả những ba la mật khác nữa. 
Đức Bồ tát là người không màng tới các thú vui ngũ 
dục, Ngài có sự tôn kính tột đỉnh với cha mẹ và phụng 
dưỡng họ không mệt mỏi. Mặc dầu Ngài phải chăm sóc 
cha mẹ, Ngài vẫn tận dụng mọi cơ hội đề dành thời gian 
phát triển các thiền chứng. 

Một ba la mật khác cần vun bồi trong cuộc sông 
hàng ngày là tinh tấn ba la mật. Khi Đức Bồ tát đi kiếm 
trái ngọt để dâng cha mẹ, Ngài cần có nỗ lực và bền bi. 
Khi ta nghĩ về các ba la mật trong trường hợp của mình, 
ta cần suy xét rằng hành xử của chúng ta trong kiếp này 
là sự tiếp nối của những kiếp trước và được duyên bởi 
những tích lũy từ quá khứ. Một kiếp sống này được 


Chương 3: Xuất gia Ba la mật 79 


tiếp nối bởi kiếp kế tiếp không gián đoạn, và chúng ta 
tái sinh trong những kiếp khác nhau thành người này 
người kia, ở chốn này chốn kia. 


Xuất gia ba la mật là sự loại trừ, từ bỏ và chế ngự 
dính mắc vào các đối tượng ngũ dục, xa lìa chúng. 
Chúng ta chỉ nhận ra trong khuôn khổ của kiếp này là 
chúng ta dính mắc vào đối tượng thị giác, vào âm thanh, 
mùi, vị và đối tượng xúc chạm. Chúng ta có thể dần xả 
ly khỏi những đối tượng ấy tới chừng mực nào? Chúng 
ta có thê thấy được lợi ích của việc vun bồi xuất gia ba la 
mật. Ai đó có thể từ bỏ đời sống tại gia và trở thành một 
tỳ kheo, nhưng nếu người ấy vẫn còn dính mắc vào các 
đối tượng ngũ dục như một người tại gia thì sẽ không có 
sự khác biệt giữa một người xuất gia và tại gia. Vì thế 
xuất gia ba la mật không chỉ có nghĩa là từ bỏ đời sống 
gia đình và thành một nhà sư. Xuất gia có nghĩa là có sự 
tinh tấn và dũng cảm để loại bỏ thứ dính mắc mà tất cả 
chúng ta cùng có: dính mắc vào đối tượng thị giác, âm 
thanh và các đối tượng ngũ dục khác. Chừng nảo ta vẫn 
chưa đạt được chứng đạt cao thượng của bậc Thánh Bất 
Lai, chúng ta vẫn chưa tận diệt được dính mắc vào ngũ 
dục. Chúng ta cần biết mình một cách chân thực, chúng 
ta cần biết liệu mình có sự chân thành và quyết tâm 
vững vàng đề loại bỏ dính mắc vào ngũ dục hay không. 
Chăng hạn, chúng ta dính mắc vào màu sắc khi chúng 


80 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


ta xem tranh ảnh, thấy những gì mình xem thật đẹp đẽ 
huy hoàng. Thông thường, khi chúng ta thấy cảnh sắc 
đẹp, chúng ta dễ có vui thú và dính mắc. Nếu lưu tâm, 
chúng ta có thê biết được răng ở khoảnh khắc ấy, đó chỉ 
là một thực tại, một pháp xuất hiện mà thôi. Tham ái có 
thể suy giảm nhờ việc không cố có được đối tượng khả 
ái và do đó, ta không tích lũy thêm dính mắc nữa. Vậy, 
khi có một đối tượng khả ái, ta có thể ngắm nhìn, nhưng 
khi không có đối tượng ấy và chúng ta không thê thấy 
nó, chúng ta không cô kiếm tìm. 


Có thể chúng ta thường được ăn đồ ăn ngon, nhưng 
ăn quá nhiều thì có hại cho cơ thể. Tuy nhiên, tâm dính 
mắc với vị ngon khiến ta ăn kế cả khi không đói. Nếu 
chúng ta có thê loại bỏ dính mắc, chúng ta có xuất gia 
với vị, chúng ta sẽ chỉ ăn đủ để chấm dứt cơn đói, và có 
thể, ta thậm chí không quá thích thú. Ai đó có thê không 
thấy đói, và biết rằng nêu ăn thêm thì sẽ cảm thấy khó 
chịu. Tuy nhiên, vì thức ăn quá ngon, anh ta sẽ nhấm 
thêm một miếng. Điều đó chứng tỏ đã không có xuất 
gia. Trong khi ấy, nếu ai đó có xuất gia, anh ta có thể 
bắt đầu rèn mình, và vì vậy, anh ta cũng cần có kham 
nhẫn ba la mật để có thể ăn vừa đủ đề hết đói; anh ta 


biệt lượng thức ăn nào là vừa đủ đê nuôi cơ thê. 


Chúng ta có thể hiểu rằng rất khó thoát khỏi dính 


Chương 3: Xuất gia Ba la mật S1 


mắc vào các đối tượng ngũ quan, bởi lẽ chỉ việc rèn 
mình để giảm bớt tham ái cũng đã khó rồi. Vì vậy, 
chúng ta cần vun bồi tâm lực để tất cả các ba la mật có 
thể trợ duyên cho Tứ niệm xứ sinh khởi hay biết thường 
xuyên hơn về các đặc tính của thực tại trong cuộc sống 


hàng ngày. 


Nếu có kham nhẫn, ta có thể chịu đựng các kinh 
nghiệm nóng lạnh. Khi thời tiết nóng, ta không cần cỗ 
để tắm mát, hoặc khi trời lạnh, ta không cần đến nước 
âm đề tắm. Một sỐ người có thể cần nhiệt độ nước tắm 
thích hợp cho thân vì sức khỏe. Tuy nhiên, nếu không 
nằm trong trường hợp ấy, có thể là ta dính mắc vào 
nhiệt độ của nước. Một số người cảm thấy thoải mái 
và dễ chịu khi tắm nước ấm; mặc dầu cơ thể họ khỏe 
mạnh và không cần đến nước ấm, nhưng họ thích cảm 
giác dễ chịu ấy. Hoặc có lúc họ thấy thích thú khi tắm 
nước lạnh. Khi một người hiểu được xuất gia ba la mật, 
anh ta có thể chịu đựng tốt hơn, dù đang bị nóng hay 
lạnh. Anh ta cũng cần tới các ba la mật kham nhẫn và 
tinh tấn. 

Không ai có thể bảo người khác phải từ bỏ dính 
mắc vào các lạc thú ngũ dục, cũng không ai có thê bắt 
mình làm như thé, hiểu ý nghĩa thực sự của xuất gia ba 


la mật là công việc của trí tuệ. 


92 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


Chúng ta đọc trong cuốn Những câu hỏi của 
Jatukanmï thuộc Tiểu nghĩa tích (Cũlaniddesa), Tiểu Bộ 
Kinh như sau: 


“Có xuất gia (nekkhamma) khi có thấy, thấy rõ, so 
sánh, suy xét, vun bồi, để hiểu được rõ hành trì đúng, 
hành trì thích hợp, hành trì là kẻ thù [của tham ái, 
hành trì lợi ích, hành trì Pháp tùy Pháp đưa tới thanh 
tịnh giới. Có xuất gia khi có thu thúc lục căn, thiểu dục, 
tinh tắn- chánh niệm - tỉnh giác. Có xuất gia khi có Tứ 
niệm xứ, Tứ chánh cân, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, 
thắt giác chi, Bát Chánh Đạo?, Niết bàn và con đường 
dẫn tới Niết bàn. 


Khi có xuất gia với an vui, sẽ có sự kiên cường, an 
trú, bảo hộ, không hiễm họa, không lay chuyền, bắt tử, 
pháp xa lìa dính mắc, giống như một sợi chỉ được thắt 
lại. Thấy rõ như vậy, có xuất gia với an vui”. 


1. Kẻ thù, tức là đối nghịch với dính mắc. 

2. Tứ như ý túc (iddhipãda) là: đục (chanda) như ý túc, tinh tắn (viriya) 
như ý túc, tâm (citta) như ý y túc và trạch pháp (vĩmamsa) như ý bÁ túc. Tứ 
chánh cần bao gồm: tinh tấn đoạn trừ ác pháp đã sinh, tinh tắn ngăn 
ngừa ác pháp chưa sinh, tỉnh tấn tăng trưởng thiện pháp đã sinh, tinh 
tân làm phát sinh thiện pháp chưa sinh. Ngũ căn (indriya) là: tín, tấn, 
niệm, định, tuệ. Căn là những yếu tố dẫn dắt, mỗi yếu tố trong lãnh 
địa riêng của chúng. Ngũ lực (bala) cũng bao gồm cùng các thực tại 
như ngũ căn, nhưng khi các căn được phát triển tới mức độ không thể 
bị lay chuyên bởi các pháp đối nghịch, chúng sẽ trở thành lực. Thất 
giác chi bao gồm: chánh niệm, trạch pháp, tinh tấn, phi, an tịnh, định 
và xả. Ba mươi bảy phẩm trợ đạo (bodhipakkhiyadhamma) là các 
pháp đưa tới giác ngộ; nếu được phát triển, chúng sẽ đưa tới giác ngộ. 


Chương 3: Xuất gia Ba la mật 83 


Không dễ thấy được rằng xuất gia có nghĩa là an 
vui. Chúng ta cần phải hiểu rằng, thấy được lợi ích của 
xuất gia là công việc của trí tuệ, nó so sánh và suy xét 
sự thực hành, đề ta theo được sự hành trì chân chánh và 
phủ hợp, thứ đối nghịch với tham ái và những dính mắc 
vào đối tượng thị giác, âm thanh, mùi, vị và đối tượng 
xúc chạm. Ta cần thấy được lợi ích của sự thực hành 
Pháp tùy Pháp, và phát triển ba mươi bảy phẩm trợ đạo. 


Vì vậy, trí tuệ hiểu và biết rằng sự xuất gia xa lìa 
ngũ dục sẽ có được nhờ chánh niệm - tỉnh giác, ba mươi 
bảy phẩm trợ đạo (những yếu tổ trợ duyên cho giác 
ngộ), sự chứng ngộ Niết bàn và con đường dẫn tới Niết 
bàn, như đã nói trong kinh 7iểu Nghĩa Tích. Tất cả đều 
được hành trì với an vui, điều này có nghĩa là: ta cần 
thấy được bất lợi và hiểm họa của phiền não. Ta phải có 
quyết tâm không lung lay để phát triển trí tuệ hoàn toàn 
tận diệt dính mắc vào các đối tượng ngũ dục. Điều này 
bắt đầu từ việc nghe và suy xét về Pháp đề thấy được lợi 
ích của thực hành. Ta cần nhận ra rằng xuất gia có nghĩa 
là an vui và đó là loại hạnh phúc tách rời với một tự ngã 
đi tìm vui thú. Ta cần hiểu rằng từ bỏ ngũ dục đưa tới 
an tịnh và hạnh phúc tối cao. 


Môi ba la mật cân được vun bôi cùng với trí tuệ, 
nêu không thiện pháp ây sẽ không ở mức độ của ba la 


84 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


mật. Nếu ta không thấy hiểm họa của bất thiện, và nếu 
ta không nhận ra lợi ích của ba la mật, chúng không thể 
được vun bồi. Đó là trường hợp mà trí tuệ quá yếu ớt đề 
thấy được lợi ích của việc vun bồi các ba la mật. 


Nếu mục tiêu của chúng ta là sự liễu ngộ Tứ Thánh 
Đế, ta không nên chỉ phát triển trí tuệ mà cũng cần phát 
triển các ba la mật. Mỗi ba la mật đều quan trọng và 
là trợ duyên cho sự chứng ngộ Tứ Thánh Đề. Một số 
người băn khoăn tại sao cần bền bỉ vun bồi các ba la 
mật cùng với Tứ niệm xứ. Người có hiểu biết về sự phát 
triển của con đường Bát Chánh Đạo biết rằng chánh 
niệm cần hay biết đặc tính của các pháp xuất hiện, và 
rằng trí tuệ dần dần suy xét, nhận thấy và hiểu đặc tính 
của các pháp là vô ngã, là danh - pháp nhận biết, hoặc 
sắc - pháp không nhận biết gì cả. 


Tứ niệm xứ không thê sinh khởi liên tục, nhưng 
dẫu thế, do đã được nghe pháp và nhờ hiểu biết đã tích 
lũy về sự phát triển Tứ niệm xứ, tất cả những yếu tô 
ấy sẽ là duyên cho sự sinh khởi của các mức độ chánh 
niệm khác nhau. Có thể có chánh niệm ở mức độ của 
các phẩm chất tuyệt hảo gọi là ba la mật!. Mỗi ba la mật 


1. Mỗi tâm thiện đều sinh kèm với chánh niệm lưu tâm, không bỏ qua 
thiện pháp. Như vậy, có nhiều mức độ của chánh niệm: chánh niệm của 
bố thí, của trì giới, của samatha và satipatthãna (Tứ niệm xứ). Chánh 
niệm của Tứ niệm xứ không bỏ qua đặc tính của các thực tại xuất hiện. 


Chương 3: Xuất gia Ba la mật §5 


đêu bao hàm một mức độ tinh tê của chánh niệm. 


Chúng ta cần phát triển Tứ niệm xứ song song với 
tất cả các ba la mật, và điều này diễn ra trong một thời 
gian dài vô tận. Chúng ta sẽ biết rằng Tứ niệm xứ có thể 
lớn mạnh từ từ cùng với các ba la mật mà chúng ta đã 


vun bôi và tích lũy. 


Đề có thê chứng ngộ Tứ Thánh Đề, tất cả các ba la 
mật đều phải được vun bồi, không chỉ bố thí và trì giới, 
mà cả xuất gia - từ bỏ dính mắc vào ngũ dục. Chúng ta 
cần phải bền bỉ và không nên bị lung lay bởi các đối 
tượng ngũ quan, dù khả ái hay bất khả ái. 


Chúng ta đọc rằng trong một trong các tiền kiếp, 
Đức Bồ tát đã suy xét về bản chất của các bất thiện pháp 
của mình, Ngài biết rằng chúng thường xuyên sinh khởi. 
Ngài nhận thấy từ bỏ dính mắc vào ngũ dục thật khó 
khăn. Chúng ta đọc trong Chú giải chuyện Tiên thân 
Susữma (số 411), răng Đức Bồ tát xem xét về cái tâm 
phải nỗ lực sau khi từ bỏ dính mắc với các đối tượng thị 
giác, âm thanh, mùi, vị và đối tượng xúc chạm: 

“Đức Bồ tát suy xét: một người ốm bệnh không thể 
tự trở mình. Người hộ lý phải buộc một sợi dây để anh 
ta có thê tự ngôi dậy, và anh ta cô vũ mình với những 
lời sau, nào, hãy kéo dây này đề có thể trở mình.” Nhờ 
kéo dây, anh ta có thể trở mình và cảm thấy thân thể 


Só 


Tìm hiểu mười Ba La Mật 


thoải mái hơn, nhưng tâm vẫn không được thoải mái, 
dù chỉ chút ít. Đây cũng là tình cảnh của các chúng 
sinh bị đốt cháy bởi phiền não: họ không thể tự nâng 
mình và quay lưng lại với phiền não nhờ hạnh phúc 
khởi sinh từ sự cô tịch”. 


Nêu không có dính mặc vào ngũ dục, ta sẽ có sự an 


tịnh thực sự, sẽ có hạnh phúc phát khởi từ sự cô tịch; ta 


an tịnh và xa lìa dính mặc vào ngũ dục. Tuy nhiên, đê 


cảm thấy hoan hỷ và quay lưng với phiền não, để xa lìa 


dính mắc và giã từ lạc thú ngũ dục, ta cân sự hồ trợ của 


các ba la mật mà mình đã tích lũy. Chỉ như vậy ta mới 


có thê từ bỏ lạc thú ngũ dục. Chúng ta đọc trong Chú 


giải của Tiền thân Susima: 


“Suy nghĩ ấy sinh khởi trong tâm Đức Bồ tát vào 
kiếp có vị vua Brahmadatta trị vì ở Vãrãnasi. Đức Bỏ 
tát khi đó là con trai vị tế sư của đức vua, và tên của 
Ngài là nam tử Susima. Hoàng nam của vua là nam 
tử Brahmadatta. Hai thiếu niên đã lớn lên cùng nhau, 
cùng học tất cả các môn học thuật tại Takkasila, và sau 
khi hoàn tất, họ trở về nhà. Hoàng nam Brahmadatta 
trở thành tê tướng, và sau khi phụ vương mắt, chàng 
đã nối ngôi vua và cử Susima làm tế sư và quân sư 
của mình. 


Một hôm, nhà vua đi rước quanh thành, ngồi trên 
vai vương tượng, còn tế sư ngồi trên lưng tượng. Khi 
hoàng thái hậu đứng nhìn qua cửa số cung điện, bà 
thấy tế sư ngôi sau đức vua. Bà liền phải lòng Ngài và 


Chương 3: Xuất gia Ba la mật S7 


không còn thiết đến ăn uống. Đức vua tới thăm mẹ và 
hỏi điều gì khiến bà lâm bệnh, nhưng bà không muốn 
thổ lộ với đức vua vì xâu hỗ. Vua bèn cử hoàng hậu tới, 
và hoàng thái hậu đã kê cho hoàng hậu nghe chuyện 
xảy ra. Đức vua tôn vị tế sư lên thành vua, hoàng thái 
hậu thành hoàng hậu còn Ngài trở thành tê tướng. 

Từ đó trở đi, Đức Bồ tát trở nên nhàm chán với cuộc 
sống tại gia. Hoàng hậu tìm nhiều cách nói chuyện với 
Ngài và sử dụng những chiêu trò nhằm khiến Ngài vui 
thú với việc trị vì, nhưng Đức Bồ tát đã giảng Pháp, chỉ 
ra vị ngọt và hiểm nguy của lạc thú ngũ dục, và Ngài 
đã trả lại vương quốc cho tê tướng. Ngài trở thành một 
ẩn sĩ và chứng đắc các thiền chứng và thân thông, để 
rôi sẽ tái sinh ở cõi Phạm Thiên”. 

Ở phần cuối của câu chuyện tiền thân này, Đức 
Phật giải thích rằng hoàng thái hậu là thân mẫu của La 
Hầu La (Rãhula), vua là Ananda, còn vua Susïma chính 
là Đức Phật. 


Khi kế về các tiền kiếp của mình, Đức Phật giải 
thích rằng không ai có thê biết được sức mạnh của tham 
ái cũng như cách thức nó sinh khởi trong mỗi kiếp sống. 
Từ bỏ lạc thú ngũ dục là vô cùng khó khăn, và giã từ 
đời sống tại gia để trở thành một vị tỳ kheo lại càng khó 
hơn nữa, vì vị tỳ kheo phải xem xét cân mực và nghiêm 
trì giới luật tỳ kheo. Nhưng dẫu thế nào đi nữa, nếu 


ta mong từ bỏ lạc thú ngũ dục, dính mặc vào các đôi 


88 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


tượng ngũ quan, thì nhất thiết cần từ bỏ bằng trí tuệ. Ta 
cần biết đặc tính của các pháp là vô ngã, không phải là 
chúng sinh hay con người. Có thể có tham, sân, si, thấy, 
nghe, ghen tuông, ngã mạn..., tất cả các pháp ấy là các 
thực tại chân đế mà ta gọi là tâm và tâm sở, các duyên 
khác nhau, các pháp sinh khởi do liên quan tương sinh. 
Tất cả những thứ này rất phức hợp và mang ý nghĩa sâu 
xa. Trí tuệ cần phải có đủ khả năng xuyên thấu bản chất 
của các pháp vào ngay lúc này và nhận ra chúng không 
phải là tự ngã hay chúng sinh. 


89 


Chương 4 


Trí tuệ Ba la mật 


Chú giải của Hạnh Tạng định nghĩa về trí tuệ ba la 
mật như sau: 

“Trí tuệ (paññã) có đặc tính xuyên thấu bản chất 
của các pháp, hay đặc tính xuyên thủng, như mũi tên 
được bắn đi bởi tay thiện xạ; chức năng/phận sự của trí 
tuệ là chiếu sáng cảnh, như một ngọn đèn; biểu hiện/ 
thành tựu của trí tuệ là sự tỏ tường, như một người dẫn 
đường trong rừng sâu; cận nhân của trí tuệ là định hay 
Tứ Thánh Đế”. 


Qua việc tìm hiểu Giáo lý, ta dần dà hiểu được hơn 
về những thăng trầm của thế gian, của được và mắt, của 
vinh và nhục, lời khen và tiếng chê, hạnh phúc và đau 
khổ. Chúng ta sẽ hiểu rằng, các ngọn gió mát dễ chịu 
của lợi dưỡng, vinh quang, lời khen và hạnh phúc sẽ 
chỉ dẫn tới khổ đau nếu không có trí tuệ biết được nhân 
và quả tương ứng của chúng trong cuộc sống. Nếu một 


người thực sự thấy giá trị của trí tuệ và mong phát triển 


90 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


thiện pháp, người ấy sẽ không mong gặt hái kết quả là 
các đối tượng ngũ quan khả ái, mà hướng tới sự lớn 
mạnh của trí tuệ tới mức độ đủ sắc bén và hoàn mãn đề 
có thê tận diệt các phiền não. Tứ niệm xứ, tức hiểu biết 
đúng về các hiện tượng tinh thần và vật chất của cuộc 
đời chúng ta không thể được phát triển mà không có 
trí tuệ. Bất kế một người có bao nhiêu phẩm chất tuyệt 
diệu đi chăng nữa, phiền não của người ấy sẽ không thể 
được tận diệt nếu trí tuệ không được vun bồi và trở nên 
ngày càng sắc bén, nếu trí tuệ không thấy rõ chân tướng 
của các pháp đang sinh khởi một cách tự nhiên. Như 
vậy, ta cần thấy giá trỊ vô song của trí tuệ và cần vun 
bồi để nó trở nên hoàn mãn. Nếu ta bên bỉ phát triển Tứ 
niệm xứ, trí tuệ sẽ dần được tích lũy để có thê trở nên 
sắc bén hơn và đạt tới mức độ viên mãn đề có thể chứng 
ngộ Tứ Thánh Đế. 

Ta đọc trong Chú giải của #ạnh Tạng thuộc Tiểu 
Bộ Kinh, “Chuyện Thái tử Yuvanjayd”, về sự khởi đầu 
của sự vun bồi trí tuệ trong kiếp Đức Bồ tát là thanh 
niên YuvanJaya!: 


“Trong kiếp Đức Bồ tát là Yuvanjaya, Ngài là thái 
tử và đảm nhận chức phó vương. Mỗi ngày Ngài đều 


1. Tham khảo Chuyện tiền thân Đức Phật (Jãtaka số 460). 


Chương 4: Trí tuệ Ba la mật 9 


tiến hành đại thí (mahã - dãna)!. Một hôm, khi đi ngự 
lãm trong vườn thượng uyên, Ngài nhìn thấy những 
giọt sương vương như những chuỗi ngọc trên các ngọn 
cỏ, đầu cành và mạng nhện. Thái tử thưởng thức vẻ 
đẹp của ngôi vườn, và khi mặt trời lên cao, những giọt 
sương đã tan biến. Ngài suy niệm như sau: Những 
giọt sương này hình thành rồi tan biến. Các pháp hữu 

vi cũng vậy, đời sống của mọi chúng sinh cũng như 

những giọt sương vương trên ngọn cỏ. Ngài cảm thấy 

trạng thái khẩn cắp tu niệm sinh khởi và trở nên nhàm 
chán với đời sống thế gian, do vậy Ngài đã từ giã cha 
mẹ và trở thành một ẩn sĩ. 

Từ câu chuyện này, ta có thể học được rằng mức 
độ trí tuệ của mọi người có khác nhau. Chúng ta có thể 
cũng nhìn thấy những giọt sương vương đầu ngọn cỏ, 
nhưng có aI có được trí tuệ ở mức độ có thể làm duyên 
cho trạng thái khân cấp tu niệm và nhàm chán khởi sinh 
khi so sánh cuộc đời mình với những giọt sương tan? 


Chúng ta đọc: 


“ Đức Bồ tát nhận ra sự vô thường của những giọt 
sương và khiến nó làm mối nhân duyên nỗi trội đề tích 
lũy trạng thái khẩn cắp và nhàm chán; trạng thái ấy 
sinh khởi một lần và lại làm duyên cho những lần sinh 
khởi sau, rất thường xuyên”. 


1. Từ đại thí “mahã-dãna” thường được dùng cho những cuộc bồ thí 
lớn cho Tăng đoàn. 


92 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


Khi hiểu biết đúng cùng trạng thái khẩn cấp tu 
niệm sinh khởi, ta không nên mặc nó trôi qua mà không 
để tâm kỹ hơn. Ta cần suy tư về các duyên khiến trạng 
thái ấy sinh khởi, để nó có thể sinh khởi thường xuyên 
hơn. Suy niệm về sự chết và tính vô thường có thể là 


một duyên đê phát triên các ba la mật tới tâm mức mới. 


Chú giải của chuyện tiền thân Chuyện Thái tử 
Yuvanjaya giải thích về bước khởi đầu của sự phát triển 
trí tuệ trong kiếp ấy của Đức Bồ tát. Chúng ta đọc: 


“Qua việc thực hiện đại thí trước khi rời bỏ thế gian 
và qua việc từ bỏ vương quốc, Ngài đã vun bồi bố thí 
ba la mật. 


Qua tiết chế trong hành động và lời nói, Ngài đã vun 
bôi trì giới ba la mật. 


Qua xuất gia và chứng đắc các tầng thiền, Ngài vun 
bồi xuất gia ba la mật. 


Ở kiếp đó, Ngài bắt đầu phát triễn trí tuệ bằng sự 
suy xét chân chánh vê vô thường để cuối cùng có thể 
đạt tới các thần thông; Ngài phát triển trí tuệ có thể 
phân biệt giữa các pháp mang lại lợi lạc và các pháp 
không mang lại lợi lạc cho sự vun bồi bố thí và các 
phẩm hạnh khác. Bằng cách ấy Ngài vun bôi trí tuệ ba 
la mật. 


Qua nỗ lực vun bôi những gì lợi lạc trong mọi việc 
mình làm, Ngài phát triển tinh tẫn ba la mật. 


Chương 4: Trí tuệ Ba la mật 93 


Qua nhẫn nại kèm trí tuệ (ñãna khanti) và nhẫn 
nại chịu đựng (adhivasana khanfti), Ngài vun bôi kham 
nhẫn ba la mật. 

Qua việc không nói lời sai trái, không làm sai lời 
hứa, Ngài bôi bỗ chân thật ba la mật. 

Qua sự quả quyết trong tắt cả các thiện pháp, Ngài 
phát triển quyết định ba la mật. 


Qua năng lực của từ vô lượng tâm, chỉ nghĩ tới lợi 
ích của mọi chúng sinh, Ngài vun bôi tâm từ ba la mật. 


Qua sự bình thản trước hành vi ngang ngược của 
chúng sinh và an trú xả vô lượng tâm, Ngài vun bôi tâm 
xả ba la mật 


Đó là cách thức Ngài vun bôi mười ba la mật”. 


Trí tuệ ba la mật là căn bản cho sự vun bôi của 


các ba la mật khác môt cách đúng đắn. Chúng ta nên 


nhớ răng mục tiêu của việc vun bôi các ba la mật là trí 


tuệ chứng ngộ Tứ Thánh Đề. Bởi để phát triển trí tuệ 


tới mức độ ây cân một khoảng thời gian dài vô tận, 


nên bản thân trí tuệ lại cũng lệ thuộc vào các ba la mật 


khác. Ở cuộc đời này, chúng ta có thê nhận ra rắng một 


người đã tích lũy nhiều ba la mật sẽ dễ có xu hướng 


nghe Pháp, còn một người chưa tích lũy nhiều ba la 


mật sẽ không thấy được lợi ích của sự phát triển trí tuệ 


và không muốn nghe Pháp. Dầu có cơ hội nghe Chân 


94 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


Pháp, anh ta cũng không quan tâm. 


Một người đã phát triển trí tuệ ba la mật tới một 
mức độ nhất định luôn muốn hiểu và biết bản chất thật 
của các pháp, bất kế nơi chôn rau cắt rốn, kể cả khi 
sinh trưởng trong một gia đình có tà kiến. Chúng ta đọc 
trong chuyện Tiên thân Pingiya rằng bà la môn 120 tuôi 
tên Pingiya thỉnh Đức Phật: 


“Con đã già, yếu đuối, 

Không còn có dung sắc, 

Mắt không thấy rõ ràng, 

Tai không nghe thông suốt, 

Để con khỏi mệnh chung, 

Với tâm tư si ám, 

Mong Ngài nói Chánh pháp, 

Nhờ rõ biết pháp ấy, 

Chính tại ở đời này, 

Con đoạn tận sanh già”. 

Một người có trí tuệ sẽ không thỉnh cầu gì khác 

ngoài được nghe Chân Pháp đưa tới chấm dứt già và 


chết. Mặc dầu Piägiya đã một trăm hai mươi tuổi, ông 
vẫn muốn nghe Chân Pháp. Ông đã tích lũy trí tuệ tới 


Chương 4: Trí tuệ Ba la mật 95 


mức độ thấy được lợi ích của việc nghe Pháp. Chúng 
ta đọc tiếp: 

Đức Phật đáp lại: 

“Hõi này Pin-gi-ya, 

Thấy được sự tác hại, 

Trong các loại sắc pháp, 
Chúng sanh sống phóng dật, 
Bị phiên lụy trong sắc, 

Do vậy, Pin-gi-ya, 

Ông chớ có phóng dật, 

Hãy từ bỏ sắc pháp 

Chớ đi đến tái sanh”. 

Những người đã phát triên trí tuệ biết rằng khổ sinh 
khởi bởi dính mắc vào sắc. Để có thê từ bỏ khổ, chúng 
ta cần loại bỏ dính mắc vào sắc. Khổ đau của cuộc sông 
chúng ta là do sắc gây nên, bởi chúng ta dính mắc và 
hân hoan trong các đối tượng ngũ dục như màu sắc, âm 
thanh, mùi, vị và đối tượng xúc chạm. Tất cả các đối 
tượng ấy đều là nhân của các loại khổ khác nhau. 

Chúng ta đọc tiếp: 


“Thuật ngữ rũpa (rũpesu) có nghĩa là: Tứ Đại và 


96 


Tìm hiểu mười Ba La Mật 


các sắc y đại sinh!. Chúng sinh lo lắng và nhọc nhằn 
vì sắc, bị tốn thương và giết chóc vì sắc; sắc là nguyên 
nhân và duyên tố cho điều ấy. 


Do bởi sắc, vua chúa tạo nhiều nghiệp, chế ra 
những hình phạt. Họ ra lệnh trừng phạt bằng roi da, 
bằng gậy, bằng thừng. Họ ra lệnh chặt tay, chặt chân, 
cắt tai, cắt mũi. Họ ra lệnh đặt bát cháo đang sôi lên 
trên đầu người ta...” 


Vì sắc mà ta phải chịu hậu quả của sự trừng phạt 


như bị đánh bằng roi v.v...Chúng ta đọc tiếp: 


“Da đầu bị lột làm trơ mâu trắng nhởn như vỏ ốc... 
thân họ bị khía và bôi lên chất nhờn gây xót... Da họ 
bị lột, xương bị nghiên; thân họ bị xối dầu nóng, thịt bị 
chó xơi, thân bị chọc bởi khiên hay bị dao cắt ra từng 
mảnh... 


Tắt cả các chúng sinh đều phải chịu nhọc nhằn, tốn 
hại và giết chóc bởi sắc. Ta có thê thấy, xem xét và suy 
tư vê điều này để trí tuệ có thể phát triển, và ta thấy 
rõ rằng mọi chúng sinh phải chịu nhọc nhằn và tốn hại 
theo những cách như vậy. Vì thế, Đức Phật nói rằng 
Ngài thấy mọi chúng sinh bị nhọc nhằn bởi sắc”. 


Khi giã từ thế giới này, ta không biết mình sẽ đi 


đâu. Có thể ta sẽ phải nhận sự trừng phạt theo những 


1. Sắc Tứ Đại là: Địa đại, Thủy đại, Hỏa đại, Phong đại. Các sắc y đại 
sinh là hai mươi bốn sắc. Các sắc sinh và diệt trong cùng một nhóm 
gọi là tổ hợp sắc, bao gồm Tứ Đại và bốn sắc y đại sinh. 


Chương 4: Trí tuệ Ba la mật 97 


cách thức kế trên. Chừng nào còn thân ta không biết 
điều gì sẽ xảy ra với nó, nhưng khi vì một lý do nào 
đó mà ta phải chịu sự tra tấn, cái là quả của nghiệp bất 
thiện, thì sắc chính là nhân, là nguồn cơn của việc kinh 
nghiệm thọ khổ. Chúng ta đọc tiếp: 

“Khi mắt mờ dân, hay hoàn toàn mù lòa, mọi người 
gặp rắc rồi. Ngoài những rắc rôi do tai, mũi, lưỡi, đôi 
tượng thị giác, âm thanh, mùi, vị và đôi tượng xúc 
chạm, còn có những rắc rồi bởi tín chủ, bởi các bạn 
đồng phạm hạnh cùng tu viện, bởi lợi dưỡng, bởi tiếng 
thơm, bởi lời tán dương, hạnh phúc, y áo, vật thực, cốc 
liêu, thuôc men; khi những thứ này suy tôn và không 
còn cho fa sử dụng nữa thì mọi người gặp rắc rối. 

Bởi vậy mới nói rằng tất cả mọi người đều lo âu vì 
sắc. Ta cần loại bỏ dính mắc với sắc đề có thê hoàn 
toàn từ bỏ nó trong kiếp này. 

Về phần cụ Pingiya, cụ đã giác ngộ khi Đức Phật 
kêt thúc bài Pháp này”. 

Từ ví dụ này, chúng ta thấy rằng mặc dầu cụ 
Pingiya đã tích lũy các ba la mật qua việc nghe Pháp, 
cụ cũng cần có tỉnh tấn và kham nhãn bởi trí tuệ chỉ 
phát triển một cách từ từ, là một tiến trình khó khăn và 
trường kỳ. Chân thật ba la mật và quyết định ba la mật 
là nền tảng cần thiết để mọi người có thê nghe Pháp. Ta 
cần vững vàng trong quyết tâm lắng nghe, bất kế trong 


98 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


hoàn cảnh nào. 


Ba la mật trí tuệ có thể được vun bồi khi ta thực 
hiện bố thí, nhưng chúng ta cần biết mục đích bố thí 
của mình là gì: để loại trừ phiền não. Người nào không 
biết rằng trí tuệ cần phải được vun bồi để có thể chứng 
ngộ Tứ Thánh Đề sẽ bồ thí không có trí tuệ, và anh ta có 
thể mong muốn gặt hái kết quả cho những việc làm tốt 
của mình. Tuy nhiên, người bồ thí với hiểu biết về thực 
tại biết rằng về bản chất thì không có chúng sinh, con 
người hay tự ngã; anh ta biết rằng tái sinh dẫn tới đau 
khổ và phiền toái, kiếp này sau kiếp khác. Anh ta biết 
rằng chấm dứt tái sinh là chấm dứt khổ đau. Điều đó 
có nghĩa rằng thấy, nghe, ngửi, nếm, hay kinh nghiệm 
xúc chạm và tất cả những khổ đau do chúng tạo ra sẽ 
không còn sinh khởi nữa. Tất cả các thiện pháp cần 
được vun bồi tới mức độ các ba la mật để có thể chứng 
ngộ Tứ Thánh Đề và tận diệt phiền não.Khi một người 
trở thành bậc thánh Dự lưu, vị ẫy sẽ chỉ còn tái sinh tối 
đa bảy lần trước khi chứng ngộ A La Hán. 


Khi chánh niệm và trí tuệ đã trở nên sắc bén và 
vi tế hơn, chúng ta sẽ nhận ra rằng mình có nhiều loại 
phiền não qua mắt, tai, mũi lưỡi, thân và ý suốt cả ngày. 
Tận diệt được chúng là vô cùng khó khăn. Điều đó chỉ 
có thể thành tựu qua sự vun bồi mọi thiện pháp tới mức 


Chương 4: Trí tuệ Ba la mật 99 


độ ba la mật. Nếu ai đó có hiểu biết đúng về ý nghĩa của 
các ba la mật, người ấy sẽ thực hiện những việc quảng 
đại không vì một mục đích nào khác ngoài sự chứng 
ngộ Tứ Thánh Đề để có thể hoàn toàn tận diệt phiền 


não. 


Chỉ có bản thân chúng ta mới có thể tự biết liệu 
thiện pháp của mình có phải là ba la mật hay không. 
Nếu một người không có hiểu biết về con đường tận 
diệt phiền não, sự bố thí của người ấy sẽ không phải 
là ba la mật. A1 đó được nghe Pháp và nhận ra những 
phiền não của mình có thể thực hiện thiện pháp là ba la 
mật, nhưng tất cả còn tùy thuộc vào mức độ trí tuệ của 
người ấy. Một số người mới bắt đầu nghe Pháp nói rằng 
họ không cần đạt Niết bàn, rằng họ không cần trở thành 
một bậc “Dự lưu”, người sẽ không còn tái sinh quá bảy 
lần. Họ muốn tái sinh nhiều hơn 7 lần. Như vậy, rõ ràng 
là trong trường hợp ấy, văn tuệ của họ vẫn còn yếu ớt. 
Với sự phát triển của các ba la mật, nhất thiết trí tuệ 
phải thấy rõ lợi ích của việc vun bồi những phẩm chất 
ấy, dù đó là bồ thí, trì giới, xuất gia hay một ba la mật 
khác. Do đó việc các ba la mật có thể được vun bồi ở 
mức độ nào tùy thuộc vào mức độ của trí tuệ. 


Chúng ta có thê chưa hiểu được rằng các phiền não 
và mọi pháp đều là khổ, sinh ra trong kiếp này phát 


100 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


xuất từ “ngã thủ”, tức là những danh pháp và sắc pháp 
bị chấp tưởng là ta, là tự ngã. Sự chấm dứt của khổ có 
nghĩa là không còn sự tái sinh của danh pháp và sắc 
pháp nữa. 


Chúng ta đọc trong Đại Nghĩa Tích, kinh Attadanda 
Sutfa: 


“Từ 'nhân' (nara') được sử dụng ở đây để nói vê 
người hướng tới Niết bàn. Điều này có nghĩa là “nhân” 
là những người ở cõi này thực hiện bố thí, trì giới, bát 
quan trai giới, sửa soạn nước để uống và cho những 
việc khác, quét sân, cung kính bảo tháp, phát triển 
những thiện pháp ba cõi giới (dhatu)? cần được vun 
bồi. Họ không vun bôi thiện pháp vì tái sinh, vì cõi giới 
muốn được tái sinh vào bởi vẫn còn muốn tiếp tục vòng 
luân hồi sinh tử. Họ có mục đích thoát khổ, họ khiêm 
cung và hướng tới Niết bàn. Do bởi mục đích này họ 
sẽ vun bôi mọi thiện pháp. Họ được gọi là nnhân' bởi họ 
hướng tới Niết bàn”. 

Người nào chưa hiểu được ý nghĩa thực sự của 
từ “dukkha-khổ” có thể mong chấm dứt khổ ở chừng 
mực anh ta coi khổ chỉ là không có được điều mình ước 
nguyện. Hoặc giả anh ta chỉ muốn không bị khổ đau 
nữa. Tuy nhiên, khi một người có được hiểu biết về ý 


1. Nara được dịch là “nhân” ở đây có thể có nghĩa: dũng cảm, anh 
hùng, mạnh mẽ. 
2. Thiện pháp dục giới, sắc giới và vô sắc gIới. 


Chương 4: Trí tuệ Ba la mật 101 


nghĩa của khổ, mục tiêu của người ấy là xa lìa khổ theo 
nghĩa hướng tới Niết bàn, tức là sự chấm dứt của khổ 
nội tại trong mọi pháp hữu vi. Hiểu biết này có nền tảng 
từ việc nghe Pháp và thấy hiểm họa của bắt thiện, thây 
sự bất lợi, khô đau và hiểm họa của tái sinh, của sự sinh 
khởi của các sắc pháp và danh pháp. 


Các bắt thiện pháp rất thường sinh khởi, bởi chúng 
được làm duyên bởi tất cả những bất thiện mà chúng ta 
đã tích lũy. Nếu chúng ta thấy được lợi lạc của việc vun 
bồi các ba la mật, chúng ta cần tìm hiểu xem liệu trong 
cuộc sống hàng ngày của mình, thiện pháp sinh khởi 
thường hơn hay rất hiểm khi sinh khởi. Khi thiện pháp 
sinh khởi, chúng ta nên biết liệu nó đã trở nên vững 
mạnh hơn và liệu nó đã đạt tới mức độ của ba la mật 
hay chưa. Một số người có thê đã thường tạo thiện pháp 
trước khi nghe Pháp, nhưng sau khi nghe Pháp và được 
học rằng các ba la mật là một duyên căn bản cho sự giác 
ngộ Tứ Thánh Đề, anh ta càng chân thành và quyết tâm 
vững chãi để vun bồi thiện pháp cao hơn nữa. 

Chúng ta đọc trong chú giải của Đại Nghĩa Tích 
thuộc 7iểu Bộ Kinh, chú giải của bài kinh Hang Động 
như sau: 


“Thuật ngữ paññã - trí tuệ có nghĩa là xuyên thấu. 
Nó xuyên thấu cái gì? Nó xuyên thấu Tứ Thánh Đế, 


102 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


'Đây là Khô đế... ”. 


Khô đề không chỉ đơn thuần là sự khổ cực, nhọc 
nhẵn của cuộc sống như mất tài sản, bị gièm pha, đau 
đớn v.v... Khô đề là sự thật rằng không có gì thường 
hằng, rằng bất cứ cái gì sinh khởi, chăng hạn như thấy, 
nghe, suy nghĩ, hạnh phúc hay khổ đau... sinh khởi 
trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi và rồi 
diệt đi. Biết được “đây là Khổ đế” có nghĩa là biết 
được rằng những gì sinh và diệt ngay lập tức thì là khô. 
Chúng ta đọc tiếp trong chú giải được trích dẫn ở trên: 

+oại tuệ giác này là căn (năng lực kiểm soát - 
indriya) theo nghĩa vượt trội, bởi nó vượt qua vô minh, 
avijjã”. 


Bắt cứ khi nào trí tuệ không sinh khởi, chúng ta bị 
vô minh chế ngự. Đặc tính của trí tuệ là đối nghịch với 
vô minh. Vô minh có thể được chế ngự khi trí tuệ sinh 
khởi. 

Chúng ta đọc tiếp: 

“Loại trí tuệ này có đặc tính soi sáng và xuyên thấu. 

Giống như khi một ngọn đèn thắp lên trong một căn 


nhà bốn vách thì bóng tối biến mắt, ánh sáng tự hiễn 
lộ, vì vậy trí tuệ có đặc tính soi sáng?”. 


1. Tham khảo Chú giải Bộ Pháp Tụ (Atthasälim), I, Quyền I, Phần 
IV, Chương I, 122. 


Chương 4: Trí tuệ Ba la mật 103 


Chừng nào chân lý vẫn chưa được chứng ngộ, ta 
chưa thể nói về tính soi sáng. Ta mới chỉ bắt đầu hiểu 
về các thực tại. Tuy nhiên, khi trí tuệ đã đạt tới mức độ 
cao hơn, nó có đặc tính soi sáng; nó có thể nhận ra chân 
lý khi danh pháp - pháp nhận biết - xuất hiện một cách 
rõ ràng qua ý môn. Khi ấy đặc tính của sắc pháp không 
bị lẫn với đặc tính của danh pháp, của nãma - dhãtu. Đó 


là ý nghĩa của soi sáng'. 
Chúng ta đọc tiếp: 


“Đối với bậc trí, tại một lúc, mười ngàn vũ trụ xuất 
hiện từ một tia sáng”. 

Trí tuệ ở mức độ soi sáng là trí tuệ xuyên thấu đặc 
tính của các pháp chưa từng được xuyên thấu. Trước 
đó, một người có thể đã từng nghe về các đặc tính này 
và hiểu chúng ở mức độ lý thuyết, nhưng người ấy vẫn 
chưa trực tiếp chứng ngộ chúng. Trí tuệ có thể lớn mạnh 
và nó có thể tới mức độ soi sáng. 


Như chúng ta đã đọc, kế cả khi ta ngồi ở một nơi, 
mười ngản vũ trụ có thể xuất hiện từ một tia sáng. Điều 
này có nghĩa là trí tuệ hiểu tường tận và xuyên thấu đặc 
tính của danh pháp và sắc pháp xuất hiện. Danh pháp 


1. Khi tuệ minh sát sinh khởi, đặc tính của danh xuất hiện qua ý môn 
và danh được phân biệt rõ với sắc. 


104 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


sinh khởi ở các cõi có ngũ uân, cõi trời dục giới (chư 
thiên), cõi sắc giới (phạm thiên sắc giới) và cõi vô sắc 
giới (phạm thiên vô sắc giới)!, hoặc ở bất kỳ thế giới 
nào trong vô số thế giới, nhưng nó chỉ có một đặc tính: 
danh pháp là thực tại kinh nghiệm hay nhận biết đối 
tượng, hay là giới (dhãtu nhận biết đối tượng). Khi trí 
tuệ xuyên thấu đặc tính của các thực tại, mười ngàn vũ 
trụ xuất hiện từ một tia sáng, điều đó có nghĩa là trí tuệ 
hiểu rõ đặc tính của các pháp chân đế, bất kế chúng sinh 
khởi nơi đâu. 
Chúng ta đọc tiếp: 

“Một người đem một ngọn đèn dầu vào một căn nhà 
tôi; ngọn đèn đó xua tan bóng tôi, tạo ánh sáng, làm 
rạng ngời, khiên ta thây được sự vật, cũng vậy, khi trí 
tuệ khởi sinh, nó đập tan bóng tối của vô minh, thắp lên 
ánh sáng tuệ giác, làm trí rạng ngời, khiên Tứ Thánh 
Đề được tỏ ngộ. Vì vậy, trí tuệ có đặc tính soi sáng”. 


Khi nghe Pháp ở khoảnh khắc này, chúng ta cũng 
đang phát triển trí tuệ ba la mật cùng với các ba la mật 
tinh tấn và kham nhẫn, để rồi trong tương lai, trí tuỆ soi 
sáng hiểu tỏ tường các pháp sẽ sinh khởi. 


Chúng ta đọc tiếp: 


1. Sinh ở cõi phạm thiên sắc giới là kết quả của thiền sắc giỚI, và sinh 
ở cõi phạm thiên vô sắc giới là kết quả của tầng thiền vô sắc giới. 


Chương 4: Trí tuệ Ba la mật 105 


“Như một y sĩ biết được thực phẩm nào thích hợp, 
thực phẩm nào không, trí tuệ cũng vậy...”. 


Ở đây, ta thấy rằng trí tuệ cần phải được vun bồi 
trong cuộc sống hàng ngày để có thể biết rõ và xuyên 
thấu đặc tính của các pháp. 


Chúng ta đọc: 


“Cũng vậy, trí tuệ sinh khởi biết rõ trạng thái nào là 
thiện, trạng thái nào là bắt thiện, có lợi, bắt lợi, hạ liệt 
hay cao thượng, đen tối hay sáng trong, tương tự hay 
dị biệt. Và vị tướng quân của Giáo Pháp (Ngài Xá Lợi 
Phất) đã nói: vì biết, này tỳ kheo, nên được gọi là trí. 
Và biết cái gì? Đây là khổ v.v... Cần giảng rộng tiếp 
như vậy. Vì thế biết phải được coi là đặc tính của trí.' 

Và đây là một quan điểm nữa: Trí tuệ có đặc tính 
xuyên thấu bản chất hay xuyên thấu không do dự, 
giống như sự xuyên thấu của một mũi tên được bắn 
đi bởi một thiện xạ; chức năng của trí tuệ là soi sáng, 
như thê một ngọn đèn; không chao động là cận nhân, 
như thê một người dẫn đường tài giỏi trong rừng sâu”. 


Đó là đặc tính của trí tuệ biết các pháp như chúng 
thực là. Khi Tứ niệm xứ chưa sinh khởi, chúng ta qua 
ngày trong vô minh: chúng ta không biết loại tâm bất 
thiện nào sinh khởi, tham sinh khởi cùng tâm bất thiện 
ở mức độ nào, và chúng ta không thể phân biệt rõ giữa 
tham sinh khởi qua căn mắt, qua căn tai hay qua ý môn. 


106 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


Suốt cả ngày chúng ta vô minh về các thực tại. Khi trí 
tuệ sinh khởi, nó biết rõ những pháp nào là thiện và 
pháp nào là bất thiện. Không cần phải hỏi một người 
khác liệu cái đang sinh khởi là tâm thiện hay tâm bất 
thiện, bởi vì trí tuệ có khả năng hiểu điều ấy. Trí tuệ biết 
pháp nào là lợi lạc và pháp nào không. 

Khi tâm bất thiện sinh khởi trí tuệ có thể hiểu một 
cách rõ ràng; nó biết hiểm họa của bất thiện và biết loại 
bắt thiện nào không nên tăng trưởng. Khi tâm thiện sinh 
khởi, trí tuệ hiểu rõ nó và biết được lợi ích của thiện 
pháp. Như chúng ta đọc trong chú giải, trí tuệ biết đặc 
tính của các pháp hạ liệt hay cao thượng, đen tối hay 
trong sáng. 

Chúng ta đọc tiếp: 

“Lại nữa, vun bồi trí tuệ với mục đích chứng ngộ Tứ 


Thánh Đề là bước đi trên đường trường, tức là vòng 
sinh tử luân hồi”. 


Nếu trí tuệ sinh khởi, ta có thể hiểu rằng vòng sinh 
tử luân hồi mà ta đã đi qua là cực kỳ dài. Chừng nào trí 
tuệ chưa trở nên hoàn mãn, con đường dẫn tới sự chấm 
dứt của vòng luân hồi đó sẽ còn rất dài. Như vậy, theo 
những gì ta đọc, để vun bồi trí tuệ ta cần phải đi trên con 
đường xa vô tận. Ta phải đi tới bờ bên kia, tới hướng 


của Niệt bàn, mà theo Chú giải là nơi “mà fa chưa từng 


Chương 4: Trí tuệ Ba la mật 107 


đến, ngay cả trong những giác mơ”. 


Chúng ta cần cả mười ba la mật, bởi lẽ chúng ta có 
một lượng phiền não khủng khiếp. Chỉ phát triển trí tuệ 
ba la mật thôi không đủ. Nếu ta không hiểu được các 
ba la mật là gì và chúng ta cần bồi bố chúng trong cuộc 
sống thường nhật ra sao, chúng ta không thể chứng ngộ 
Tứ Thánh Đề, mà chỉ có sự mong đợi giác ngộ vô vọng. 
Chúng ta không biết mình và không hiểu rằng chúng 
ta cần các ba la mật để là các trợ duyên cho sự vun bồi 
thiện pháp và loại trừ các pháp bắt thiện. 


Khi chúng ta hiểu rằng Tứ niệm xứ cần được phát 
triển cùng với các ba la mật, sẽ có duyên cho bồ thí ba 
la mật, là sự cho đi những thứ lợi lạc cho người khác, 
hay cho trì giới ba la mật, là sự tránh xa các nghiệp bất 
thiện, và cho xuất gia ba la mật: sự xả ly với đối tượng 
thị giác, âm thanh và các đối tượng ngũ dục khác. Đây 
là một tiến trình rất từ từ, nhưng đôi lúc, ai đó có thể 
nhận ra rằng mình muốn bớt dính mắc vào đối tượng 
ngũ dục hơn, rằng mình đã chán ngán chúng rồi, và 


răng mình không nên sa đà vào chúng. 


Đa phần mọi người mong mỏi có trí tuệ, tuy nhiên 
trí tuệ ba la mật - trí tuệ hiểu đúng đặc tính của các 
pháp chân đề - không thể sinh khởi nếu ta không cố 
gắng vun bồi nó. Thông thường mọi người mong biết 


108 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


sự thật của các pháp, nhưng họ cần thâm xét xem liệu ở 
những khoảnh khắc thấy, khoảnh khắc kinh nghiệm các 
đối tượng ngũ quan khác hoặc khoảnh khắc suy nghĩ, 
họ thực sự có ước muốn chân thành (chanda) để biết và 


hiêu đặc tính của các pháp hiện khởi. 


Khi một người thực sự thấy được lợi ích của trí tuệ, 
người ấy cần có tinh tấn và bền bỉ, bởi sự phát triển trí 
tuệ là một nhiệm vụ khó khăn cần khoảng thời gian dải 
vô tận. Văn tuệ chỉ là nền tảng, nó chưa phải là trí tuệ 
ba la mật, thứ là duyên cho sự chứng ngộ Tứ Thánh Đề. 
Trí tuệ ba la mật tiến triển với sự vun bồi hiểu biết về 
các đặc tính của pháp hiện khởi. Tiến trình này bao gồm 
sự phát triển hiểu biết ở mức độ văn tuệ (nghe Pháp), 
tư tuệ (suy xét về các pháp) và tu tuệ (chánh niệm trực 
tiếp về các pháp hiện khởi). Chúng ta đọc trong 7ïểu Bộ 
Kinh, Tiểu nghĩa tích (Cũlaniddesa), “Các câu hỏi của 
AJia”: 

“Kusalo sabbadhammäãnam' có nghĩa là: vị ấy thuần 
thục trong mọi pháp. Vị ây biêt các pháp hữu vi là vô 
thường, các pháp hữu vi là khô và tât cả các pháp là 
vô ngã”. 


Để có thể trực tiếp hiểu và xuyên thấu chân lý, 


ta cần nghiên cứu Giáo Pháp một cách chỉ tiết để có 
thê biết tường tận về ý nghĩa của thuật ngữ “tất cả các 


Chương 4: Trí tuệ Ba la mật 109 


pháp hữu vi” (sankhara dhamma). Chúng bao gồm tất 
cả những gì đang xuất hiện hiện giờ, và chúng là vô 
thường, sinh và diệt. Các pháp sinh và diệt là khổ, còn 
tất cả các pháp là vô ngã, anattã. 


Chúng ta đọc tiếp về các phương thức giảng giải về 
Giáo Pháp khác nhau: 


“Lại nữa, vị ấy thuần thục về uẫn (khandha), 
về giới (dhãtu), về xứ (äyatana), vê lý duyên khởi 
(paticcasamuppäda), về Tứ niệm xứ (satipatthäna), Tứ 
chánh cân (sammäã-padhãna), ngũ căn (indriya), ngũ 
lực (bala), thất giác chi, đạo, quả, Niết bàn. Điều ấy 
có nghĩa là, vị ây thuần thục trong mọi Pháp theo cách 
ấy”. 


Năm uấn sắc, thọ, tưởng, hành và thức đang hiện 
hữu ngay lúc này. Các giới, các xứ, thập nhị nhân duyên 


1. Các xứ äyatana là: ngũ căn, ý căn, tât cả các tâm, các đôi tượng ngũ 
căn, và pháp xứ bao gôm tât cả các tâm sở, các sắc tê và Niệt bàn. 


Tứ chánh cần là: tinh tấn ngăn bất thiện chưa sinh khởi, tĩnh tấn vượt 
qua bắt thiện đã sinh khởi, tỉnh tấn làm sinh khởi thiện pháp chưa 
sinh, và tĩnh tân duy trì thiện pháp đã sinh. 


Ngũ căn là: tín, tần, niệm, định, tuệ. Ngũ lực cũng là cùng các thực tại 
như ngũ căn, nhưng khi ngũ căn đã được phát triên tới mức không thê 
bị lay động bởi các pháp đối nghịch, chúng trở thành lực. 


Thất giác chi là: niệm (sati), trạch pháp (dhammavicaya), tỉnh tấn 
(viriya), phỉ (pTti), an tịnh (passaddhi), định (samadhn) và xả (upekkhä) 
giác chi. Lý duyên khởi giảng về môi duyên hệ của các danh pháp và 
sắc pháp trong vòng sinh tử luân hồi. 


110 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


đều là các pháp rất phức hợp, sinh khởi trong tương 
quan phụ thuộc lẫn nhau. Tứ chánh cần, ngũ căn và ngũ 
lực liên quan tới trí tuệ. Phải có chánh tỉnh tấn với trí tuệ 
để các đặc tính đang xuất hiện có thể được hiểu. Người 
thuần thục trong mọi pháp, như ta đã đọc, là người thuần 
thục trong các giác chỉ (yếu tố giác ngộ), gắn liền với 
sự chứng ngộ Tứ Thánh Đế, tâm đạo (magga-citta) - cái 
đạt giác ngộ, tâm quả (phala-citta) - cái là quả của tâm 
đạo, và Niết bàn. Chúng ta chưa thuần thục trong mọi 
pháp nếu ta mới chỉ nghe Pháp từ một thời gian ngắn. 

Chúng ta đọc tiếp: 

“Lại nữa, các xứ bao gồm: mắt và đối tượng thị 
giác, tai và âm thanh, mũi và mùi, lưỡi và vị, thân 
và đôi tượng xúc chạm, thức xứ (tâm) và pháp xứ 
(dhammaayatana), tắt cả những thứ ấy được gọi là: tất 
cả các pháp”. 

Khi một người đã phát triển trí tuệ nghe Pháp và 
hiểu được đặc tính của các pháp đang xuất hiện, người 
ấy có thể liễu ngộ sự sinh diệt của các thực tại ngay 
ở khoảnh khắc ấy. Người ấy thuần thục trong các xứ, 
chăng hạn như cái thấy và cái xuất hiện qua nhãn căn 


ngay lúc này. 


Một sô người thắc mắc răng, trong sự phát triên Tứ 
niệm xứ, làm sao ta có thê hiêu được đặc tính của các 


Chương 4: Trí tuệ Ba la mật 1II 


pháp xuất hiện tại khoảnh khắc của cái thấy. Chỉ có duy 
nhất một con đường: khi một người đã nghe Pháp người 
ấy có thê chánh niệm để hiểu về đặc tính của cái thấy 
đang thấy ngay hiện giờ, hay về đặc tính của các pháp 
hiện khởi khác. Ở khoảnh khắc hiểu về các thực tại, Tứ 
niệm xứ đang được phát triển. Chánh niệm hay biết các 
đặc tính của pháp kinh nghiệm hay nhận biết, chăng 
hạn như cái thấy, và trí tuệ có thể hiểu được đặc tính ây, 
nó có thể nhận ra rằng đó chỉ là một pháp, không phải 


là một chúng sinh, một con người. 


Ở bắt kỳ khoảnh khắc có cái thấy, cái nghe hay các 
nhận biết ngũ quan hoặc một loại tâm nào khác hiện 
khởi, ta có thê hiểu về xứ: mắt và đối tượng thị giác, tai 
và âm thanh, các căn khác và đối tượng tưng ứng của 
chúng, tâm và pháp. Ở những khoảnh khắc ấy, trí tuệ 
bắt đầu phát triển bằng việc nhận biết các đặc tính của 
các pháp hiện khởi. Chúng ta có thể dùng từ “Tứ niệm 
xứ” cho tiến trình này, nhưng điều quan trọng hơn cả là 
biết được trí tuệ phải được phát triển như thế nảo: khi 
cái thấy xuất hiện, ta bắt đầu hiểu đặc tính của cái thấy, 
khi cái nghe xuất hiện, ta bắt đầu hiểu đặc tính của cái 
nghe, và cũng như vậy với các nhận biết ngũ quan khác 
và các loại tâm khác. Ba la mật tinh tấn phải sinh khởi 
cùng trí tuệ, nếu không ta sẽ nỗ lực cho một thứ gì đó 
khác, thay cho chánh tinh tấn để hiểu các đặc tính của 


112 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


thực tại khi chúng sinh khởi tự nhiên trong cuộc sông 
hàng ngày. 


Các cách thức thuyết giảng về Giáo Pháp của Đức 
Phật thống nhất với nhau, không có sự mâu thuẫn giữa 
chúng. Chẳng hạn, Đức Phật dạy suy niệm về sự chết 
(marana sati). Hơn nữa, Ngài cũng dạy về ba loại chết: 
chết trong từng sát na (khanika marana), chết chế định 
(sammutti marana) và chết vĩnh viễn (samuccheda 
marana)!. Chết trong từng sát na là cái chết ở mỗi 
khoảnh khắc, và điều này có nghĩa là cuộc sống của 
chúng ta chỉ xảy ra trong một sát na tâm. Ta có thể 
nói rằng cuộc sống kéo đài, và rằng người này đã sông 
lâu, tuy nhiên trên thực tế, cuộc sống là một chuỗi các 
tâm sinh và diệt tiếp nối. Nếu chúng ta quy cuộc sống 
dường như kéo dài này thành một khoảnh khắc tâm vô 
cùng ngắn ngủi, chúng ta có thể hiểu rằng cuộc sống chỉ 
tồn tại trong một khoảnh khắc của cái thấy. Ở khoảnh 
khắc đang thấy này, chỉ một sát na cuộc sống đang sinh 
khởi và thấy; nếu không có cái thấy sẽ không có cuộc 
sống. Cái thấy đã sinh khởi và thấy, và rồi nó diệt đi, 
nó chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc cực kỳ ngắn. Ở 
khoảnh khắc ta đang nghe, cuộc sống chỉ tỒn tại trong 


1. Chết vĩnh viễn (samuccheda marana) là cái chết của vị A La Hán, 
người sẽ không còn tái sinh trở lại nữa. 


Chương 4: Trí tuệ Ba la mật 113 


một khoảnh khăc nghe ngăn ngủi và rôi cái chết tới liên. 


Khi một người phát triển trí tuệ ba la mật suy niệm 
về sự chết, người ấy không nên chỉ nghĩ về cái chết theo 
nghĩa chế định. Chỉ đơn thuần suy nghĩ, dù là với một 
mức độ xả ly nhất định, răng không có ai sở hữu gì cả, 
và rằng một ngày ta sẽ phải xa lìa mọi thứ, rằng những 
gì vẫn chấp trước là ta và của ta sẽ tan biến, sẽ là không 
đủ. Hiểu biết tư duy thuần túy không thể đưa tới sự 
tận diệt phiền não. Hiểu biết thực sự về cái chết trong 
từng sát na khác với hiểu biết về cái chết theo nghĩa chế 
định. Ta cần hiểu cái chết trong từng sát na: mỗi khoảnh 
khắc ta thấy, cái thấy sinh khởi và rồi diệt đi. Cũng như 
vậy với trường hợp của cái nghe, của các nhận biết ngũ 
quan khác và của suy nghĩ. Nếu ta có hiểu biết đúng về 
cái chết trong từng sát na, ta sẽ có thể thâm xét và biết 
được các đặc tính của các pháp hiện khởi. Đó là suy 


niệm về sự chết. 


Có nhiều mức độ Suy niệm về sự chết, tương ứng 
với mức độ hiểu biết của mỗi người. Có suy niệm về sự 
chết ở mức độ của người phát triển an tịnh, và nó khác 
với mức độ của người phát triển hiểu biết qua sự suy xét 
và thâm định về đặc tính của sự chết diễn ra trong từng 
khoảnh khắc. Nếu ta chánh niệm về cái chết trong từng 
sát na, ta có thể thấy được hiểm họa của sự dính mắc 


114 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


vào những gì diệt đi ngay lập tức. 


Trong chuyện Tiên thân Dasannaka (chuyện Người 
nuốt lưỡi kiếm - số 401) cô thuyết về hiểm họa và bất 
lợi của tham ái. Chúng ta đọc trong chú giải của “7ïên 


thán Dasannaka ” như sau: 


“Vào thời Đức Bồ tát là hiên trí Senaka, Ngài Mục 
Kiên Liên (Mahä-Moggalläna) là tôn giả Äyura - quốc 
sư hoàng gia, còn Ngài Xá Lợi Phát (Sãriputta) là tôn 
giả Pukkasa. 


Con trai của vị tế sư hoàng gia tới yết kiến nhà vua 
và khi chàng nhìn thấy hoàng hậu, chàng lập tức phải 
lòng, và khi trở về nhà đã bỏ ăn và cứ nằm dài. Khi 
đức Vua biết được tin, Ngài đã ban tặng hoàng hậu 
cho chàng trong bảy ngày, nhưng yêu cầu chàng phải 
trả lại hoàng hậu vào ngày thứ tám. Tuy nhiên, con trai 
đạo sĩ và hoàng hậu đã trở nên say đắm lẫn nhau và 
cùng chạy trốn sang một nước khác. Đức vua rắt đau 
khỗ và lâm bệnh nặng. Các bác sĩ hoàng gia không 
sao chữa cho Ngài khỏi bệnh. Đức Bồ tát biết rằng đức 
vua không mắc bệnh thân, mà mắc bệnh tâm vì không 
được gặp hoàng hậu. Ngài tìm cách sử dụng mẹo đặc 
biệt để chữa bệnh cho đức vua. Ngài đã tỗ chức cho 
đức vua coi biểu diễn xảo thuật nuốt kiếm dài hơn tám 
mươi phân. Sau đó, đức vua hỏi tôn giả Äyura (trong 
bài kệ thứ nhất) liệu có gì khó làm hơn là nuốt lưỡi kiếm 
ấy. Tôn giả Äyura, người trong kiếp cuối sẽ là Ngài 
Mahã-Moggallãna (Mục Kiên Liên) đã trả lời (trong bài 


Chương 4: Trí tuệ Ba la mật 115 


kệ thứ hai) rằng “nói †a sẽ từ bỏ vật này' còn khó hơn 
việc ấy”. 


Điêu ây chỉ ra răng dính mặc vào đôi tượng thị 


giác, âm thanh và các đối tượng ngũ quan khác thật vô 


cùng khó từ bỏ. Nêu một người vân còn dính mắc, làm 


sao người ây có thê nói răng mình sẽ cho đi? Chúng ta 


đọc: 


“Khi đức vua nghe thấy những lời đáp của tôn giả 
Äyura, Ngài nghĩ, †a đã nói là mình sẽ trao hoàng hậu 
cho con trai vị tế sư, và như vậy điêu ta đã thực hiện 
là một điều rắt khó làm. Nghĩ vậy trái tim khỗ đau của 
Ngài vơi nhẹ được một chút, vì Ngài đã làm được điều 
khó làm. 


Đức vua băn khoăn liệu có điều gì còn khó hơn là 
nói †a sẽ trao tặng thứ này cho người khác' hay không. 
Ngài nhận thấy rằng nói như vậy là điều khó, nhưng 
Ngài thắc mắc không biết có điều gì còn khó hơn nữa 
hay không. Sau đó, đức vua đã hỏi tôn giả Pukkusa 
(trong bài kệ thứ ba) liệu còn có điều gì khó hơn cả việc 
nói là mình sẽ từ bỏ một thứ. Tôn giả Pukkusa đã nói 
lên bài kệ thứ tư, nhằm giải quyết xong vắn đề: 


'Người ta không sống được bằng lời, 
Lời nói thốt ra uỗng phí thôi, 
Song nếu đem cho như đã hứa, 


Việc này còn khó bội hơn tồi. 


116 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


Mọi điều gì khác đều không khó, 

Đại đế, đây lời đáp của tôi”. 

Đoạn này bàn về sự chân thật, chân thật với Suy 
nghĩ và với những lời mà mình đã nói. Khi tín tâm trong 
thiện pháp, saddhã, sinh khởi, ta có thể nói rằng mình sẽ 
bồ thí, nhưng sau đó có thể ta không xả được. Thực hiện 
lời hứa của mình còn khó hơn. Khi có sự chân thành và 
trung thực, ta có thể thực hiện được lời đã hứa. 

Chúng ta đọc rằng hiền giả Pukkusa nói: 

“Mọi điều gì khác đêu không khó, 

Đại đế, đây lời đáp của tôi”. 

Khi đức vua nghe lời đáp này, Ngài suy xét, 'đầu 
tiên, ta nói ta sẽ trao hoàng hậu cho con trai vị tế Sư, 
và ta đã làm theo lời mình đã hứa; chắc chắn ta đã làm 
một việc khó làm.” Nhờ vậy, nỗi buôn đau của Ngài lại 
vơi hơn một chút nữa”. 

Chúng ta thấy rằng đức vua đã sẵn sàng từ bỏ dính 
mắc. Ngài hành động tương ứng với những gì đã nói. 
Điều ấy khó khăn hơn là nuối một lưỡi kiếm dài hơn 80 
phân. Chúng ta đọc: 

“Sau đó Ngài ngẫm nghĩ: Không có ai thông thái 


hơn Hiên trí Senaka, ta sẽ đặt câu hỏi này với ông ta. ” 


Hiền trí Senaka sẽ trở thành Đức Phật chánh đăng 


Chương 4: Trí tuệ Ba la mật 117 


chánh giác trong kiêp cuôi của mình. 


Chúng ta đọc rằng nhà vua đã hỏi Hiền trí Senaka: 
“Điều gì khó làm hơn là cho đi?” Ta có thể nói rằng 
mình sẽ cho đi và rồi làm đúng như những gì đã nói. 
Đức vua muốn biết liệu có gì còn khó hơn thế nữa. 


Chúng ta đọc: 
“Hiên trí Senaka trả lời đức vua bằng bài kệ thứ sáu: 
'Nếu người có của đã đem cho 
Bắt luận là gì, dẫu nhỏ to, 
Đừng tiếc nuối sau khi bố thí, 
Việc này quả thật khó hơn mà, 
Mọi điều gì khác đều không khó, 
Xin đáp Đại vương Ma-kiệt-đà' 


Khi đức vua nghe được lời đáp của Đức Bồ tát, Ngài 
suy ngẫm, 'Khi ta trao hoàng hậu cho con trai vị tế sư, 
ta buôn khỗ vì việc ấy, như vậy thật chẳng phải. Nếu 
hoàng hậu yêu thương ta, nàng đã chẳng bỏ vương 
quốc của mình và chạy trốn. Nhưng nàng đã làm như 
vậy, thì sầu muộn vì nàng phỏng có ích gì đâu?' Khi 
đức vua suy xét như vậy, mọi phiền muộn tan biễn như 
một giọt nước rơi khỏi lá sen. Tại khoảnh khắc ấy, Ngài 
đã khỏi bệnh, khỏe khắn và an lạc. 


Ngài tán thán Đức Bồ tát và ngâm bài kệ: 


118 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


'Ày-ra giải đáp lời ta, 

Thế rồi Hiền giả Puk-sa cũng vây, 
Lời Sen-ka quả thật hay, 

Trong ba lời giải lời này tối ưu' 


Đức vua hoan hỷ tán thán và ban thưởng hậu hĩnh 
cho Ngài”. 


Khi Đức Phật thuyết bài pháp này, Ngài đã giảng 
chân Pháp và cuối cùng kế câu chuyện tiền thân này 
cho một vị tỳ kheo muốn rời Tăng chúng bởi bị quyến 
rũ bởi người vợ cũ. Trong một kiếp quá khứ, vị ấy chính 
là đức vua, và trong kiếp này, vị ấy chứng đắc đạo quả 
Dự lưu. Đức Phật nói rằng Ngài Mục Kiền Liên chính là 
tôn giả Äyura và Ngài Xá Lợi Phất là tôn giả Pukkusa, 
còn Như lai chính là hiền triết Senaka. 


Chúng ta có thê thấy rằng không tiếc nuối sau khi 
đã bồ thí là rất quan trọng. Khi ta nuối tiếc, hiển nhiên 
là ta đính mắc và chấp thủ vào đối tượng mà ta đã cho 
đi, nhưng đối tượng nảy chỉ là một thứ ở bên ngoài 
chúng ta. Trên thực tế không có ai có thể sở hữu một vật 
gì hoặc luôn là chủ nhân. Chúng ta cần hay biết về cái 
chết trong từng sát na của các pháp chân đề. Khi chúng 
ta nhìn một đối tượng chỉ trong một khoảnh khắc cực 


kỳ ngăn ngủi, dính mắc với đôi tượng ây đã sinh khởi, 


Chương 4: Trí tuệ Ba la mật 119 


nhưng cái thấy diệt đi ngay lập tức và rồi đối tượng thị 
giác không còn xuất hiện nữa. Chúng ta không thê sở 
hữu đối tượng thị giác. 


Trí tuệ và mọi loại thiện pháp cần phải có đủ sức 
mạnh để ta có thể tiếp tục vun bồi và tích lũy chúng 
thêm nữa trong một khoảng thời gian dài vô tận, kiếp 
này sau kiếp khác. Trí tuệ phải được vun bồi để ta biết 
được tính chất tâm của mình, và hiểu cái øì là lợi lạc và 
cái gì không, khi nào có tâm thiện và khi nào có tâm bất 
thiện. Chúng ta có thể đã tiếc nuối sau khi bố thí, bởi 
sự dính mắc của mình. Tuy nhiên, khi Tứ niệm xứ sinh 
khởi, ta có thể nhận ra rằng mình đang dính mắc vào 
danh và sắc xuất hiện, và răng chúng ta không muốn rời 
bỏ chúng, rằng ta không muốn từ bỏ ý niệm về tự ngã, 
chúng sinh hay con người. Có nhiều mức độ của tuệ 
giác, sự phát triển của chúng là một tiến trình thứ lớp, 
từ từ, bởi lẽ rất khó đề từ bỏ danh và sắc. 


Cuốn Xuø fan sỉ ám. chú giải cho Bộ Phân Tích 
(Chương 4, Phân loại chân lý, 85) nói về Tứ Thánh Đé, 
về Đạo như sau: 


*,,.Chân lý của con đường Đạo có đặc tính thoát 
ra, chức năng/phận sự của nó là từ bỏ phiên não, biêu 


120 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


hiện/thành tựu của nó là vượt lên!...”. 


Chú giải cắt nghĩa rằng ngoài con đường Đạo, 
không còn có lối thoát nào khác, và rằng không thê nào 
khác được. Cuốn Xa fan sỉ ám chỉ rằng một số người 
phủ nhận Tứ Thánh Đề và tuyên bố rằng Khổ đế là 
khác, và cũng vậy với ba đề còn lại. Với Thánh đề thứ 
tư, Đạo đề, cuốn Xua fan sỉ ám giải thích rằng bậc hiền 
trí biết rằng Đạo là một chân lý, sự thật, rằng nó thực 
sự là lối thoát ra. 


Mỗi khi chánh niệm sinh khởi và hay biết đặc 
tính của các thực tại và thâm xét chúng để đặc tính của 
danh- pháp kinh nghiệm, nhận biết đối tượng - có thể 
được phân biệt với sắc được nhận biết, con đường đang 
được vun bồi. Đây là con đường chánh Đạo là lối thoát 
ra thực sự, dẫn tới sự tận diệt phiền não. Chính vì vậy 
mới nói răng bậc hiền trí biết rằng Đạo là một chân lý, 
sự thật, rằng đó là con đường duy nhất dẫn tới sự tận 
diệt các phiền não. 


Chúng ta đọc tiếp trong Xuø (an sỉ ám về nguồn 
gốc của khổ, rằng khổ không có nguồn gốc nào khác 
hơn tham ái, rằng nó không phát xuất từ bất cứ nguyên 
nhân nào khác, răng đó không phải là do ý chí của một 


1. Vượt lên khỏi danh và sắc, các pháp hữu vi (Đây là chú thích của 
Vietnam Dhamma Dhammahome). 


Chương 4: Trí tuệ Ba la mật 121 


đắng sáng thế v.v... 


Khổ (dukkha) không tới từ một nguyên nhân bên 
ngoải, mà mọi đau khổ đều tới từ sự dính mắc vào các 
thực tại, vào tà kiến. Nếu trí tuệ dần biết được sự thật về 
vô ngã, nó có thể tận diệt tà kiến rằng danh và sắc là tự 
ngã, và nếu nó hiểu được đặc tính của các thực tại như 
chúng thực là, khổ có thể suy giảm. Khổ đã giảm bớt 
kế cả khi trí tuệ mới đang ở mức độ suy xét và thẩm sát 
các thực tại xuất hiện và bắt đầu hiểu chúng là vô ngã, 
không phải của ta. Tuy nhiên, chỉ khi tới giai đoạn của 
sự chứng ngộ đạo quả Dự lưu thì tà kiến chấp các pháp 
là tự ngã cùng các loại tà kiến khác mới hoàn toàn được 
tận diệt. Chừng nào ta vẫn chưa phải là bậc Dự lưu, ta 
còn chấp các thực tại là ta, và nếu tà kiến bắt rễ kiên cố 


thì khổ sẽ gia tăng. 


Trước khi trí tuệ có thể tròn đủ tới mức độ có thể 
chứng đắc được các tầng tuệ minh sát, chúng ta cần bắt 
đầu hiểu rằng cuộc sống của chúng ta xoay vần theo 
nghiệp, và răng không thể trốn thoát khỏi sự sinh khởi 
của tâm, tâm sở và sắc. Chúng ta cần có một hiểu biết 
vững vàng về nghiệp và các yếu tố làm duyên cho cuộc 
sống diễn tiến mỗi ngày, với những buôn vui lẫn lộn. 
Đôi khi ta hân hoan sung sướng, hay có lúc buồn bã 
sợ hãi; có lúc những gì ta mong đợi trở thành sự thật, 


122 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


có lúc ta lại bị thất vọng, luôn có các sự kiện như ý và 
bất như ý. Có sinh, già, bệnh và chết. Ta sống trong vô 
minh, nhưng khi trí tuệ sinh khởi trong cuộc sống hàng 
ngày, nó có thê suy xét đặc tính của các thực tại và hiểu 
rằng chúng không phải là một chúng sinh, con người 
hay tự ngã, mà chỉ là các thực tại sinh khởi bởi duyên 


riêng của chúng. 


Danh-pháp nhận biết, luôn luôn sinh khởi trong 
cuộc sống của chúng ta. Chúng ta quen thuộc với sự 
kinh nghiệm nhận biết các đối tượng tới mức, chúng ta 
không nhận ra răng, khi đang thấy ở khoảnh khắc này, 
cái thấy là một thực tại nhận biết, kinh nghiệm, hoặc 
khi âm thanh xuất hiện và ta đang nghe ở khoảnh khắc 
này thì cái nghe là thực tại kinh nghiệm, nhận biết. Tứ 
niệm xứ là chánh niệm về các pháp có thực trong cuộc 
sống của chúng ta, và thông qua Tứ niệm xứ, trí tuệ có 
thê phát triển tới mức độ chứng ngộ các tầng tuệ. Khi 
sắc uấn xuất hiện, chánh niệm có thể hay biết về nó. 
Khi thức uẫn xuất hiện kinh nghiệm đối tượng qua mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân và ý, chánh niệm có thể hay biết. 
Tuy nhiên, cũng cần phải có chánh niệm và hiểu biết về 
các thọ uân, tưởng uấn và hành uân. Nếu không có hiểu 
biết về cả năm uẫn, phiền não không thể được tận diệt. 


Nêu Tứ niệm xứ không sinh khởi trong cuộc sông 


Chương 4: Trí tuệ Ba la mật 123 


thường nhật của chúng ta, và trí tuệ không thâm xét đặc 
tính của mỗi thực tại xuất hiện, sẽ không thể tận diệt 
được tà kiến. Khi tưởng sinh khởi, hoặc khi có duyên 
cho thích hoặc không thích thứ gì đó, cho suy nghĩ thiện 
hay suy nghĩ bắt thiện, trí tuệ có thể nhận ra rằng những 
hiện tượng ấy thực là vô ngã. Chúng là các pháp chân 
đế, mỗi pháp với đặc tính riêng của mình. 


Nghe Pháp vô cùng lợi lạc nếu ta để Giáo Pháp 
dẫn lối và suy xét tâm của chính mình. Khi ta nghe về 
cái chết của một người, điều ấy có thể nhắc nhở ta về 
sự thực và khiến ta suy ngẫm về chính bản thân mình. 
Người đã chết có thể đầy sự dính mắc, anh ta có thê 
thích hội họa, âm nhạc hay các đối tượng khả ái khả 
hỷ. Chúng ta cần suy niệm về tâm của chính mình, và 
suy xét xem liệu ta có như người đã chết. Chúng ta có 
thể được nhắc nhở về cái chết trong từng sát na, về sự 
ngắn ngủi của mỗi khoảnh khắc tâm sinh và diệt ngay 
tức khắc. Nếu ta có nhiều dính mắc, tham đắm vào của 
cải, chúng ta phải nhớ rằng khi đối tượng thị giác xuất 
hiện qua mắt, tham sinh khởi chỉ do bởi cái được thấy 
trong một thời điểm cụ thể; khi một âm thanh du dương 
xuất hiện qua tai, tham sinh khởi chỉ do bởi những gì 
ta nghe. Khi một mùi hảo hạng xuất hiện chỉ trong một 
thời khác cực kỳ ngắn ngủi, nó tạo duyên cho tham 


ái với mùi đó. Cũng như vậy với vị và đôi tượng xúc 


124 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


chạm. Chúng ta có thê thấy trong cuộc sống hàng ngày 
của mình rằng mặc dù sắc sinh và diệt rất nhanh, vẫn có 
sự dính mắc vào sắc chỉ tổn tại trong khoảnh khắc ngắn 
ngủi đó. Dính mắc vào đối tượng ngũ dục dễ sinh khởi 


chừng nào trí tuệ vẫn chưa được phát triển lên cao. 


Khi ta nhận thấy một người đầy sân hận, ta cần xem 
xét tâm của chính mình, ta cần phải suy xét xem mình 
có thường xuyên giận dữ, liệu mình có hay bực bội bất 
an, hay liệu mình có hận thù ai đó. Chúng ta cần biết 
rằng, về mặt chân đề, không có con người đó. Chúng 
ta gặp người mà mình tức giận ấy chỉ trong một kiếp 
sống, và sau kiếp này, sẽ không còn con người ấy nữa. 
Vậy ta có nên giận giữ với người ấy khi người ấy đã qua 
đời hay không? Chừng nảo còn gặp, có thê ta còn có 
những suy nghĩ sân hận về người ấy, nhưng ta nên nhớ 
rằng, người ấy sẽ không tồn tại lâu trên cõi đời này và 
rằng người ấy sẽ ra đi vĩnh viễn; từ đó, con người ấy sẽ 
không còn nữa. Khi gặp một người, ta không biết được 
liệu đó có phải là lần cuối cùng mình gặp người ấy, và 
nếu ta không suy xét điều này, ta có thể đối xử tệ với 
anh ta. Trong khi ấy, nêu ta nhận ra rằng đây có thê là 
cơ hội gặp anh ấy cuối cùng, điều ấy có thể tạo duyên 
cho tâm trở nên hiền hòa và khiêm tốn, chúng ta có thể 


có từ và bi. 


Chương 4: Trí tuệ Ba la mật 125 


Trước khi tìm hiểu Giáo Pháp, ta không có hiểu 
biết về các thực tại qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý 
môn. Chúng ta có rất nhiều vô minh. Bằng việc nghe 
Pháp, chúng ta có thể biết được rằng các pháp xuất hiện 
đều có đặc tính riêng của mình, và rằng chúng ta nên 
nghiên cứu các thực tại này. Chúng ta không nên chỉ 
tìm hiểu chúng trên lý thuyết, hay chỉ nghe những lời 
thuyết giảng về chúng mà không suy xét đặc tính thực 
sự của chúng. Chúng ta cần nhớ răng tại ngay khoảnh 
khắc này, các pháp đang xuất hiện và rằng đặc tính thực 
sự của các pháp sinh và diệt cần được xuyên thấu. Vì 
vậy, chúng ta có thể được nhắc nhở rằng mình cần nghe 
và suy xét thấu đáo về Giáo lý để hiểu biết được tích 
lũy. Hiểu biết là một duyên cho chánh niệm nhớ về đặc 
tính của các pháp hiện khởi. Nếu ta biết rằng mình vẫn 
còn có nhiều vô minh và rằng đó là thứ cần được tận 
diệt, ta sẽ không dễ duôi, mà sẽ tiếp tục nghe Pháp và 


vun bồi mọi loại thiện pháp. 


126 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


127 


Chương 5 


Tỉnh Tấn Ba la mật 


Chú giải Hạnh Tạng định nghĩa về tỉnh tấn như 
sau: 

“Tinh tắn có đặc tính nỗ lực, chức năng/phận sự của 
tinh tân là củng có; biểu hiện/thành tựu của tỉnh tắn là 
không mệt mỏi; cận nhân của tinh tắn là một cơ hội cho 
tinh tắn hay trạng thái khẩn cắp tu niệm”. 


Tâm sở tinh tấn sinh kèm với hầu hết các tâm, 
ngoại trừ mười sáu tâm vô nhân, tức là các tâm không 
sinh kèm với các nhân thiện hay bất thiện. Như vậy, bất 
cứ khi nào tâm tham thọ hỷ về một đối tượng sinh khởi, 
có tâm sở tỉnh tấn sinh kèm với tâm ấy và đảm nhận 
chức năng của nó là nỗ lực dính mắc và hoan hỷ với đối 
tượng ấy. Dù tâm là thiện hay bất thiện, luôn có tâm sở 
tỉnh tấn sinh kèm với nó. Khi tâm bất thiện sinh khởi, 
tâm sở tinh tấn chính là nỗ lực cho bất thiện pháp, còn 
khi tâm thiện sinh khởi, tâm sở tinh tấn đảm nhận chức 


năng nỗ lực cho thiện pháp. 


128 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


Mỗi loại thiện pháp cần có tinh tấn cho sự sinh khởi 
của nó và khi tỉnh tấn ấy được vun bôi, nó có thể trở 
thành tinh tấn ba la mật. Khi chánh niệm sinh khởi hay 
biết các đặc tính của các pháp chân đề đang xuất hiện, 
không có mình hay tự ngã nào cố gắng chánh niệm, mà 
chính là chức năng của chánh tinh tắn, sammäã-vãyãma. 
Chánh tinh tấn hay tâm sở tỉnh tấn sinh khởi với chánh 
niệm và nỗ lực tìm hiểu, ghi nhận, chú ý tới thực tại 
đang xuất hiện. Chánh tinh tấn là tinh tấn hay nhiệt tâm 
để trí tuệ hiểu rằng cái xuất hiện qua mắt chỉ là một loại 
sắc không tồn tại kéo dài; hoặc rằng pháp là cái thấy chỉ 
là một giới (dhatu), một đặc tính của danh pháp kinh 
nghiệm cái xuất hiện qua mắt. Chính tinh tấn ba la mật 
là pháp nỗ lực nghiên cứu các đặc tính của các thực tại 
xuất hiện, từng thứ một. Bất kề tinh tấn ba la mật sinh 
khởi cùng Tứ niệm xứ có mặt thường xuyên hay không, 
tinh tấn ấy có tính chất không mệt mỏi với nhiệm vụ 
nghiên cứu và ghi nhận các thực tại hiện khởi. Khi tính 
tấn sinh khởi, chúng ta không nản chí; tinh tấn luôn 
đảm nhận nhiệm vụ của mình kế cả khi tiễn trình vun 


bôi trí tuệ rât chậm chạp và khó khăn. 


Tỉnh tấn ba la mật là vô cùng quan trọng và nó cần 
được phát triển song song với các ba la mật khác để tích 
lũy đủ duyên cho việc cập bến giác ngộ, tức là chứng 
đắc Niết bàn. Ngay cả những thiện pháp như bố thí 


Chương 5: Tỉnh tấn Ba la mật 129 


cũng không thể được thực hiện nếu không có tỉnh tấn. 
Mọi người có thê có thiện tâm với ý định bồ thí, nhưng 
họ lại khó hành động theo ý định tốt lành đó bởi lười 
nhác: khi có thứ có thể được cho đi, họ không bồ thí. 
Họ có niềm tin vào thiện pháp và muốn rộng rãi, nhưng 
do không đủ tinh tắn cần thiết cho việc thực hiện bồ thí, 
họ không làm được các việc bồ thí cũng dường. Vì vậy, 
tỉnh tấn ba la mật là một trợ duyên không thể thiếu cho 
các ba la mật khác, chăng hạn như bồ thí hoặc trì giới. 


Đôi lúc có thê ta quá biếng nhác để làm thiện pháp, 
có thể ta nghĩ rằng làm như vậy thật phiền toái, rằng 
mình quá mệt mỏi, hoặc rằng việc đó chiếm nhiều thời 
gian. Ở những khoảnh khắc như vậy, ta đang bị chế ngự 
bởi bắt thiện và vì thế, thiện không thể sinh khởi. Nếu 
biết được rằng mình đang khó tạo thiện pháp vì sự thụ 
động và lười biếng, ngay khi đó ta nên cần mẫn hơn đề 
thực hành thiện pháp. Cuộc sống vô cùng ngắn ngủi, 
vì nó chỉ tỐn tại trong một sát-na tâm, và khoảnh khắc 
này có thê là thiện tâm hay bất thiện tâm tùy thuộc vào 
duyên. Vì thế, ta không nên buông theo sự biếng nhác 
mà lơ là nhiệm vụ làm việc thiện của mình. Nếu lúc nào 
ta cũng thụ động và lười biếng, chứng tỏ rằng ba la mật 
tinh tắn còn yếu kém, và vì thế, không có duyên cho sự 
tận diệt bất thiện. Cách duy nhất đề tận diệt bất thiện 
là chăm chỉ và nhiệt tình thực hành mọi loại thiện pháp 


130 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


mà mình có thê làm. 


Một số người hồi tiếc rằng mình đã lãng phí thời 
gian và bỏ qua cơ hội tạo thiện pháp bởi sự thụ động và 
lười biếng của mình ở những khoảnh khắc đó. Những 
người ấy cần suy xét về tinh tấn ba la mật và tích lũy 
thêm về nó để có thể có đủ duyên cho sự tận diệt mọi 
loại bắt thiện. 


Tinh tấn tâm sở được xếp trong nhóm các tâm sở 
biệt cảnh (pakinnakä).Các tâm sở này sinh khởi cùng 
nhiều tâm nhưng không phải với tất cả các tâm!. Sáu 
tâm sở biệt cảnh là: tầm (vitakka), tứ (vicãra), quyết 
định (adhimokkha), tinh tấn (viriya), phỉ (p1ti), và dục 
(chanda). Tĩnh tấn tâm sở sinh khởi thường xuyên, nó 
sinh kèm với nhiều tâm trong cuộc sống hàng ngày, trừ 
mười sáu tâm vô nhân (ahetuka citta?), và nó là tâm sở 
duy nhất trong số các tâm sở biệt cảnh có thể trở thành 
một ba la mật. Khi tinh tấn là nỗ lực cho thiện pháp đã 


1. Bảy tâm sở biến hành (sabbacitta sãdhãrana) sinh khởi cùng với 
mọi tâm. 


Sáu tâm sở biệt cảnh sinh kèm với các tâm thiện, tâm bắt thiện, tâm 
quả và tâm duy tác (tâm vô ký, không phải là nhân cũng không phải 
là quả). 

2. Tinh tấn tâm sở không sinh kèm mười sáu tâm vô nhân là: ngũ 
môn hướng tâm (pañca-dvärävajjana-citta); ngũ song thức (pañca - 
viãñana); hai loại tiếp nhận tâm (sampatichana-cttta), ba loại suy đạt 
tâm (sanfirana-cItta). 


Chương 5: Tỉnh tấn Ba la mật 131 


được vun bồi thêm, nó trở thành tinh tấn ba la mật. Khi 
Ấy, tinh tấn là cận sự cho trí tuệ và là một duyên cho sự 
chứng ngộ Tứ Thánh Đề. 


Tỉnh tấn đang sinh khởi lúc này là thiện hay bất 
thiện? Nếu là bất thiện thì đó không phải là một ba la 
mật. Tinh tấn nằm trong số các tâm sở biệt cảnh, vì 
thế nó có thể sinh kèm cả tâm thiện lẫn tâm bắt thiện, 
nhưng đa phần nó dễ sinh khởi với tâm bất thiện tham 
căn. Tỉnh tấn sinh kèm tâm bất thiện vô số lần, nhưng 
thay vì dành năng lượng cho bắt thiện, ta cần phân đâu 
để tích lũy ba la mật tỉnh tấn, ta cần thấy lợi ích của nó. 


Chúng ta đọc trong CJứ giải Bộ Pháp Tụ (Quyên I, 
phần IV, I, 121) về tinh tấn như sau: 

“tinh tắn có đặc tính là có gắng, chức năng là 
củng cô các pháp đồng sinh, biểu hiện là đối nghịch với 
nhu nhược. Người ta nói rằng: Người rúng động thì nỗ 
lực đúng đắn, vì thế tinh tắn có cận nhân là trạng thái 
khẩn cắp tu niệm”. 


Chúng ta có thể thấy rằng tinh tấn sinh khởi ở 
khoảnh khắc chăm chỉ, và nó đối lập với sự lười nhác. 
Tuy nhiên, theo lý giải chỉ tiết về các tâm sở của Vi 
Diệu Pháp, tỉnh tấn sinh khởi cùng tâm bắt thiện kê cả 
khi chúng ta lười nhác, và trong trường hợp ấy, tinh tấn 
với lười nhác lại được tích lũy tiếp nữa. Giáo Pháp rất 


132 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


vi tê và ta cân phải cân nhặc tới mọi chi tiêt trong đó; 
chăng hạn như đặc tính, chức năng, biêu hiện và cận 
nhân của các thực tại cân được tìm hiệu và thâm sát. 


Theo cuốn Cjứ giải Bộ Pháp Tụ, trong cùng mục, 
đặc tính của tinh tấn là trạng thái của một người dũng 
cảm và năng nổ, hay như hành động của người dũng 
cảm. Khi tỉnh tấn sinh khởi, ta không thụ động hay 


buông xuôi. 


Một người có thể dũng cảm, trong khi một người 
khác có thể hèn nhát. Theo Vi Diệu Pháp, kế cả người 
hèn nhát cũng phải có tinh tấn để hèn nhát. Tuy nhiên, 
trong trường hợp người dũng cảm, đặc tính của tinh tấn 
xuất hiện một cách rõ ràng bởi anh ta phải nỗ lực hoàn 
thành một việc nào đó mặc những rào cản hay hiểm 
nguy. Sự dũng cảm ấy là đặc tính của tâm sở tỉnh tắn. 
Khi tỉnh tấn đi kèm với sự vun bồi thiện pháp, nó có 
thể trở thành một năng lực dẫn dắt, là tấn căn (viriya 
indriya). Tấn căn sinh khởi cùng các năng lực dẫn dắt 
khác như tín căn, niệm căn, định căn và tuệ căn, khi Tứ 
niệm xứ đang được phát triển chính là chánh tinh tấn 
của Bát Chánh Đạo, Sammaväayama. Đó là chánh tinh 
tấn để chánh niệm và hiểu đúng về các đặc tính của 
pháp khi chúng xuất hiện một cách tự nhiên ở khoảnh 
khắc này. 


Chương 5: Tỉnh tấn Ba la mật 133 


Khi trí tuệ phát triển thêm hơn, tỉnh tấn trở thành 
lực (bala), pháp có tính chất không thể lay chuyên, và 
như vậy có tinh tần đề chánh niệm và hiểu đúng về đặc 
tính của danh và sắc trong bất kỳ tình huống nảo. Ta sẽ 
không có xu hướng nghĩ rằng không thể có chánh niệm 
về danh và sắc ở khoảnh khắc này. 


Ta có thể thấm sát đặc tính của tinh tấn khi đọc lý 
giải sau trong Chứ giải Bộ Pháp Tụ về năng lực dẫn dắt 
(căn - indriya) của tinh tấn: 

“Tinh tân là trạng thái của một người dũng cảm và 
năng nỗ, hay như hành động của người năng nỗ, hay 
là thứ phải được tác động, thực hiện bằng phương 
pháp hay phương tiện phù hợp. Vượt qua lười nhác, 
nó là căn (indriya) theo nghĩa vượt trội... Đặc tính của 
nó là củng cô hay hỗ trợ”. 


Khi tỉnh tấn sinh khởi, người ta có sự đũng cảm để 
nói ra những gì là đúng, hay hành động theo cách thiện 
lành, không sợ rắc rối, khó khăn, dù phải mắt tài sản 
và khánh kiệt. Đây là đặc tính của tinh tấn. Hoặc một 
người có sự dũng cảm để lý giải về Giáo Pháp, về nhân 
nào dẫn tới quả nào, mà không bận tâm tới việc mình 
sẽ không được kẻ ngu ưa thích, hoặc rằng những người 
khác sẽ hiểu sai dụng ý tốt của mình. Một người dũng 
cảm sẽ làm điều đúng đắn trong những việc thế gian 


cũng như liên quan đến Giáo Pháp, bởi vì Pháp là Pháp: 


134 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


nó không thê thay đổi, nó là sự thật. 


Tất cả mọi người đều có tinh tấn, nhưng nếu như 
Giáo Pháp không được thuyết giảng thì đặc tính và các 
khía cạnh khác nhau của tinh tấn sẽ không được biết. Ta 
đã nói tới tinh tấn là căn, bởi nó nồi trội trong việc củng 


có các pháp đồng sinh. 


Bắt cứ khi nào tâm thiện sinh khởi và một ai đó 
thực hiện một hành động với kham nhẫn và sự cần cù, 
có tâm sở tinh tấn đang làm công việc củng có khi ấy. 
Ta có thể làm các nhiệm vụ của mình mà không bị nhụt 
chí. Như cuốn Cjứ giải Bộ Pháp Tụ đã giải thích, khả 
năng dẫn dắt, kiểm soát của tinh tấn (tấn căn) có đặc 


tính củng cô và hồ trợ. 


Nếu ta phát triển trí tuệ, ta được tinh tấn hỗ trợ để 
bền bỉ trong sự vun bồi trí tuệ cùng mọi thiện pháp. Cứ 
giải Bộ Pháp Tụ (120) sử dụng ân dụ về một ngôi nhà 
cũ được gia có bởi những cây cột mới. Cũng vậy, khi 
một người được tinh tấn hỗ trợ, thiện pháp sẽ không suy 
giảm nơi người ấy. 

Nếu tại lúc này, một người cảm thấy chán nản, lười 
biếng, uề oải hay nhụt chí, người ấy cần biết rằng mình 
giống như một căn nhà cũ ọp ẹp, bởi không kiên định 


trong thiện pháp và áp dụng nó. Tỉnh tắn tâm sở có đặc 


Chương 5: Tỉnh tấn Ba la mật 135 


tính củng có và hỗ trợ hệt như cây cột gia cô cho một 
ngôi nhà cũ để nó được vững. Như vậy, ta có thể thấy 
được đặc tính hỗ trợ của tinh tấn. 


Ta đọc trong Cú giải Bộ Pháp Tự (121): 


“Như một quân đội nhỏ khi ra trận có thê bị đây lui, 
vì vậy họ phải báo tin cho đức vua. Đức vua sẽ gửi 
quân mạnh tới tiếp viện. Nhờ được trợ giúp, quân đội 
của vua đã chiến thắng được kẻ thù. Như vậy, tinh tân 
không cho phép các pháp đồng sinh thối lui, thụt lùi; nó 
thúc đầy, hỗ trợ chúng. Vì vậy nói rằng tinh tắn có đặc 
tính hỗ trọ”. 


Tinh tấn là cận sự của trí tuệ. Đại đức Sãriputta 
(Xá Lợi Phất) giảng về sự vun bồi và tích lũy các ba la 
mật dẫn tới tận diệt hoàn toàn các phiền não khi đắc A 
La Hán. Chúng ta đọc trong Kđmasufta Niddesa (Kinh 
giảng về ngũ dục, thuộc Đại nghĩa tích, Tiểu Bộ Kinh): 


“Có ẩn dụ về hai thành: một thành trộm cướp, và một 
thành hòa bình. Khi ấy, tướng quân khởi lên suy nghĩ 
sau: 'chừng nào thành trộm cướp còn tôn tại, thành 
hòa bình sẽ không thê thoát khỏi hiễm nguy. Ta sẽ phải 
phá hủy thành trộm cướp”. Ông mặc giáp, đeo gươm 
và đi vào thành trộm cướp. Ông dùng gươm đánh vào 
chốt gác mà chúng đã dựng ở cổng thành. Ông phá tòa 
nhà và các cửa số của công thành, đẩy then chắn của, 
phá hủy tường thành và lắp đây hào. Sau đó ông hạ lá 
cờ đã được chúng dựng lên như biểu tượng danh dự 


136 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


của bản thành. Rồi ông tiễn vào thành hòa bình, đi lên 
lâu đài, bao bọc bởi các quyến thuộc, thưởng thức các 
cao lương mỹ vị. Đây là một ẩn dụ”. 


Tà kiến (sakkãyaditthi)! có thể được so sánh với 
thành trộm cướp. Niết Bàn có thể được so sánh với 
thành hòa bình. Người phát triển trí tuệ có thê được so 
với tướng quân. Ông nghĩ: 

“Tà kiến vê ngã là một trói buộc, và chừng nào còn 
bị trói buộc bởi nó, chừng ấy ta chưa hết hiểm nguy. ” 

Ở đây, ta thấy rằng bất thiện pháp cần phải được 
tận diệt đầu tiên chính là tà kiến về ngã chấp các thực 
tại là ta. Chỉ có trí tuệ mới thấy được sự khác biệt giữa 
thành trộm cướp và thành hòa bình. Thành hòa bình là 
sự an tịnh, trong khi thành trộm cướp là rỗi loạn, lộn 
xộn và bất an. Chừng nảo còn tả kiến chấp các thực tại 
là ngã, là chúng sinh hay con người, ta không thê được 
giải thoát khỏi bất an, rỗi loạn và lo lắng. Vì vậy, ta phải 
hiểu rằng mọi phiền não và khổ đau đều gắn liền với 
“bản thân mình”, cái mà thực chất chỉ là các danh pháp 
và sắc pháp. 


1. Có hai mưƠI. loại tà kiến về ngã (sakkãya ditthi), là bốn loại tà kiến 
áp dụng với mỗi uân trong ngũ uân: tà kiến cho mình là một với ngũ 
uân, cho mình nằm trong ngũ uân, cho mình độc lập với ngũ uẫn, và 
cho mình là chủ nhân của ngũ uấn. 


Chương 5: Tỉnh tấn Ba la mật 137 


Ta chỉ có thể hoàn toàn thoát khỏi khổ khi đã đạt 
được quả vị A La Hán, và các danh pháp cùng sắc pháp 
sẽ không còn sinh khởi trở lại sau khi chết. Điều này sẽ 
không thể xảy ra nếu không có lòng quả cảm, không có 
tỉnh tấn ba la mật. 


Chúng ta đọc trong 7uyết về vấn hỏi của.Jatukannin 
(Đại Nghĩa tích, Tiểu Bộ Kinh) rằng, Jatukannin nghe 
rằng Đức Phật đầy quả cảm và vì vậy, được gọi là anh 
hùng, vIira. Đoạn văn trên cắt nghĩa vì sao Ngài lại được 
gọi là anh hùng. Có sự liên hệ về nghĩa của từ vira, 
người anh hùng, và từ viriya, trạng thái của một người 
mạnh mẽ. Chúng ta đọc: 


“Ngài có sự bền bỉ và vì vậy được gọi là anh hùng. 
Ngài dũng cảm nên được gọi là anh hùng. Ngài khiến 
người khác bền bỉ nên được gọi là anh hùng. 


Ngài có khả năng siêu phàm nên được gọi là anh 
hùng. 


Ngài đũng cảm và luôn tăng tiến, Ngài không hèn 
hạ, không sợ hãi, không kinh hoàng, không trốn chạy, 
Ngài tiêu diệt sợ hãi và hèn nhát, Ngài không còn sự 
kinh sợ và vì vậy, đức Thế Tôn là bậc quả cảm. 


Đức Thế tôn không còn các pháp bắt thiện của thế 
giới này, Ngài đã vượt lên trên khổ đau của địa ngục, 


138 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


Ngài chất đầy tinh tấn. 


Đức Phật có tính tân, có Tứ chánh cân, Ngài dũng 
cảm và bên bỉ, và vì thê Ngài được gọi là quả cảm”. 


Nếu Đức Phật không dũng cảm, Ngài đã không thể 
xuyên thấu Tứ Thánh Đề và trở thành bậc Chánh Đẳng 
Giác. Sự vun bồi của mỗi loại thiện pháp và của trí tuệ 
thông qua việc thâm sát và suy xét về pháp hiện khởi 
đều dựa trên nền tảng của tỉnh tấn và bên bỉ. Tất cả 
chúng ta cần tới tinh tắn và bền bỉ để có năng lượng cho 
thiện pháp thay cho bất thiện pháp, nếu không, thiện 
pháp không thể được vun bồi. Những nỗ lực hay năng 
lượng cho bắt thiện từ kiếp này sang kiếp khác thật vô 
ích. Nếu ta có thể hiểu được đặc tính của tinh tấn áp 
dụng theo cách thiện, và nếu ta vun bồi loại tinh tấn này, 
ta sẽ hiểu những lời của trích dẫn chú giải ở trên về tinh 
tấn: một người với tỉnh tấn sẽ tiến bộ, người ấy không 
hèn nhát, không hoảng hốt, không sợ hãi và trồn chạy. 


Trong cuộc sống hàng ngày, tất cả mọi người đều 
tiếp xúc với các đôi tượng bất khả ái: với một số người 
đối tượng này là cực kỳ bất khả ái, trong khi với người 
khác thì chỉ một chút mà thôi. Điều này có thể xảy ra 
khi ta gặp một người khác khiến ta cảm thấy khó chịu 
hay bất ôn. Nếu chánh niệm - tỉnh giác không có mặt, ta 
không biết được rằng có bắt thiện pháp ở những khoảnh 


Chương 5: Tỉnh tấn Ba la mật 139 


khắc như vậy và vì thế tinh tấn thiện không có cơ hội 
sinh khởi mà thay vào đó có tinh tấn bất thiện. Sẽ luôn 
có duyên cho tham ái và dính mắc và vì thế bất thiện 
tiếp tục sinh khởi. 


Tuy nhiên, nếu một người nghe Pháp và phát triển 
Tứ niệm xứ, chánh niệm - tỉnh giác có thê sinh khởi và 
hay biết về bất thiện khi anh ta khó chịu và bực bội. 
Chúng ta cần suy xét một cách thấu đáo hơn ý nghĩa của 
từ chánh niệm - tỉnh giác. Khi bất thiện pháp sinh khởi, 
chánh niệm - tỉnh giác có thể suy xét về Pháp và nhận 
ra hiểm họa của việc tiếp tục bất thiện. Ở khoảnh khắc 
ấy, có thể nhận ra rằng bực bội về điều gì đi nữa cũng 
là không phải, dù nguyên nhân là vì lời nói hay hành 
động của người khác, hay vì ta nhận ra điều gì đó sai 
trải. Chẳng hạn, khi tâm bất thiện với sân sinh khởi và 
chánh niệm - tỉnh giác có thê hay biết đặc tính của nó, 
chúng ta có thể xem liệu có nỗ lực từ bỏ sân hay không: 
nếu ta tiếp tục sân thì có nghĩa là tinh tấn bất thiện vẫn 
còn mạnh mẽ. Khi tinh tấn thiện đã được phát triển hơn 
lên và chánh niệm có thể sinh khởi, sẽ có các duyên cho 
việc suy giảm khó chịu và thêm từ tâm. Như vậy, thay 
cho sân, bất tịnh pháp, có thể chuyển ngay sang pháp 
thiện, là tịnh pháp. 


Khi sân sinh khởi, chúng ta thấy khó chịu, nhưng 


140 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


chánh niệm - tỉnh giác có thể sinh khởi và hay biết về 
đặc tính của nó, và khi ấy ta có thể thấy lợi ích của chánh 
niệm - tỉnh giác. Nếu ai đó đã nghe Pháp và không trì 
trệ, mà lập tức có thê từ bỏ bắt thiện, ở khoảnh khắc ấy 
có tinh tấn thiện đảm nhận chức năng tiết chế sân. 


Loại tỉnh tấn này khác với suy nghĩ rằng mình cần 
tiết chế sân. Nó sinh khởi ở khoảnh khắc của chánh 
niệm - tỉnh giác, khi tỉnh tấn tiết chế sân và có hiểu biết 
rằng tâm từ là đối nghịch với sân hận. Đó là nỗ lực tha 
thứ, nỗ lực cho tâm từ. Ở những khoảnh khắc ấy, ta có 
thê nhớ rằng tất cả mọi người, kể cả chúng ta, đều có 
lúc phạm phải sai lầm. Vì thế, ta không nên sân hận hay 
khó chịu bởi một ai đó hay về các pháp sinh khởi và rồi 
diệt đi. Tuy nhiên, thọ và tưởng là những duyên khiến 
việc từ bỏ những suy nghĩ về tình huống và sự kiện luôn 
khó khăn và chậm chạp, và khi ấy bất thiện pháp có cơ 
hội để sinh khởi. 

Khi tỉnh tấn đã được phát triển hơn, ta có thê hiểu 
được các khía cạnh và mức độ khác của nó, chẳng hạn 
như: tỉnh tấn trưởng duyên (adhipati), tắn như ý túc (cơ 
sở của thành công, iddhi-pãda)!, tắn căn (năng lực dẫn 


1. Có bốn thực tại có thể là trưởng duyên (adhipatipaccaya): dục 
(chanda), tỉnh tấn (viriya), tâm (citta) - ở đây là sự vững vàng của 
tâm hay của định, và tuệ (vĩmamsa). Cả bốn pháp này cũng được xếp 
thành tứ như ý túc (iddhi-pãda). Chúng thuộc về các phẩm trợ đạo. 


Chương 5: Tỉnh tấn Ba la mật 141 


dắt - indriya) hay tấn lực (bala). 


Khi tinh tân chưa đạt tới những mức độ ấy, ta không 
thể hiểu được đặc tính của tỉnh tấn sinh kèm Tứ niệm 


xứ và đã trở nên mạnh mẽ. 


Như ta đã thấy, tinh tấn được xếp vào một trong 
các căn, indriya (là những yếu tổ dẫn dắt trong lãnh địa 
riêng của mình). Chúng bao gồm: 


Tín căn (saddh3), 

Tấn căn (viriya), 

Niệm căn (sat), 

Định căn (samadh)), 

Tuệ căn (paññ). 

Các căn này sinh khởi cùng nhau, và như vậy, tấn 
căn đồng sinh với tín, niệm, tuệ và định phải là tính tấn 
thiện. 

Các pháp có thể được xếp theo những cách khác 
nhau, có thể theo Tứ như ý túc (iddhi-päda hay bốn cơ 
sở của thành công, đưa tới giác ngộ): 


Dục (chanda) 


Tấn (viriya) 


142 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


Tâm (citta - độ vững mạnh của tâm hay sức định) 
Trạch pháp (vimamsa) 


Như vậy, ta thấy rằng có nhiều khía cạnh khác nhau 
của tinh tân. Các tâm sở đóng vai trò căn không phải là 
các tâm sở đóng vai trò Như ý túc. Những sự sắp xếp 
như vậy rất chỉ tiết, nhưng chúng chỉ ra rằng tỉnh tân 
thiện có những mức độ khác nhau. 


Chúng ta đọc trong Tương Ung Bộ Kinh (Thiên 
Đại Phẩm, Tương Ưng Căn, §8 Cần phải quán) về ngũ 
căn như sau: 


“Này các Tỳ kheo, có năm căn này. Thế nào là 
năm? Tín căn, tắn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn..”. 


Những pháp này là những pháp dẫn dắt, mỗi pháp 
trong lãnh địa riêng của mình, và chúng sinh khởi ở 
khoảnh khắc của Tứ niệm xứ, khi chánh niệm - tỉnh 
giác suy xét các đặc tính của pháp chân đế. Chúng ta 
đọc trong Kinh nói trên về tín căn: 

“Và này các Tỳ kheo, cần phải quán tín căn ở chỗ 
nào? Ở đây, cần phải quán tín căn trong bốn chánh tín 

(Phật, Pháp, Tăng, và Giới)”. 


Khi tâm thiện sinh khởi, nó đồng sinh cùng tín tâm 
sở (saddhã cetasika). Tâm thiện có nhiều mức độ. Tấn 
căn là yếu tố dẫn dắt trong lãnh địa riêng của mình khi 


Chương 5: Tỉnh tấn Ba la mật 143 


đảm nhận chức năng cụ thể của nó. Điều này sẽ rõ ràng 
hơn khi ta suy xét về bốn chỉ của quả Dự lưu: tín tâm 
không lay chuyên vào Đức Phật, đức Pháp, đức Tăng và 


những phẩm hạnh (sïla) khả ái của các bậc thánh 


Một người có thể tìm hiểu Giáo Pháp và có niềm 
tin khi nghe Pháp, nhưng niềm tin ấy có thể không vững 
vàng mà dễ lay động, không chắc chắn. Nếu người ấy 
không có hiểu biết đúng về các thực tại và nếu người 
ấy không biết đâu là sự thực hành đúng để chứng ngộ 
Tứ Thánh Đé, anh ta có thể dễ bị hoang mang. Niềm tin 
vững vàng không lay động, không hoang mang là một 
duyên đề không bị rời xa con đường Chánh đạo; đó là 
niềm tin của bậc Thánh, là một chỉ của quả Dự lưu. Đó 
là niềm tin không lay chuyên vào Đức Phật, đức Pháp, 
đức Tăng và phẩm hạnh của các bậc thánh. 

Chúng ta đọc tiếp phần sau của bài Kinh nói trên: 

“Và này các Tỳ kheo, cần phải quán tắn căn ở chỗ 
nào? Ở đây, cân phải quán tân căn trong bôn chánh 


cân”. 
Có Tứ chánh cần (sammã-ppadhãna): 
- Tỉnh tân ngăn ngừa bắt thiện pháp chưa sinh khởi. 


- Tinh tấn đoạn trừ bắt thiện pháp đã sinh khởi. 


144 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


- Tinh tấn làm phát sinh thiện pháp chưa sinh khởi. 


- Tỉnh tấn làm tăng trưởng thiện pháp đã sinh khởi, 
không đề chúng suy giảm, vun bồi chúng, khiến chúng 
tăng trưởng và đạt tới độ hoàn mãn. 


Đề tinh tấn có thê trở thành căn, Iindriya, và là một 
“yêu tô dẫn dắt”, nó phải được tích lũy rất từ từ. Tân 
căn phải được xem xét từ góc độ của Tứ chánh cân. 


Chúng ta có thể tự nhận ra liệu mình mới chỉ có 
tinh tấn ở mức độ sơ cơ và vẫn còn yếu ớt, hay đã có 
chánh tỉnh tấn: tinh tắn ngăn ngừa bắt thiện chưa sinh, 
tinh tấn đoạn trừ bất thiện đã sinh, tinh tấn phát sinh 
thiện pháp chưa sinh. Thiện pháp chưa sinh khởi là 
chỉ tới Samatha và Vipassanäa và tới đạo (magøa), quả 
(vipäka), tới các tâm siêu thế kinh nghiệm Niết bàn!. 
Các thuật ngữ Samatha và Vipassanãä ở đây là nói đến 
Tứ niệm xứ (satipatthana). Samatha và Vipassana được 
phát triển cùng nhau và đạt được sự hoàn mãn bởi Tứ 
niệm xứ, chúng không nên bị tách rời. Tỉnh tấn là cần 
thiết để duy trì các thiện pháp đã sinh khởi, không để 
chúng suy giảm, khiến chúng tăng trưởng và đạt sự 
hoàn mãn. 


1. Tham khảo Chú giải Bộ Phân Tích, cuốn Xua tan sỉ ám, II, Chương 
8, 292. 


Chương 5: Tỉnh tấn Ba la mật 145 


Chúng ta nên suy xét về các loại tỉnh tấn khác nhau. 
Nếu chỉ nỗ lực ở mức độ thấp, sẽ chưa có đủ duyên cho 
sự sinh khởi của niệm căn. Chúng ta đọc trong bài Kinh 
trích dẫn ở trên về niệm căn: 

“Và này các Tỳ kheo, cần phải quán niệm căn ở chỗ 
nào? Ở đây, cần phải quán niệm căn trong bón niệm 


“4” 


xư. 


Tâm thiện không thể sinh khởi mà không kèm với 
tâm sở chánh niệm, dù là ở khoảnh khắc bố thí hay trì 
giới. Tuy nhiên, đặc tính của niệm căn, đặc tính của tính 
dẫn dắt của nó có thể được thấy trong Tứ niệm xứ!. 


Chúng ta đọc tiêp về định căn và tuệ căn: 


“Và này các Tỳ kheo, cần phải quán định căn ở chỗ 
nào? Ở đây, cần phải quán định căn trong bón Thiên. 


Và này các Tỳ kheo, cân phải quán tuệ căn ở chỗ 
nào? Ở đây, cần phải quán tuệ căn trong bón Thánh 
đề”. 


Trí tuệ ở mức độ tuệ minh sát hiểu thực tại như 
chúng thực là được phát triển tuần tự từ tầng này sang 


1. Chánh niệm của Tứ niệm xứ, hay biết danh và sắc hiện khởi. Tứ 
niệm xứ bao gồm Niệm Thân, Niệm Thọ, Niệm Tâm và Niệm Pháp, 
thực chất là các pháp hữu vi. Chúng được thuyết giảng theo những 
khía cạnh khác nhau của Tứ niệm xứ. Chánh niệm của Tứ niệm xứ là 
chánh niệm ở mức độ cao hơn chánh niệm ở bố thí hay trì giới, bởi vì 
khi được phát triển nó sẽ dẫn tới sự tận diệt phiền não. 


146 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


tầng khác chính là tuệ căn. Hơn nữa nó chỉ có thể đạt 
được độ hoàn mãn khi nó chứng ngộ Tứ Thánh Đề. 


Trong quá khứ, rất nhiều người nghe Pháp,vun bồi 
trí tuệ cùng chánh tinh tấn và chứng ngộ Tứ Thánh Đế. 
Họ là những người hiền trí biết tự nhắc mình về sự thật. 
Chúng ta cần phải suy xét xem liệu hiện giờ mình có 
như những bậc hiền trí tiền bối ấy hay không. 


Bài Kinh Tư Lượng (Anumana sutta, Trung Bộ 
Kinh 15) có bàn về việc giáo huấn các tỳ kheo và việc 
tự quán xét mình. Chúng ta đọc trong đoạn cuối của 
Chú giải cho bài Kinh này, cuỗn Papañcasidamr như 


sau: 


“Các bậc giáo thọ xưa nói rằng vị tỳ kheo phải tự 
soi xét mình ba lần mỗi ngày. Tức là, vào buỗi sáng, vị 
ấy phải suy xét xem những phiên não của mình còn ở 
mức độ nào. Nếu vị ấy thấy rằng vị ấy vẫn còn phiên 
não, vị ấy cần có gắng đoạn trừ chúng. Nếu vị ấy thấy 
rằng mình không còn phiên não, vị ấy biết rằng mình 
đang sống cuộc đời phạm hạnh một cách đúng đắn. 


Trong ngày và vào buổi tối, vị tỳ kheo lại phải soi xét 
mình tiếp. Nếu vị ấy không làm điều này được ba lần 
mỗi ngày, vị ấy nên làm như vậy hai lần mỗi ngày, nếu 
không được như vậy thì vị ấy nên kiểm tra mình một 
lần mỗi ngày. Nhưng sẽ không phải nếu vị ấy không soi 
xét mình chút nào”. 


Chương 5: Tỉnh tấn Ba la mật 147 


Qua đoạn này, chúng ta được nhắc nhở tự soi xét 
mình để biết liệu những hành động của mình có phù 
hợp hay không phù hợp. Chúng ta có thể hiểu rằng, cần 
tinh tấn mới có thể tự xét mình ba lẫn mỗi ngày, hay hai 
lần mỗi ngày, hoặc nếu không như vậy được thì cũng 
một lần mỗi ngày. Khi ấy chúng ta được các giáo thọ 
xưa nhắc nhở kiểm tra mình xem còn những phiền não 


nảo vả suy tư về chúng. 


Chúng ta đọc trong Kinh Tư Lượng răng Ngài 
Mahã-Mogsallãna (Đại Mục Kiền Liên) thuyết giảng 
Pháp cho các vị tỳ kheo là người “dễ nói” (dễ dạy) và 
huấn thị họ hãy xét mình xem có phải là người như vậy 
không'. Ngài nói: 

“Chư Hiên, ở đây, Tỳ kheo cân phải quán sát tự ngã 
với tự ngã như sau: 


(1) “Không biết ta có ác dục, có bị ác dục chi phối 
không?” Chư Hiên, nếu Tỳ kheo quán sát và biết rằng: 
“Ta có ác dục và bị ác dục chi phối”, thì chư Hiên, Tỳ 
kheo ấy cần phải tinh tắn đoạn trừ các ác, bắt thiện 
pháp ấy. Chư Hiên, nếu Tỳ kheo quán sát và biết rằng: 
“Ta không có ác dục, không bị ác dục chi phối, thì 
chư Hiền, Tỳ kheo ấy phải sống với tâm niệm hoan hỷ, 
ngày đêm tu học các thiện pháp”. 


1. Một vị tỳ kheo “khó nói” là người không biết lắng nghe và không 
muốn phải điều chỉnh. Vị tỳ kheo “đễ nói” là người nhu thuận, biết 
lăng nghe và dễ dạy. 


148 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


Các cụm từ, “Tỳ kheo cân phải quán sát tự ngã với 


ke Đi 


tự ngã” chỉ cho ta thấy rõ răng, một người khác không 
thể quán xét bất thiện của ta một cách chỉ tiết như chính 
bản thân ta. Chúng ta có thể tự xét mình và biết liệu 
mình có ác dục và có bị ác dục chi phối hay không, và 
hơn nữa, ta sẽ phải chân thành, trung thực với bản thân. 
Nếu ta có ác dục, ta cần nỗ lực đoạn diệt các pháp bất 
thiện ấy. Một số người không thích nhìn nhận các bất 
thiện của chính mình, nhưng nếu ai đó thấy việc vun bồi 
tinh tắn cho thiện pháp là có lợi ích, người ấy cũng phải 
tập nhận ra những bắt thiện nơi mình. 


Nếu một người có tinh tấn và có gắng tự xét mình, 
người ấy cần phải chân thành và không khoan nhượng 
với bản thân. Nếu người ấy tự xét mình theo cách ấy và 
nỗ lực đoạn trừ bất thiện, anh ta là người “dễ nói”, dễ 
dạy. 

Một người khó nói thì ngược lại, người ấy không 
nỗ lực đề từ bỏ bất thiện. Tất cả những thứ này gắn liền 
với tỉnh tấn tâm sở. 

Chúng ta đọc trong Saddhammapajjofika - Chú giải 
cho Kinh Con đường mau chóng (Tuvafaka, Đại Nghĩa 
Tích, 7iểu Bộ Kinh), có cắt nghĩa về tấn căn! như sau: 


1. Tham khảo Chú giải Bộ Pháp Tụ I, Phần IV, chương II, 145. 


Chương 5: Tỉnh tấn Ba la mật 149 


“Về từ 'cetasiko', nó được dùng đề chỉ rằng tinh tắn 
luôn là danh chứ không phải là sắc. Chỉ có danh tinh 
tần...” 


Tỉnh tấn là danh pháp làm duyên cho sự sinh khởi 
nỗ lực qua thân hoặc qua tâm. Kế cả khi ta cố làm một 
việc gì đó với thân mình, ta cần biết rằng, nỗ lực ấy có 
được là bởi tỉnh tắn tâm sở. 


Chú giải nói tới bài Kinh bàn về một người đi đọc 
lỗi đi, đi ngược và đi xuôi, để khỏi bị lờ đờ hay buồn 
ngủ. Nhìn từ bên ngoài thì có vẻ như đó là tinh tấn của 
thân, nhưng trên thực tế đó là nhờ tâm sở tỉnh tấn, viriya 
cetasika, mà tỉnh tấn qua thân có thê sinh khởi. 


Chú giải nói thêm về tinh tắn đã được phát triển tới 
mức độ của tấn giác chi (sambhijjhanga), một trong bảy 
yếu tô đưa tới sự chứng ngộ Tứ Thánh Đề. Chú giải sử 
dụng thuật ngữ Päli virjyärambha. Ärambha có thê có 
nghĩa là khởi sự, thử hay nỗ lực. Wzj„ãrambha là tỉnh 
tấn tâm sở, đó là việc nỗ lực, chăng hạn như nỗ lực áp 
dụng Giáo Pháp của Đức Phật. Chúng ta đọc tiếp về đặc 
tính của tinh tắn cần được vun bồi: 

“Tinh tấn được coi là 'ãrambha' bởi vì nó nỗ lực. 


Thuật ngữ viriyãrambha chỉ ra đặc tính của loại nỗ lực 
ấy. Loại nỗ lực nào? Nỗ lực bằng việc thoát ly trạng 


1. Tham khảo Chú giải Bộ Pháp Tụ I, Phần IV, chương II, 145-146. 


150 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


thái vô bỗ. Tinh tắn được gọi vậy bởi nó vươn tới những 
trạng thái ngày càng cao thượng hơn. Ráng sức được 
gọi vậy bởi nó vươn lên và bên bỉ. Phẫn đấu được gọi 
vậy bởi nó có tính chắt ráng sức đặc biệt; nhiệt huyết, 
có tính năng nỗ; mãnh liệt, vững vàng; ngoan cường, 
nâng đỡ (hỗ trợ) tâm và các tâm sở, hoặc nâng đỡ tính 
liên tục của thiện pháp bởi tiến trình liền mạch”. 


Đó là đặc tính của tỉnh tấn. Đó là sự thoát ly khỏi 
vô bồ, tăng tiễn tới trạng thái cao thượng hơn, nỗ lực 
liên tục không ngưng nghỉ, năng nỗ và ngoan cường 
trong bước tiến xa hơn tới mục đích. Chúng ta đọc 
trong Chú giải: 


“Một cách cắt nghĩa khác: - viriyärambha là “đấu 
tranh' trong xua tan ái dục, “nỗ lực tiến tới' trong cắt 
đứt trói buộc, Tráng sức' trong thoát bộc lưu', phắn 
đấu' trong chạm tới bến bờ xa, “nhiệt huyết' trong dẫn 
dắt, nnhuệ khí "trong vượt qua giới hạn, Tnãnh liệt trong 
tháo then cài (của vô minh), và ngoan cường” trong 
tạo ra kiên định. “Thật rằng, dù da, máu và xương có 
phải khô kiệt? - tinh tắn không nao núng khi ấy chính là 
trạng thái của một người với tinh tắn không nao núng”. 


1. Đó là nhóm phiền não bộc lưu (ogha - lụt): dục bộc (lụt của ngũ 
dục), hữu bộc (lụt của mong muốn tái sinh), kiến bộc (lụt của tà kiến) 
và vô minh bộc. 

2. Đức Phật nói những lời này khi Ngài ngồi dưới cội Bồ đề trước khi 
chứng đắc Chánh Đắng Giác. Ngài sẽ không rời chỗ kê cả khi da, máu 
và xương bị khô kiệt. 


Chương 5: Tỉnh tấn Ba la mật 151 


Chú giải giải thích thêm rằng tinh tấn không từ bỏ 
nhiệt tâm (dục hay chanda, cái cần thiết để có thể hoàn 
tất một thứ gì đó), rằng nó không từ bỏ nhiệm vụ, không 
ngả theo nhụt tâm không muốn tạo thiện pháp. Chú giải 
sử dụng ân dụ con bò phải chở một gánh nặng và không 
bỏ rơi gánh nặng ấy: 

“Như thể họ nói, Dùng một con vật thô, con bò đực, 
kéo khỏi vũng lây một gánh nặng không quá sức nó,ˆ 
và con bò, gôi ép xuông đất, kéo gánh nặng ởi, không 
đề nó rơi xuông đât, cũng như vậy với nỗ lực nâng và 
kéo gánh nặng trong những hành động giới hạnh. Vì 


” 


thế được gọi là đỡ gánh nặng”. 


Như chúng ta đọc trong Chú giải, các vị giáo thọ 
xưa huấn thị các vị tỳ kheo nên quán xét bản thân ba lần 
mỗi ngày. Nếu không thể làm vậy, ta cũng nên làm như 
vậy hai hoặc thậm chí một lần mỗi ngày, nhưng không 
tự quán xét chút nào sẽ là sai. Khi ta suy niệm về Kinh 
Từ Lượng và Chú giải của nó, ta thấy rằng mọi người 
có các mức độ tuệ giác khác nhau. Một người có nhiều 
phiền não là một người “khó nói”; người ấy không thấy 
được phiền não của mình, người ấy chỉ thấy phiền não 
của những người khác. Chúng ta phải tìm hiểu mình có 
những phiền não nào. Nếu một người chưa bao giờ suy 
niệm về điều này hoặc nói về nó với một người khác, 


trước hết, người ấy phải nghe Pháp và suy ngẫm về 


152 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


những gì được nghe đề có thể thấy được hiểm họa của 
bất thiện. Khi ấy chánh tinh tấn có thể sinh khởi và là 
duyên cho anh ta tự kiểm tra và suy xét bất thiện pháp 
của mình trước khi đi ngủ. 


Điều này có thể được áp dụng bởi một người ““khó 
nói” và có nhiều phiền não. Nếu ai đó đã có một chút 
hiểu biết về sự phát triển Tứ niệm xứ, anh ta có thể 
chánh niệm về thực tại xuất hiện. Bắt kế bất thiện pháp 
nảo sinh khởi, chánh niệm có thể ngay lập tức hay biết 
đặc tính của nó. Khi trí tuệ hiểu cách biết và nghiên cứu 
các đặc tính của thực tại, nó ở mức độ cao hơn. 


Sau khi chúng ta nghiên cứu Kinh Từ Lượng, mỗi 
ngày chúng ta tự kiểm tra được mẫy lần? Với một người 
đã quen phát triển Tứ niệm xứ, chánh niệm - tỉnh giác 
có thể hay biết ngay lập tức khi bất thiện tâm sinh khởi, 
anh ta không cần đợi cho đến lúc kiểm tra mình. Đó là 
lúc khởi đầu của sự phát triển Tứ niệm xứ, mặc dù ta 
vẫn chưa biết được rằng các danh pháp và sắc pháp là 
vô ngã. Khi các đặc tính của bất thiện pháp được biết 
lúc chúng hiện khởi một cách tự nhiên đã là một mức 
độ chánh niệm - tỉnh giác. 


Như chúng ta đọc trong Kinh Tư Lượng: 


“Chư Hiên, nếu Tỳ kheo quán sát và biết rằng: “Ta 
có ác dục và bị ác dục chi phối, thì chư Hiên, Tỳ kheo 


Chương 5: Tỉnh tấn Ba la mật 153 


ấy cân phải tinh tắn đoạn trừ các ác, bắt thiện pháp 
ấy. Chư Hiên, nếu Tỳ kheo quán sát và biết rằng: “Ta 
không có ác dục, không bị ác dục chi phối, thì chư 
Hiền, Tỳ kheo ấy phải sống với tâm niệm hoan hỷ, 
ngày đêm tu học các thiện pháp”. 


Chúng ta cần tìm hiểu với chánh niệm các đặc tính 
của thực tại khi chúng xuất hiện tự nhiên. Mức độ nào 
của chánh niệm - tỉnh giác sinh khởi là tùy thuộc vào 
duyên, có thể chỉ là mức độ suy tư đơn thuần về bất 
thiện đã phạm trong ngày, hoặc có thê ở mức độ chánh 


niệm tức thì vê thực tại xuât hiện. 


Một số người phát triển Tứ niệm xứ mong thấy kết 
quả của những nỗ lực của mình. Họ ráng sức với tất 
cả nhiệt tâm, bởi họ tin rằng bằng cách ấy, kết quả của 
sự thực hành sẽ nhanh chóng được hiện thực hóa. Tuy 
nhiên, do ráng sức quá nhiều họ trở nên mệt mỏi và họ 
phải dừng lại. Không thể khiến sự vun bồi Tứ niệm xứ 
trồ kết quả sớm. Phát triển Tứ niệm xứ là chánh niệm về 
các đặc tính của thực tại khi chúng xuất hiện một cách 
tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày, và chỉ bằng cách 
ấy tính chất vô ngã của chúng mới có thể được hiểu. 
Nếu ta mong cầu kết quả thực hành và cô thúc nó sinh 
khởi, đó không phải là sự phát triển Tứ niệm xứ. 


Một người khoảng tám mươi tuổi, đã nghe giảng 


154 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


Pháp ở nhiều nơi khác nhau suy ngẫm sâu sắc về sự 
phát triển Tứ niệm xứ. Mặc dầu ông là người cao tuổi, 
ông vẫn đây năng lượng để nghe Pháp và suy xét những 
gì đã được nghe. Khi ông nghe một chương trình phát 
thanh giới thiệu về Vipassana, ông đã ghi lại địa chỉ của 
“Tổ chức Nghiên cứu và Hỗ trợ Giáo Pháp” và cất công 
tới trụ sở của Tổ chức đề tạo thiện pháp cúng dường. 
Ông rời nhà vào lúc chín giờ sáng và tới trụ sở vào hai 
giờ chiều. Ở đây ta thấy sự tinh tấn của một người cao 
tuổi dành thời gian tìm đến Tổ chức, không có thời giờ 
ăn trưa, và đã phải ráng sức trên nhiều phương diện. 
Tinh tấn ba la mật cần được phát triển trong đời sống 
hàng ngày. Tinh tấn là không thể thiếu trong việc tạo 
thiện pháp; ta phải lội ngược dòng xuôi của bất thiện, 
ngược dòng xuôi của dính mắc vào tiện nghỉ và thoải 


mái, và thiện pháp được hoàn tất theo cách như vậy. 


Với một người phát triển Tứ niệm xứ trong đời 
sống hàng ngày để trí tuệ biết tường tận hơn các đặc 
tính của thực tại, có sự hiện hữu của các duyên đúng 
đưa tới kết quả đúng, tức là sự liễu ngộ Tứ Thánh Đế. 
Với người ấy, kết quả sẽ diễn ra một cách tự nhiên và 
không khó khăn. Tuy nhiên, các duyên đưa tới kết quả 
ấy rất khó được vun bồi: ta phải suy xét dần dần và tìm 
hiểu các đặc tính của danh và sắc bằng chánh niệm khi 


chúng xuât hiện qua ngũ môn và ý môn. Đây là một 


Chương 5: Tỉnh tấn Ba la mật 155 


tiễn trình dài lâu và cần có tinh tấn để chánh niệm đi 
chánh niệm lại, chánh niệm thường xuyên, bởi đó là 
cách duy nhất để trí tuệ có thể xuyên thấu sự sinh diệt 
của danh và sắc. Ở ngay khoảnh khắc này, các thực tại 
đang sinh và diệt, nhưng nếu ta không nghiên cứu với 
chánh niệm và bắt đầu hiểu các đặc tính của danh pháp 
và sắc pháp, sẽ không thể nào chứng ngộ được sự sinh 
diệt của chúng. Nhân có thể mang tới kết quả ấy phải 
được vun bồi đi vun bồi lại, kiếp này sang kiếp khác. 


Chúng ta đọc trong Chú giải của Tiền thân Samwara 
(Số 462, Tiểu Bộ Kinh) như sau: 


“Vào thời Đức Phật ngự tại Kỳ viên Tịnh xá, Ngài 
đã kê câu chuyện sau vê một vị tỳ kheo từ bỏ tỉnh tắn. 
Khi vị ấy còn là một thanh niên, vị ấy sống ở Sãvathi, 
và sau khi nghe đức Thế tôn thuyết Pháp, phát sinh tín 
tâm và xuất gia thọ giới tỳ kheo. Thực hiện đúng các 
nhiệm vụ mà các vị thầy và giáo thọ của mình đặt ra, 
sư đã thuộc lòng cả hai phần của Giới bỗn Patimokkha. 
Sau năm năm, khi đã nắm được đề mục thiên, sư từ 
biệt các thầy và giáo thọ vì muốn sống trong rừng. Khi 
sư tới một ngôi làng biên địa, dân làng sinh tín tâm nơi 
sư bởi giới hạnh của sư, và dựng một thảo am bằng lá 
đề sư có thê ngụ tại làng đó. 


Vào mùa nhập hạ, sư tinh tấn bên bỉ với đề mục 
thiền trong ba tháng, nhưng khi không đạt được chứng 
đắc, sư nghĩ mình thuộc nhóm người thắp nhắt trong 


156 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


bốn hạng người, tức là những người chỉ có thê hiểu 
được Giáo lý ở mức độ lý thuyết, pada parama”. Vì 
thế, sư đã quay vê Kỳ viên Tịnh xá đề trực tiếp thấy 
Đức Phật và nghe Diệu Pháp từ Ngài. 


Khi Đức Phật nghe tin này, Ngài đã nói với vị tỳ 
kheo, “Quả tối thượng trong Giáo Pháp này, tức A La 
Hán quả không thể được chứng ngộ bởi một người 
biếng nhác. Trong quá khứ, ông ngập tràn tinh tẫn và 
dễ dạy. Mặc dầu ông là người trẻ nhất trong một trăm 
hoàng nam của quốc vương Vãrãnasi, ông đã có được 
lọng trắng và trở thành quốc vương”. 


Sau đó Đức Phật đã kề lại câu chuyện tiền thân khi 
vị tỳ kheo đó là quốc vương Samavara. Đức Phật nói về 
những phẩm chất tuyệt hảo của vị ấy, điều đã khiến cho 
các hoàng huynh cùng thần dân đảnh lễ và tôn chàng 
làm quốc vương, mặc dầu chàng là người trẻ nhất trong 


một trăm hoàng nam của quôc vương VãrãnasI. 


Quôc vương Samavara nói với thái tử Uposatha, là 
người anh cả và là người trong kiêp cuôi sẽ là đại đức 


1. Bốn hạng người là: một số người có thể giác ngộ nhanh chóng, ở 
thời đầu của bài Pháp; một số giác ngộ sau khi nghe giải thích thêm; 
một số giác ngộ sau khi được nghe nhiều lời thuyết giảng và suy xét 
về sự thật lần này qua lần khác. Một số chỉ có thê nghe lý thuyết, 
các ngôn từ và không giác ngộ được trong kiếp sống ấy. Nhóm thứ 
tư được gọi là “pada parama”, những người mà ngôn từ (pada) là tối 
thượng (parama). Vị tỳ kheo trong chuyện tiền thân này nghĩ rằng 
mình là một “pada parama”. 


Chương 5: Tỉnh tấn Ba la mật 157 


Sãriputta (Xá Lợi Phất) những lời sau: 
“Ta chẳng bao giờ miễn cưỡng dâng 
Những gì xứng với đại hiền nhân, 
Sẵn sàng ban tặng đầy trân trọng, 


Đảnh lễ, ta quỳ xuống dưới chân” 


Khi với tâm khiêm cung, hoàng tử đảnh lễ và quỳ 
dưới chân những người khác, chắc chắn Ngài phải có 
tinh tấn đề tận diệt phiền não, chăng hạn như ngã mạn 
- đính mắc vào sự quan trọng của bản thân, quan trọng 
vì là một hoàng tử con trai quốc vương Vãrãnasi. Ở đây 
ta thấy rằng không gì có thể được thực hiện nếu không 
có tỉnh tấn. Tâm rất đa dạng: một số người ghen tị với 
những người có kiến thức, nhưng họ không ghen ty về 
những mặt khác. Việc một người ghen ty với đối tượng 
nào tùy thuộc vào tích lũy. Nếu một người có hiểu biết 
và kiến thức, những người khác cần phải có sự tôn kính 
với trí tuệ của người ấy, tuy nhiên một số người vẫn 
có xu hướng ghen ty. Ta cần có tinh tấn để nỗ lực thấy 
được hiểm họa của ghen ty và thoát khỏi nó. 


Vua Samavara tiêp tục với các lời sau: 
“Ta chẳng ty hiềm, muốn học luôn 


Mọi điều đức hạnh hợp công bằng, 


158 


Tìm hiểu mười Ba La Mật 


Các hiền nhân dạy điều lương thiện 
Trong ấy các ngài thấy lạc hoan. 

Ta vẫn thường nghe sự bảo ban 
Của nhiều bậc trí, đại hiên nhân 
Tâm hôn ta hướng về lương thiện, 
Ta chẳng coi thường lời dạy răn. 
Voi chiến cùng nhiều đạo mã xa, 
Bộ binh và vệ sĩ vương gia, 

Ta không hề bớt phần công nhật, 
Mà trả tiền lương đủ mọi nhà. 

Quý tộc danh gia vẫn đến hầu, 
Quân sư tài trí thật là cao, 

Họ thường khen ngợi rằng lương thực, 
Quả thật Ba-la-nại rất giàu. 

Thịnh vượng như vậy, các lái buôn, 
Từ nhiêu quốc độ tới lui luôn, 

Ta che chở chúng - Này vương tử, 


Sự thật, hiền huynh đã tỏ tường” 


Nhờ những lời này, mọi người thấy được rằng đức 


Chương 5: Tỉnh tấn Ba la mật 159 


vua có những phâm chât tuyệt hảo và vì vậy xứng đáng 
làm quôc vương xứ VãrãnasI. 


Sau khi kết thúc bài Pháp, Đức Phật đã nói lên 
những lời sau: 

“Này tỳ kheo, trong tiền kiếp, ông đã làm theo lời 
dạy, vậy tại sao bây giờ ông không nỗ lực?”. Đức Phật 
đã thuyết bài pháp về Tứ Thánh Đề và khi bài pháp 
kết thúc, vị tỳ kheo đó đã đắc quả Dự lưu. Đức Phật 
nhận diện các tiên thân như sau: “Tỳ kheo này chính 
là hoàng tử Samavara sau trở thành quôc vương, Ngài 
Sãriputta là thái tử Uposatha, Các vị trưởng lão và cao 
niên là các hoàng tử khác, các phật tử là tùy tùng của 
họ và ta là vị đại thân quân sư cho quốc vương”. 

Khi giác ngộ được đạt tới, đó là kết quả của sự 
phát triển hiểu biết đúng. Vun bồi nhân đưa tới quả ấy 
rất khó khăn, nhưng nếu trí tuệ đã được tích lũy đủ, nó 
sẽ mang tới kết quả không nhọc nhằn. Không có duyên 
tương ứng, quả không thể khởi sinh, bất kế ta có công 
làm nó phát sinh nhanh chóng tới mức nảo. Ta cần tiếp 
tục nỗ lực phát triển hiểu biết đúng, và cần trung thực 
với quá trình ấy: ta cần xem xem liệu mình có biết các 
đặc tính của pháp chân đề đang xuất hiện hiện giờ hay 
chưa. Hiểu biết ấy không phải là tư tuệ tới từ văn tuệ, 
từ việc nghe Pháp, mà đã là mức độ của Tứ niệm xứ. 
Tứ niệm xứ được phát triển khi trí tuệ (sammajañña hay 


160 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


pañña) sinh khởi cùng chánh niệm và biết đặc tính của 
pháp xuất hiện tại khoảnh khắc này như chúng là. Trí 
tuệ phát triển từ từ để một ngày nào đó Tứ Thánh Đề có 
thê được xuyên thấu. Khi thời điểm chín muôi cho sự 
giác ngộ đã tới, kết quả ấy là tương tứng với nhân đúng, 
nó sẽ sinh khởi không khó khăn. Tuy nhiên, ta cần có 
sự nỗ lực và nhiệt huyết đề bền bỉ với sự vun bi trí tuệ. 


Chúng ta đọc trong Kinh “Mhiệt tình tỉnh tấn” 
(Tăng Chỉ Bộ Kinh, Chương Ba Pháp, V. Phẩm nhỏ, 
§49) rằng Đức Phật thuyết: 


“Có ba trường hợp, này các Tỳ kheo, nhiệt tình cần 
phải làm mạnh. Thé nào là ba? 


Các ác bắt thiện pháp chưa sanh, cân nhiệt tình làm 
mạnh đừng cho sanh. Các Thiện pháp chưa sanh, cần 
nhiệt tình làm mạnh để cho sanh. Để chịu đựng các 
thân thọ khỗ đã sanh, nhói đau, da diết đau, gay gắt 
đau, không thích thú, không thích ý, đoạt mạng sống, 
cân nhiệt tình làm mạnh. Có ba trường hợp, này các Tỳ 
kheo, nhiệt tình cần phải làm mạnh. 


Khi nào Tỳ kheo, này các Tỳ kheo, đối với các pháp 
ác, bắt thiện chưa sanh, nhiệt tình làm mạnh đừng để 
cho sanh, đối với các pháp thiện chưa sanh, nhiệt tình 
làm mạnh đề cho sanh khởi. Đề chịu đựng các thân thọ 
đã sanh, khô đau, nhói đau, da diết đau, gay gắt đau, 
không thích thú, không thích ý, đoạt mạng sống, nhiệt 
tình làm mạnh. Tỳ kheo ấy, này các Tỳ kheo, được 


Chương 5: Tỉnh tấn Ba la mật 161 


gọi là vị có nhiệt tình, thận trọng, chánh niệm đề chơn 
chánh đoạn tận khô đau”. 


Kế cả một đoạn kinh ngắn cũng có thể nhắc nhở 
chúng ta về những cố gắng cần làm trong ba trường 
hợp, để kham nhẫn và kiên cường có thể vun bồi thêm 
nữa. 


162 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


163 


Chương 6 


Kham nhẫn Ba la mật 


Chú giải cuỗn #nh Tạng định nghĩa kham nhẫn 
ba la mật như sau: 

“Kham nhẫn có đặc tính chấp nhận; chức năng/ 
phận sự của kham nhẫn là chịu đựng đối tượng khả ái 
và bắt khả ái; biểu hiện/thành tựu của kham nhẫn là độ 
lượng hay không đối kháng; cận nhân của kham nhẫn 
là thấy mọi thứ như chúng thực là”. 


Kham nhẫn ba la mật có ý nghĩa rất rộng. Kham 
nhẫn cần được vun bồi, không chỉ với đối tượng bất khả 
ái mà cả với đối tượng khả ái. Chúng ta cần có kham 
nhẫn với đối tượng khả ái để tham ái không sinh khởi, 
để không có dính mắc và vui thú trong đối tượng thị 
giác cũng như các đối tượng ngũ căn hiện khởi khác. 

Khanti hay kham nhẫn là thiện, đó là một pháp tịnh 
hảo (sobhana) không sinh khởi cùng tâm bất thiện, với 
tâm tham căn, mà sinh khởi với tâm thiện. Tuy nhiên, 
mọi người cũng có thê có sự kiên trì theo cách bắt thiện, 


164 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


và đó là kiên trì kèm với tham khi muốn đạt được một 
cái gì đó. Một số người có thể có khả năng chịu đựng 
bất cứ điều gì đề có thê đạt cái mình mong muốn, kể cả 
phải thức khuya hay trắng đêm. Tuy nhiên, liệu ta có 
thê nhẫn nại như vậy đề vun bồi thiện pháp hay không? 
Nhẫn nại với sự vun bồi thiện pháp là kham nhẫn ba la 
mật, khanti paramI. Với kham nhẫn ba la mật, ta có thê 
chịu đựng nóng hoặc lạnh. Điều đó có nghĩa là, mặc 
thời tiết nóng hay lạnh, tâm bất thiện không sinh khởi, 
rằng ta không thấy khó chịu hay bất an. Ta cần biết 
đặc tính của tâm sinh khởi ở những khoảnh khắc ấy, ta 
cần biết liệu đó là thiện hay bắt thiện. Có tham hay sân 
với thời tiết không? Nếu ta thích, đó là tham và nếu ta 
không thích thì đó là sân, và trong cả hai trường hợp 
kham nhẫn ba la mật không sinh khởi. Kham nhẫn ba 
la mật là sự nhẫn nại kèm với an tịnh thực sự ở khoảnh 
khắc ấy, không thích thú hay khó chịu. 


Khi đối tượng thị giác xuất hiện, nhãn thức nhận 
biết nó, và có thể có hiểu biết rằng không có chúng 
sinh, con người hay tự ngã nào. Nếu ta không có kham 
nhẫn đề hay biết đặc tính của pháp chân đề hiện khởi, ta 
không thê đạt tới bến bờ giác ngộ, tức Niết bàn. 


Nêu ta không có nhân nại đôi với tham và sân, các 


phiền não không thê được tận diệt. Nếu ta thiếu kham 


Chương 6: Kham nhẫn Ba la mật 165 


nhẫn, ta không thể đạt tới bờ giác ngộ, tới Niết bàn, ta 
không thể xuyên thấu Tứ Thánh Đề. Học về mười ba la 
mật sẽ giúp chúng ta kiểm tra xem liệu mình có đang 
vun bồi các ba la mật còn thiếu, và nếu ta thấy được giá 
trị và ý nghĩa của chúng, sẽ có duyên cho chúng lớn 


mạnh và phát triển. 


Ta cần kiên nhẫn khi thâm sát và suy xét các thực 
tại một cách kỹ lưỡng để có được hiểu biết đúng về 
chúng và thực hành theo cách đúng đắn. Nếu không có 
hiểu biết đúng, không có duyên cho sự sinh khởi của 
chánh niệm hay biết về các đặc tính của các pháp chân 
đề hiện khởi. 

Khanti là sự nhẫn nại và tiết chế đối với tâm bắt 
thiện sinh khởi. Nếu chánh niệm - tỉnh giác sinh khởi, 
kham nhẫn ba la mật sẽ càng tinh tế hơn. Chúng ta cần 
nhẫn nại và kiên trì, bởi tâm bắt thiện thường xuyên 
sinh khởi trong cuộc sống hàng ngày. Kham nhẫn trong 
cuộc sống hàng ngày của ta là “ađhivãsanã kharii ”. Từ 
PAlI ađhivasari có nghĩa là cư trú (vaso có nghĩa là ở), 
và adhivasana khanri có nghĩa là chấp nhận và nhẫn nại 
với điều kiện sống, môi trường, nơi cư ngụ, tức là với 
pháp ở mỗi khoảnh khắc. Thay đối nhiệt độ nóng hoặc 
lạnh là môt ví dụ. Nếu chánh niệm - tỉnh giác không 
sinh khởi, ta có thể nói, “nóng quá”, và khi ấy tâm bất 


166 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


thiện có lẽ đã sinh khởi rồi. Nếu chánh niệm - tỉnh giác 
đã tinh tế hơn, ta có thể thấy được liệu lòng nhẫn nại 
của mình với môi trường sống còn thiếu hay nó đã lớn 
mạnh và phát triển. 

Kham nhẫn ba la mật có thể được vun bồi khi chánh 
niệm - tỉnh giác sinh khởi và biết đặc tính của tâm ở 
khoảnh khắc ấy. Nếu chánh niệm - tỉnh giác hay biết 
tâm bắt thiện, khi ấy có duyên cho sự sinh khởi của tâm 
thiện thay cho tâm bắt thiện. Một người có thê có thói 
quen phàn nàn, nóng nảy), nhưng nếu chánh niệm - tỉnh 
giác sinh khởi, anh ta có thể tiết chế bất thiện và như vậy, 
kham nhẫn ba la mật có thể được vun bồi thêm. Trong 
cuộc sông đời thường ta cần rất nhiều kham nhẫn, bởi 
ngoài sự nhẫn nại với môi trường hay điều kiện sống, 
ta cần nhẫn nại và độ lượng với những người có các 
tính cách và thói quen khác nhau. Những người có thói 
quen làm mọi việc rất nhanh phải kiên nhẫn với những 
người chậm chạp trong hành động. Chúng ta có thê gặp 
ai đó có hành vi ngang ngược, nhưng ta cần nhẫn nại và 
độ lượng với anh ta và không cần nhăn về anh ta. Nếu 
chánh niệm - tỉnh giác sinh khởi, sẽ có duyên cho sự tiết 
chế với việc chỉ trích hay trách móc người ấy, để có từ 
tâm và có thê dẫn dắt, hỗ trợ và khuyên bảo người ấy 
một cách đúng lúc. Như vậy ta thấy rằng kham nhẫn ba 
la mật không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. 


Chương 6: Kham nhẫn Ba la mật 167 


Chúng ta phải có kham nhẫn và kiên trì trong hành 
vivà cách đối nhân xử thế. Chăng hạn, khi mọi người 
du hành cùng nhau, sẽ phải có những khó khăn liên 
quan tới ghế ngôi, chỗ ngủ, xe cộ và giờ hẹn. Khi một 
người không căn nhẫn và chỉ trích, khi người ấy có sự 
cảm thông và giúp đỡ những người khác, các bạn đồng 
hành sẽ cảm mến và khen ngợi anh ta. Khi các pháp bất 
thiện, trong đó có tham và sân sinh khởi thì không có 
kham nhẫn, còn khi tâm thiện sinh khởi, ta có thể nhẫn 
nại với các tình huống khó khăn. 


Một người có được tính kham nhẫn là bởi các tâm 
sở tịnh hảo (các phẩm chất thiện sinh kèm với tâm 
thiện) của người ấy đã được vun bồi. Không có con 
người, chúng sinh hay tự ngã nào kham nhẫn. 


Chúng ta cũng có thể có kham nhẫn với chính lời 
nói của mình. Trước khi bắt đầu nói, ta cần suy xét liệu 
những gì mình định nói có lợi ích hay không. Nếu đó là 
lời nói vô ích ta cần có kham nhẫn và tránh việc nói ra. 
Chánh niệm - tỉnh giác đảm nhận chức năng của mình ở 
những tình huống ấy và ta cần thâm sát xem nó đã được 
vun bồi thêm hay chưa. 


Chúng ta đọc trong Cú giải Hạnh Tạng (Tiểu Bộ 
Kinh): 


“Kham nhẫn ba la mật phải được suy xét như sau: 


168 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


Kham nhẫn là vũ khí vô đối của chánh nhân trong sự 
vun bôi các phẩm chất cao thượng, bởi nó làm tan 
biến giận dữ, cái là đối nghịch với những phẩm chất 
ấy, không dư sót. Đó là phục sức của những người 
có năng lực chiến thắng kẻ thù; là sức mạnh của các 
sa môn và bà la môn; là dòng nước dập tắt lửa hận; 
là căn bản để có được tiếng tăm; là thần chú để dẹp 
yên lời nói độc ác của kẻ xấu; là thượng nguôn của sự 
nhất quán nơi bậc giới hạnh. Kham nhẫn là một đại 
dương bởi độ thâm sâu của nó; một bến bờ ngăn chặn 
đại dương của thù hận; một tắm chắn bịt cửa xuống 
cõi khô; một chiếc thang dẫn lên cõi giới của các chư 
thiên và phạm thiên; là mảnh đất cư ngụ của tắt cả các 
phẩm chất cao thượng; là sự thanh lọc tối thượng của 
thân, khẩu, ý. 


Như chúng ta đọc, kham nhẫn là “vũ khí vô đối 
của chánh nhân”: bất thiện có thể bị tiêu diệt khi ta 
chánh nghĩa. Khi kham nhẫn sinh khởi, ta không bị bất 
an, bởi lẽ kham nhẫn không thể hãm hại người chánh 
nghĩa. “Kham nhẫn là vũ khí vô đối của chánh nhân 
trong sự vun bồi các phẩm chất cao thượng, bởi nó làm 
tan biến giận dữ, cái là đối nghịch với những phẩm chất 
ấy, không dư sót”. 


Nếu ta có thể kham nhẫn, sân hận sẽ không thể sinh 
khởi, sẽ không có tà ngữ, dù chỉ một chút. Ta sẽ không 
nói ra những lời giận dữ. Như ta đã đọc, kham nhẫn là 
“phục sức của những người có năng lực chiến thắng 


Chương 6: Kham nhẫn Ba la mật 169 


kẻ thù”. Có thê ta phục sức ngập ngụa với những thứ 
làm đẹp, nhưng nếu hành động và lời nói của ta xấu xa, 
ta không phải là người đẹp. Không sân hận hay kham 
nhẫn là phục sức của những người có thê chinh phục kẻ 
khác; với loại phục sức này, ta đẹp và không cần tới các 
loại phục sức khác. Tuy nhiên, nếu thiếu kham nhẫn, 


hành động và lời nói của ta sẽ xâu xí. 


Kham nhãn là “sức mạnh của các sa môn và bà 
la môn”. Đó là đắc lực (bala sampadãä) của một người 
điềm tĩnh. Một người điềm tĩnh không bị phiền nhiễu 
hay rắc rối với bất kỳ ai, và vì vậy, sự an tịnh ly bất 


thiện pháp là sức mạnh của các sa môn và bà la môn. 


Kham nhẫn là “dòng nước đập tắt ngọn lửa hận”. 
Nếu ta giận dữ, giận dữ có thể được chế ngự bởi kham 
nhẫn ba la mật. Ở những khoảnh khắc ấy, ta tích lũy các 
duyên đề việc tiết chế khỏi bất thiện sẽ dễ dàng hơn. 

Kham nhẫn là “căn bản để có được tiếng tăm, là 
thần chú để dẹp yên lời nói độc ác của kẻ xấu”. 

Khi ta giận dữ và nói những lời độc ác, bản thân 
ta là kẻ xấu. Bất cứ ai nói ra những lời độc ác đều là kẻ 
xấu. Kham nhãn là một thần chú, một liều thuốc giải 
độc, tức là lời nói của kẻ xấu. 


Kham nhẫn là “thượng nguôn của sự nhất quán nơi 


170 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


các bậc giới hạnh”. 


Kham nhẫn là bản chất của những người với trí tuệ 
tối thượng. Đề có thể vun bồi trí tuệ, cần phải có lòng 
kiên nhẫn vô hạn: kiên nhẫn để nghe Pháp và suy xét 
về pháp thật chi tiết để có thể hiểu ý nghĩa sâu xa của 
Giáo lý và lợi ích của nó. Nhờ vậy, ta sẽ biết rằng chỉ 
nghe thôi chưa đủ mà còn cần áp dụng Giáo lý. Nếu ai 
đó muốn có trí tuệ, trước hết anh ta phải kiên trì và tích 
lũy kham nhẫn ba la mật. 


Như ta đọc: “Kham nhẫn là một đại dương bởi sự 


thâm sâu của nó”. 


Kham nhẫn rất thâm sâu. Bất thiện sinh khởi 
thường xuyên hơn thiện. Khi chánh niệm - tỉnh giác 
sinh khởi, người ta nhận ra tâm bất thiện là không lợi 
ích và có sự kham nhẫn đề xa lìa bất thiện ấy, dù đó là 
tham, sân, ghen ty, bủn xỉn hay ngã mạn. Điều ấy chỉ ra 
rằng kham nhẫn thật sâu xa. Nếu một người không có 
hiểu biết, người ấy không thể phát triển kham nhẫn ba 
la mật. Kham nhẫn ba la mật và chánh niệm - tỉnh giác 
rất vi tế và tỉnh xảo, chúng là duyên cho sự tiết chế bất 


thiện pháp. 


Kham nhãn là “bên bờ ngăn chặn đại dương của 


thù hận; tâm chăn bịt cửa xuông cõi khô”. 


Chương 6: Kham nhẫn Ba la mật 171 


Nhiều người sợ hãi các cõi khổ và họ tạo thiện 
pháp đề không bị tái sinh ở đó. Tuy nhiên, nếu ta không 
muốn bị tái sinh ở một cõi ác, ta cần kham nhẫn và 
tránh xa bất thiện, bởi kham nhẫn là “tắm chắn bịt cửa 


xuông địa ngục”. 


Kham nhẫn là “bậc thang dẫn lên cõi giới của các 
chư thiên và phạm thiên; là mảnh đất cư ngụ của tất cả 
các phẩm chất cao thượng; là sự thanh lọc tối thượng 


của thân, khâu, ý”. 


Ta cần suy xét đi suy xét lại liệu chúng ta đã có 
thêm kham nhẫn trong mỗi tình huống của cuộc sống 
hay chưa. Khi ta rèn luyện thường xuyên các phẩm chất 
tốt - các tâm sở tịnh hảo, vun bồi chúng, chúng sẽ trở 
thành bản chất tự nhiên của chúng ta. Một số người bản 
chất kham nhẫn hơn những người khác, và điều này chỉ 
ra rằng họ đã phát triển mọi loại phẩm chất thiện. 


Chúng ta đọc tiếp trong Chú giải: 


“Kham nhẫn cần tiếp tục được củng cô bằng suy tư: 
“Người thiếu kham nhẫn trên thế giới này thường đau 
khỗ và làm những hành động đưa tới khổ đau trong 
kiếp sau.” Và: Mặc dâu khỗ đau này sinh khởi qua việc 
làm sai trái của người khác, nhưng thân ta chính là 
mảnh ruộng cho khổ đau ấy, và hành động tạo mâm 
cho nó đã bị chính ta gieo. Và 'Khỗ đau này sẽ trả món 
nợ nghiệp ấy của ta.' Và 'Nếu không có người làm sai 


172 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


trái, làm sao ta có thê vun bôi kham nhẫn ba la mật?”. 


Nêu ai đó làm ta buôn hay tôn hại, ta không nên tức 
giận, mà cân nhận ra răng đó lại là một cơ hội vun bôi 


kham nhân ba la mật đê nó trở nên hoàn mãn. 


Ta đọc: 


“Mặc dầu bây giờ anh ta làm điều sai, trong quá khứ 
anh ta đã là ân nhân của mình”. Và: “Người làm điều 
sai cũng là ân nhân, vì người ấy là cơ sở để vun bồi 
kham nhẫn”. 

“Mọi chúng sinh đều như con cái của ta. Có ai giận 
dữ vê những lầm lỗi của con cái mình không?” 


Nếu ta coi người ta đang giận như con của mình, 
liệu ta có còn tiếp tục giận dữ với anh ta hay không? 
Nếu suy niệm về điều này, ta có thê thấy rằng những gì 
đã nói trong Chú giải là đúng. 

Chúng ta đọc: 

“Tất cả những pháp qua đó điều sai trái được tạo, 


và những pháp là đối tượng của những sai trái đó, tất 
cả, ở ngay khoảnh khắc này, đã diệt”. 


Bắt kỳ ai làm điều gì sai với ta hoặc làm ta tốn 
hại, việc làm của người ấy đã diệt đi rồi ngay khi đó, 
và vì thế ta không nên tiếp tục giận dữ. Ở khoảnh khắc 
này, người đó không làm điều sai với ta nữa; chúng ta 


Chương 6: Kham nhẫn Ba la mật 173 


không nên nghĩ về những thứ đã qua đi và tiếp tục giận 
dữ. Nếu ta suy tư về sự thật theo cách đúng đắn, ta sẽ 
hiểu rằng những pháp qua đó điều sai trái được tạo, và 
những pháp là đối tượng của những sai trái đó đã diệt ở 
ngay khoảnh khắc này. 

Chúng ta đọc: 

“Vậy, với ai, bây giờ bạn nên giận dữ, và ai là người 
làm giận dữ khởi sinh? Khi các pháp là vô ngã, ai là 
người có thê làm điều không phải với ai?”. 

Nếu một người đã nghe Pháp, người ấy có hiểu biết 
hơn người chưa nghe Pháp. Vì thế, anh ta cần nhận ra 
rằng, sẽ không đúng khi nổi giận chỉ vì một người thiếu 
hiểu biết đã làm điều sai trái. Tại sao anh ta lại phải 
giận dữ với người thiếu hiểu biết? Nếu anh ta nhớ được 
điều này, anh ta sẽ tích lũy kham nhẫn ba la mật, anh ta 
không giận và có thể tha thứ cho người đó. 


Chúng ta đọc: 


“Khi người làm điều sai có những phẩm chất cao 
thượng. ta không nên giận dữ với anh ta. Khi anh ta 
không có những phẩm chắt cao thượng, ta nên khởi bi 
mẫn với anh ta. Do tức giận, danh tiếng và các phắm 
chất cao thượng trong ta suy giảm, và kẻ thù sẽ thích 
thú khi ta trở nên xấu xí, ngủ không yên, v.v..”. 


Khi một người giận dữ, tiêng tôt về anh ta và các 


174 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


phẩm chất cao thượng sẽ biến mất. Khi anh ta bộc lộ 
hành vi không đúng đắn do giận dữ, ta có thê thấy bất 


lợi của nóng nảy và lợi ích của kham nhân. 
Ta đọc: 


“Sân là kẻ thù thực sự duy nhất, vì nó là tác nhân 
của mọi tôn hại và kẻ hủy diệt của mọi tốt lành”. Và: 
“Khi một người có kham nhẫn người ấy không có kẻ 
thù”. 


Chúng ta vẫn có bắt thiện, chúng ta có phiền não 
và những thứ ấy làm duyên cho sự sinh khởi của những 
điều bất khả ái. Tuy nhiên, chúng ta nên biết liệu người 
mà ta đang giận có những phẩm chất tốt hay không. 
Nếu người ấy có thì ta không nên giận nữa. 


Nêu người ây hành xử không đúng, ta nên có bị 
mãn với người ấy. Nếu tâm thiện sinh khởi cùng chánh 


niệm - tỉnh giác, đó là duyên cho kham nhẫn lớn mạnh. 


Chúng ta đọc trong Ở#ạnh Tạng (Tiểu Bộ Kinh), II, 
5, Hạnh của ngưu ma Vương rằng Đức Bồ tát tái sinh 
thành một con trâu!. Một con khi tiểu tiện bốn lần lên 
vali, trán và lông mày của Bồ tát. Một Dạ xoa khuyên 


Ngài giết chết con khi đó, nhưng Đức Bồ tát không vì 


1. Tôi (Nina Van Gorkom) đưa thêm phần nội dung câu chuyện như 
được kê trong Hạnh Tạng. 


Chương 6: Kham nhẫn Ba la mật 175 


giận mắt khôn. Ngài muốn giữ giới thanh tịnh và không 
giết con khi đó. 

Ngài ước nguyện có được chánh biến tri. Ngài nói: 

“Đây là điều khôn ngoan, tha thứ sự bắt kính giữa 

những người ở bậc hạ, trung, thượng, như vậy tâm 


Như Lai thành đạt, phù hợp với hạnh nguyện của Như 
Lai”. 


Một người hiền trí sẽ có kham nhẫn và có thê chịu 
đựng được các lời nói khinh bỉ, dù những lời ấy được 
nói ra bởi một người ở địa vị cao hơn, thấp hơn hay bởi 
một kẻ xấu, bởi lẽ ta phải phát triển kham nhẫn với tất 


cả mỌi người. 


Ta đọc trong Chú giải của Hạnh Tạng, về Giới 
hạnh của Devaputa' về kiếp Đức Bồ tát tái sinh là 
Dhamma (Chánh Pháp), một Thiên tử (con trai của một 
chư thiên), và Devadatta là Adhamma (Tà Pháp). 


Vào ngày Bồ tát (Uposatha), Dhamma hiện lên 
trước con người và truyền bá về những điều đúng đắn, 
tức là mười phước thiện (thập thiện), còn Adhamma 


1. Xem thêm chuyện Tiền thân số 457, Tiền thân Dhamma. Tôi (Nina 
Van Gorkom) đã thêm nội dung câu chuyện như trong câu chuyện 
Tiền thân này cùng các bải kệ. Trong Chú giải Hạnh Tạng, từ “bạc” 
được sử dụng thay cho vàng. Trong đó nói: “Nhờ sắt mà vàng được 
đập ra”. 


176 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


truyền bá về thập ác. Một ngày, thiên xa của hai vị gặp 
nhau trong không trung, và người nào cũng tuyên bố 


con đường của mình là đúng. 


Chúng ta đọc trong Tiên thân Dhamma (số 457) về 
cùng một câu chuyện, rằng Adhamma nói với Dhamma, 
so sánh mình với sắt còn thiên tử Dhamma với vàng: 


“Nhờ sắt, mà vàng được đập ra, 
Lắy vàng đập sắt, thấy bao giờ? 
Nếu Tà đánh Chánh mà Tà thắng, 
Sắt đẹp như vàng chẳng kém thua”. 
Chúng ta đọc trong chuyện Tiền Thân rằng 
Dhamma đã trả lời với bài kệ sau: 
“Nếu Ngài chiến đấu thật hùng cường, 
Lời nói Ngài dẫu chẳng thiện chơn, 
Ta sẽ thứ tha lời ác ấy, 
Và dù không muốn, phải nhường đường”. 
Dhamma không muốn nổi nóng, và theo Chú giải, 
Ngài sinh khởi kham nhãn, từ tâm và bi mẫn. Ngài 
nhường đường cho Adhamma, nhưng mặt đất đã nứt ra 


và nuôt Adhamma vào lòng. 


Như ta đọc, Adhamma có thể giết chết Dhamma, 


Chương 6: Kham nhẫn Ba la mật 177 


giống như sắt có thê đập vàng, trong khi vàng không thể 
đập sắt. Những người đứng về phía Adhamma, những 
người tà nghĩa, cho rằng mình giống sắt và có thê khiến 
sắt đẹp như vàng, và vì vậy, họ khiến bất thiện trông 
như một điều tốt. 


Khi một người làm điều sai trái, người ấy dễ bị xã 
hội lên án. Nếu ta tin rằng mình cũng cần tham gia vào 
việc phán xét và lên án người ấy thì tâm lại là bất thiện, 
và như vậy, ta đã đứng về phía Adhamma chứ không về 
phía Dhamma. Nếu chánh niệm - tỉnh giác sinh khởi, ta 
có thể có tâm từ và kham nhẫn; ta có thể tránh việc lên 
án người khác, và như vậy sân hận và các loại bất thiện 
khác không sinh khởi. 


Như ta đọc, Dhamma đã trả lời rằng mình sẽ kham 
nhẫn và chịu đựng những lời thô ác của Adhamma. 
Chúng ta đọc trong Chú giải cho Hạnh Tạng: 

“Lại nữa, chỉ bậc hiên trí mới có thê kham nhẫn độ 
lượng với những sai trái của người khác, không phải 
kẻ độn trí. Với người thiêu trí, những sai trái của người 
khác chỉ làm dắy lên sự nóng nảy, còn đối với người 
trí, họ dùng tới lòng nhẫn nại của mình và làm nó càng 
lớn mạnh hơn”. 


Từ giờ chúng ta sẽ sông như thê nào? Nêu có hiêu 
biệt đúng, ta có thê độ lượng với những sai trái của 
người khác, nhưng nêu ta thiêu hiệu biệt, nóng nảy sẽ 


178 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


tăng trưởng. Chúng ta đọc tiếp: 


“Chỉ bậc hiền trí mới thuần thục trong việc mang 
tới an lạc cho mọi chúng sinh, không phân biệt người 
thân, người dưng và kẻ thù”. 


Mọi lời dạy của Giáo lý đều lợi lạc. Chúng ta có 
thê thấy rằng, Đức Phật giúp các đệ tử bằng việc thuyết 
giảng Giáo Pháp và liên tục sách tấn họ suy xét về lợi 
ích của thiện pháp. Chúng ta đọc trong kinh điện: “Chỉ 
bậc hiền trí mới thuần thục trong việc mang tới an lạc 
cho mọi chúng sinh, không phân biệt người thân, người 
dưng và kẻ thù”. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, 
chúng ta cần thuần thục trong việc mang tới an lạc cho 
mọi chúng sinh, rằng chúng ta không nên thiên vị trong 
việc trợ giúp người khác, không chỉ giúp đỡ các thân 
hữu của mình. 


Khi một người thực sự thuần thục, anh ta có đủ 
kham nhẫn để tác ý những gì lợi lạc. Khi sốt ruột, điều 
ấy không có lợi ích gì cho anh ta. 

Chúng ta đọc trong Chú giải cho Hạnh Tạng, 
“Hạnh của AkitH`: 


“Giới (sïla) được gọi là khỗ hạnh (tapa) bởi vì nó đốt 
cháy! ô nhiễm của bắt thiện. Bởi sự lộng lẫy và năng 


1. Tappati là thể bị động của tapati. Tapati có nghĩa là thiêu đốt, chiếu sáng. 


Chương 6: Kham nhẫn Ba la mật 179 


lực của kham nhẫn ba la mật và tinh tấn ba la mật, 
các ba la mật này cũng được gọi là khổ hạnh, tapa: 
chúng đốt cháy ô nhiễm của tham ái và lười nhác. Đức 
Bồ tát vun bôi các ba la mật này tới mức độ tột đỉnh 
khi Ngài ở trong kiếp này. Cần phải nói rằng Ngài vun 
bôi chúng nhờ năng lực của tinh tắn ba la mật (khanti 
pãramiftãnubhävena), bởi lẽ sự tiết chế nhờ kham 
nhẫn dẫn tới những gì tối thượng. 


Thế tôn nói: kham nhẫn là khổ hạnh tối thượng" 
(khanti paramam tapo)”. 


Những từ đầu tiên trong “Tụng đọc Giới bổn” là 
“Kham nhẫn là khổ hạnh tối thượng”. Nếu thiếu kham 
nhẫn và bên bỉ, các ba la mật sẽ không thê đưa tới sự 
chứng ngộ Tứ Thánh Đế. Chúng ta cần nghĩ về sự kham 
nhãn của những con người thời Đức Phật còn tại thể. 
Khi ta đọc Kinh và suy ngẫm chỉ tiết, chúng ta có thể 
thấy sự kham nhẫn và bên bỉ của những con người ở 
thời đó, họ áp dụng Cñáo Pháp trong cư xử và thực 
hành. 


Chúng ta đọc trong Kinh Giới Phán Biệt (Trung Bộ 
Kinh số 140): 
“Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn du hành ở xứ Magadha (Ma- kiệt- 
đà), đi đến Rajagaha (Vương xá), đến nhà thợ gốm 
Bhaggava; sau khi đến nói với thợ gốm Bhaggava: 


180 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


-- Này Bhaggava, nếu không gì phiền phức cho 
Ông, Ta muôn ở tại chỗ này một đêm. 

Bạch Thế Tôn không có gì phiền phức cho con. Ở 
đây đã có một vị xuât gia đến ở từ trước rôi. Nếu vị ây 
thỏa thuận, bạch Thê Tôn, hãy ở lại tùy theo sở thích”. 
Chúng ta có thể thấy sự kham nhẫn của Đức Phật, 

Ngài đã rong ruổi hoằng Pháp vì lợi ích của những 
người khác, giúp họ có thể chứng ngộ Tứ Thánh Đề. 
Ngài đã đi du hành Magadha (Ma kiệt đà), dừng lại ở 
thành Rãjagaha (Vương Xá) và tới gặp người thợ gốm. 


Ngài không tới nơi tiện nghi và thoải mái. Ngài tới xin 
ngủ chỉ một đêm trong nhà người thợ gốm. 


Ta đọc trong Chú giải của bài kinh này, cuốn 
Papañcasidanï răng người thợ gốm Bhaggava nghĩ: 


“Các bậc xuắt gia có tâm tính khác nhau: một số ưa 
gân đạo hữu, một số khác thích độc cư. Nếu vị tỳ kheo 
đầu tiên là người thích độc cứ, vị ấy sẽ nói: Bạch Ngài, 
xin Ngài đừng vào đây, bởi lẽ tôi đã ở trong trú xứ này 
rồi, và như vậy người tới sau sẽ bỏ đi. Nếu điều này 
xảy ra, hai người sẽ cãi cọ nhau. Như vậy, thứ đã được 
bố thí phải được suy xét như thế, và những gì đã làm 
không thể bị thay đồi”. 


Chú giải nêu: 


“Vì thế, ông ta đáp: Bạch Thé Tôn không có gì phiền 
phức cho con. Ở đây đã có một vị xuất gia đến ở từ 


Chương 6: Kham nhẫn Ba la mật 181 


trước rồi. Nếu vị ấy thỏa thuận, bạch Thế Tôn, hãy ở 
lại tùy theo sở thích”. 


Chúng ta đọc tiếp bài Kinh: 


“Lúc bấy giờ, Thiện gia nam tử Pukkusaii, do lòng 
tin, y cứ Thế Tôn đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. Vị ấy đã đến ở trước tại trú xứ của thợ 
gốm. Rồi Thế Tôn đi đến Tôn giả Pukkusati; sau khi 
đến nói với Pukkusati: 


-- Này Tỳ kheo, nếu không gì phiền phức cho Ông, 
Ta muốn ở lại trú xứ này một đêm. 


-- Rộng rãi, thưa Hiên giả, là trú xứ của thợ gốm. 
Tôn giả có thể ở, tùy theo sở thích”. 


Chúng ta đọc trong Chú giải của bài Kinh: 


“Đức vua Pukkusäii trị vì vương quốc của mình ở 
thành Takkasilã và đức vua Bimbisãra trị vì vương quốc 
của mình ở thành Rajagäha, cả hai cùng tuổi với nhau. 
Giữa họ có một mối thương mến sâu đậm, mặc dâu họ 
chưa từng gặp nhau. Tình đạo hữu của họ được thiết 
lập thông qua những lái buôn đi lại giữa hai nước để 
giao thương. 


Đức vua Bimbisära nhận được một món quà từ đức 
vua Pukkusäii là tám tắm vải quý, trong đó bốn tâm 
vua đem dâng cho Thế Tôn, và bón tắm còn lại để sử 
dụng trong cung điện. Vua đã khởi lên ý nghĩ sau: Khi 
ta gửi quà đáp, món quà ấy phải hơn món quà mà 
vua Pukkusafti đã tặng ta trước đó. Bạn ta đã tặng ta 


182 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


một món quà vô giá, vậy ta phải gửi tặng gì cho ông 
ấy đây? Trong thành Rãjagaha này không thấy có món 
quà nào quý hơn thế. Đức vua Bimbisära có những 
phẩm chất cao thượng, và từ khi Ngài trở thành một 
vị Thánh Dự lưu, không gì khác ngoài Tam Bảo có thê 
làm Ngài hoan hỷ. Ngài thốt lên mong ước lựa chọn 
“Bảo vật” đề làm quà tặng cho đức vua Pukkusãit. 


Thông thường có hai loại bảo vật!. Bảo vật vô tri 
như vàng, bạc v.v... Bảo vật hữu tri gắn liền với các 
căn (năng lực)?. Bảo vật vô tri được dùng đề tô điểm 
cho bảo vật hữu trí. Trong hai loại bảo vật này, bảo vật 
hữu tri được coi là tối thượng. 


Bảo vật hữu tri có hai loại: thú bảo vật và người bảo 
vật. Thú bảo vật bao gôm Voi-Báu và Ngựa-Báu được 
sử dụng để chuyên chở con người. Vì thế, Người bảo 
vật được coi là loại bảo vật tối thượng nhát. 


Người bảo vật bao gồm hai loại: nữ bảo vật và nam 
bảo vật. Nữ bảo vật phục vụ cho bậc Chuyển Luân 
Vương. Vì thế, nam bảo vật được coi là tối thượng 
trong hai bảo vật. 


Nam bảo vật bao gồm hai loại: tại gia bảo vật và 
xuất gia bảo vật. Bậc Chuyên Luân Vương là tối thượng 


I. Xem thêm Chú giải của Tiêu Tụng (Khuddakapatha), cuốn 
Paramatthajotika (Soi SángChân Đế Nghĩa). Chương VI, Ratana 
Sutfa. 

2. Chúng sinh với các căn (indriya) như nhãn căn, v.v... 

3. Một vị vua cai trị bốn châu lục, sở hữu các bảo vật luân xa, tượng, 
ngựa, châu báu, phụ nữ, quản khố và quân sư. 


Chương 6: Kham nhẫn Ba la mật 183 


trong các tại gia bảo vật, nhưng bởi vị ấy vẫn đảnh lễ 
năm vóc sát đất với cả một sa-di xuất gia trong ngày, 
xuất gia bảo vật được coi là tối thượng nhất. 


Xuất gia bảo vật bao gồm hai loại “hữu học” và “vô 
học”. Trong hai loại bảo vật xuất gia này, giá trị của cả 
một trăm ngàn bậc hữu học không bằng giá trị của một 
bậc vô học, và vì thế, bậc vô học được coi là bảo vật 
tối thượng nhất”. 


Bậc hữu học (sekha), là các bậc thánh nhân từ mức 
độ Dự lưu tới Bắt lai. Các bậc vô học (asekha) không 
còn cần tu học thêm và theo sự thực hành tận diệt mọi 
phiền não. Bậc vô học là vị A La Hán. 


Ta đọc trong Chú giải: 


“Bảo vật vô học gôm hai loại: Phật bảo vật và đệ tử 
bảo vật. Trong số các loại bảo vật vô học, giá trị của 
hàng trăm ngàn đệ tử không bằng được giá trị của Đức 
Phật. Vì thé, Phật bảo vật là tối thượng nhất. Phật bảo 
vật bao gôm hai loại: Phật Độc giác và Phật Toàn giác. 
Trong các Phật bảo vật, giá trị của một trăm ngàn Độc 
giác Phật không bằng được giá trị của một Toàn giác 
Phật. Vì thế, Toàn giác Phật bảo vật là tối thượng nhát. 


Như vậy, như ai cũng biết, không có bảo vật nào so 
được với Phật bảo vật, trên thế giới này cũng như trên 
thế giới chư thiên. 


1. Bậc hữu học, sekkha, đã giác ngộ nhưng chưa tới mức độ A La 
Hán, còn bậc vô học, asekkha đã giác ngộ A La Hán. 


184 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


Vua Bimbisãra, người là một vị Thánh Dự lưu, nghĩ, 
'không gì quý báu hơn Tam Bảo'. Vì vậy, Ngài đã hỏi 
các vị lái buôn dân thành Takkasilã, †rong nước các 
khanh có biết tới Phật Bảo, Pháp bảo và Tăng Bảo 
không” 


Các vị lái buôn từ Takkasilã nói, “Trong nước chúng 
thân, chưa ai từng được nghe về Tam Bảo. Tam Bảo 
có thê được thấy ở đâu ạ?' 


Chính vì lẽ này mà đức vua Bimbisära đã ra lệnh 
đúc một lá vàng dài bón cubit (182cm), chiều ngang 
một gang tay và bề dày vừa đủ, không quá dày, không 
quá mỏng. Ngài gội đầu vào sáng sớm, thọ bát quan 
trai giới, ăn bữa sáng, và rôi cho khắc chữ lên tắm 
vàng lá. Các dòng chữ thuật lại các phẩm chất tuyệt 
hảo (ơn đức) của Đức Phật, về sự vun bôi ba la mật, vê 
các phẩm chất tuyệt hảo của đức Pháp, ba mươi bảy 
phẩm trợ đạo, Tứ niệm xứ, Bát Chánh Đạo, các phẩm 
chất tuyệt hảo của đức Tăng và Quán niệm hơi thở”. 


Ơn đức Tăng tại thời điểm đó là các phẩm chất 
của các bậc thánh hài lòng với tứ vật dụng', chễ ngự 
các triền cái, chứng thiền, đắc thần thông, và trở thành 
“vĩ nhân” (mahã-purisa?). Vua Bimbisãra suy xét rằng 
mình đã tạo được món quà cao thượng hơn tất cả: khắc 
được các ơn đức Tam Bảo trên tắm vàng lá. 


1. Tứ vật dụng của vị tỳ kheo: y áo, vật thực, cốc liêu và thuốc men. 
2. Vĩ nhân hay anh hùng: với những phâm chât nôi bật. 


Chương 6: Kham nhẫn Ba la mật 185 


Chúng ta đọc trong Chú giải: 


“Sau đó Ngài viết như sau: 'Giáo Pháp của Đức 
Phật khéo thuyết, giải thoát chúng sinh khỏi khổ đau. 
Này bạn mén, nếu Ngài có thể thực sự nắm bắt được 
Giáo lý ấy, mong Ngài sẽ xuắt gia!" 


Đức vua cuốn xung quanh tắm lá vàng một tắm 
chăn lông thú mêm mại và đặt nó vào trong một chiếc 
hộp chắc. Chiếc hộp này lại được đặt vào một hộp 
khác bằng vàng, rôi hộp vàng lại được đặt vào một hộp 
bạc, và mỗi hộp lại được đặt tuần tự vào một hộp quý 
khác: bằng bạc, bằng ngọc trai, san hô, ngọc lục, pha 
lê, ngà voi, bằng mọi loại châu báu, và rôi đặt vào một 
hộp tre đan. Ngài cho hộp này vào một cái rương chắc, 
rôi đặt rương chắc vào một rương vàng, và rồi tuân tự 
vào các rương khác giống như với các hộp. Rương làm 
bằng mọi loại châu báu được đặt vào một chiếc rương 
bằng tre đan, và chiếc này được đặt vào một chiếc 
rương gỗ cứng. Như vậy, mỗi chiếc rương được đặt 
trong nhau theo cùng môi cách. 


Chiếc hộp làm bằng mọi loại châu báu được đặt 
trong một chiếc hộp bằng tre đan được bọc bởi một 
tắm vải và niêm phong với con dẫu hoàng gia. Đức vua 
ra lệnh cho các cận thần trang hoàng tượng báu, đặt 
ngai vua lên trên tượng, phủ lên đó chiếc lọng trắng 
nhiêu tầng của hoàng gia, trang hoàng lộng lẫy đường 
phố cùng cờ xí, đảnh lễ với phắn thơm, hương và hoa 
suốt dọc đường mà lễ vật hoàng gia sẽ đi qua. Bản 
thân đức vua cũng phục sức công phu, bao quanh bởi 


186 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


quân đội mang theo nhạc cụ. Đức Vua tính rằng mình 
sẽ hộ tống lễ vật cho tới biên giới, và rằng mình sẽ trao 
chứng thư cho những người cận vệ đề họ dâng nó lên 
đức vua Pukkusäti. Nội dung của bức thư đó như sau: 

'Khi Ngài nhận được lễ vật này, xin đừng tiếp nhận 
nó trong hậu cung, mà hãy đi tới chánh điện hoàng gia 
và tiếp nhận ở đó. 

Khi đức vua đã trao bức chứng thư, Ngài nghĩ, bây 
giờ bậc Đạo sư đi tới nước láng giêng', và đảnh lễ năm 
vóc sát đắt, quỳ gối, áp tay và trán lên sàn và rồi trở 


À1” 


V€.. 


Lễ vật thượng đăng là Tam Bảo. Chúng ta đã gặp 
nhau kiếp này sang kiếp khác trong vòng sinh tử luân 
hồi, có kiếp là bạn, có kiếp là thù, cha mẹ hoặc quyến 
thuộc của nhau. Tuy nhiên, sinh ra làm những thiện bạn 
hữu cùng hợp tác để chia sẻ Giáo Pháp /à /ợi lạc nhất. 
Mỗi kiếp sống như vậy đáng quý hơn các kiếp sống 
khác trong vòng luân hi, khi ta sinh ra ở một nơi khác 


không có cơ hội ấy. 
Chúng ta đọc tiếp trong Chú giải: 


“Về phía đức vua Pukkusäti, Ngài đã sắp xếp trang 
hoàng bắt đầu từ khu vực biên giới. Ngài ra lệnh trang 
hoàng kinh thành đề đón tiếp lễ vật của vua Bimbisãra. 
Khi lễ vật hoàng gia tới thành Takkasilä, đó là ngày Bó 
tát. Các cận thân nhận lễ vật hoàng gia thông báo nội 


Chương 6: Kham nhẫn Ba la mật 187 


dung bức chứng thư tới đức vua. Sau khi đức vua nghe 
xong, Ngài tính tới những bốn phận phải làm đối với 
các cận thân tới dâng lễ vật hoàng gia. 


Ngài truyên cho lễ vật được mang tới chánh điện và 
nói, Hãy đừng để ai vào đây. Ngài yêu cầu mọi người 
canh công, tự mở cửa số (sử dụng cho các dịp khánh 
tiết), rồi cho đặt lễ vật hoàng gia lên một sàng cao, còn 
mình ngồi trên một chiến ghé thắp. Ngài mở ấn hoàng 
gia, và giở lớp vải bọc. Khi Ngài mở tuần tự các hộp và 
nhìn thấy chiếc hộp làm bằng tre đan, Ngài suy xét, “Ta 
tin rằng các Bảo vật khác không được tháp tùng như 
vậy, do đó, ta cần nghe Bảo vật này. Chắc chắn bảo 
vật này sinh ra tại Trung Ấn” 


Khi Ngài mở những hộp này và bóc ấn hoàng gia, 
nhắc tắm chăn bằng lông thú từ hai phía, Ngài nhìn 
thấy tâm lá vàng và bèn trải ra. Ngài suy xét: 


'Những chữ này được khắc thật đẹp vê mọi mặt: 
đêu đặn, sắc nét và vuông vắn. Ta sẽ khởi đọc từ đầu. ' 
Một cảm giác hỷ lạc dâng lên trong đức vua khi Ngài 
đọc đi đọc lại về các ơn đức của Phật đã xuất hiện trên 
thế gian. Chín mươi chín ngàn sợi lông trên thân Ngài 
dựng đứng. Vì sự hân hoan và phỉ lạc tột đỉnh, đức vua 
không biết mình nên đứng hay nên ngồi. 


Khi phỉ lạc mãnh liệt sinh khởi trong đức vua, Ngài 
nói: 'Chúng ta đã nghe những lời dạy không dễ được 
gặp, kể cả trong một trăm ngàn đại kiếp, và điều này 
đã xảy ra được nhờ một người bạn. ' Khi đức vua không 
thê đọc tiếp, Ngài ngồi xuống cho đến khi phỉ lạc của 


188 


Tìm hiểu mười Ba La Mật 


Ngài lắng lại. Sau đó, Ngài bắt đầu đọc tiếp về ơn 
đức Pháp: 'Giáo Pháp được Đức Phật khéo thuyết... 
Đức vua kinh nghiệm phỉ lạc mãnh liệt và Ngài lại ngồi 
xuống cho đến khi sức mạnh của phỉ lạc lắng xuống. 
Sau đó Ngài đọc về ơn đức Tăng, “Các vị Thánh đệ tử 
thực hành chánh đạo...' và Ngài lại kinh nghiệm phỉ lạc 
mãnh liệt như trước. 


Rồi Ngài đọc về các đề mục Quán niệm hơi thở, 
và cuối cùng Ngài đã đắc tứ thiền và ngũ thiền. Đức 
vua dành thời gian hưởng hạnh phúc của thiền chứng. 
Những người khác không được gặp Ngài, ngoài người 
hâầu. Một tháng trôi đi như vậy. Thần dân tụ họp tại sân 
triều đình và đồng thanh phát biêu: 'Từ ngày đức vua 
nhận lễ vật, Ngài không còn để mắt tới kinh thành hay 
tới các vũ nữ, Ngài cũng không còn xét xử nữa. Mong 
đức vua trả lại lễ vật cho bạn Ngài. 


Các thân dân nói tiếp: 'Các vị vua thường đánh lừa 
với các lễ vật. Họ tìm cách chiếm đoạt vương quốc 
của các vị vua khác. Đức vua của chúng ta nên làm 
gì đây?" 


Đức vua nghe được âm thanh của những lời phát 
biểu ấy, liền suy tính: 'Chúng ta sẽ gìn giữ vương quốc 
hay gìn giữ Giáo lý?' Sau đó, Ngài nghĩ, Chúng ta sẽ 
gìn giữ Giáo lý của bậc Đạo sư này.ˆ 


Ngài cầm gươm vẫn đề trên giường và cắt tóc. Ngài 
ra lệnh cho người hầu mua hai bộ y vàng và một bình 
bát bằng đắt nung ở chợ. Ngài quy phục bậc Đạo sư 
bằng các lời sau, 'Hỡi các vị A La Hán trên thế gian, ta 


Chương 6: Kham nhẫn Ba la mật 189 


quy phục bằng sự xuất gia. ' Ngài bận y vàng, rôi khoác 

một tâm y nữa. Ngài đeo bình bát lên vai rôi rời cung 

điện. 

Dân chúng thấy ba vũ nữ đứng ở ba cửa, nhưng 
không nhận ra đức vua đang ra khỏi cung điện. Họ 
nghĩ răng Ngài là một vị Độc Giác Phật tới giảng Pháp 
cho đức vua”. 

Đức vua Pukkusati từ bỏ cung điện và tài sản của 
mình để xuất gia. Hắn Ngài phải có lòng kham nhẫn 
tột cùng đề thay đôi lối sông và địa vị quen thuộc của 
mình, để có thể chứng ngộ Tứ Thánh Đề. Nếu ta không 
tích lũy lòng kham nhẫn như vậy, ta không thể hành 
động như đức vua PukkusãätI. 


Chúng ta đọc tiếp: 


“Thiện gia nam tử (đức vua đã xuất gia thành tỳ 
kheo') nghĩ, 'Đạo sư của chúng ta đã từ bỏ đời sống tại 
gia và ra đi xuất gia một mình, Ngài đã lên đường một 
mình. Ta cảm thấy hỗ thẹn và nề phục bậc Đạo sư. Ta 
nghe rằng sau khi Đạo sư xuất gia, Ngài không dùng 
xa giá và cũng không ởi giày dép, dù chỉ một lớp, và 
Ngài cũng không dùng ô lọng bằng giấy đề che nắng. 


Thiện gia nam tử nghĩ, “Ta sẽ du hành dài và vì 
thế không nên đi một mình. Ta sẽ đi theo một nhóm 


1. “Thiện gia nam tử” thường được dùng đề chỉ những vị tỳ kheo mà 
thực chất là con Phật. 


190 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


lái buôn. Khi thiện gia nam tử vốn mỏng manh thanh 
cao dẫm chân lên mặt đất nóng, cả hai gan bàn chân 
của Ngài bị mưng mủ và lở loét, và vì vậy, Ngài kinh 
nghiệm cảm thọ khỗ. 


Khi các lái buôn dựng lêu trại và ngôi nghỉ, thiện gia 
nam tử đi tới ngôi dưới một gốc cây. Không có ai ở đó 
đề chăm sóc cho chân Ngài hay xoa bóp lưng Ngài. 
Thiện gia nam tử đắc tứ thiền với Quán niệm Hơi Thở 
và nhờ vậy Ngài đã chế ngự được những gian khó của 
chuyến đi, cả những mệt nhọc và xúc động. Ngài vui 
hưởng lạc thú của thiên định. 


Ngày hôm sau vào lúc rạng đông, Ngài vệ sinh sửa 
soạn bản thân và lại đi theo đoàn lái buôn. Tới giờ 
ăn điểm tâm, các lái buôn lẫy bình bát của thiện gia 
nam tử và đặt vào đó vật thực cúng dường đồ cứng đồ 
mềm. Vật thực này bao gồm gạo sát thô không được 
ngon, món cà-ri tựa như đống Sỏi, canh nêm gia vị mặn 
đót. Thiện gia nam tử suy niệm về nơi nghỉ của mình, 
và các vật thực đồ cứng đồ mêm ấy ngon như thể rượu 
tiên khi Ngài nuốt tất cả với thật nhiều nước. 


Ngài đã đi tổng cộng một trăm chín mươi hai lý!, và 
mặc dâu Ngài đi ngang qua công của Kỳ viên Tịnh xá, 
Ngài không hỏi đức Bỗn sư đang ở đâu. 


Tại sao Ngài không hỏi? 


Câu trả lời là vì Ngài kính trọng đức Bỗn sư, và cũng 


1. Một lý tương đương 7.3km. 


Chương 6: Kham nhẫn Ba la mật 191 


bởi vì bức chứng thư do vua gửi có vẻ như hàm ý rằng 
đức Bồn sư đã xuất hiện ở Rãjagaha, vì trong đó nói, 
'Như lai đã xuất hiện trên thế gian này.' Vì vậy, Ngài đã 
hiểu rằng Đức Phật đang ngự tại thành Räjagaha. Mặc 
dầu Ngài đi ngang qua cổng Kỳ viên Tịnh xá, Ngài lại 
tiếp tục đi tiếp bốn mươi lăm lý nữa. Tới lúc mặt trời 
lặn, thiện gia nam tử đã tới Rãjagaha và tại đó đã hỏi 
nơi đức Bỗn sư đang cư ngụ. 


Khi một dân làng nghe được rằng Ngài tới từ bắc 
quốc (Uttara Pradesh), anh ta đã cho Ngài biết tin như 
sau, 'Ông đã đi quá thành Sãvatthr, và đi tiếp bốn mươi 
lăm lý tới Räjagaha, nhưng đức Bồn sư đang ngụ tại 
Säãvaffhi. ' 


Thiện gia nam tử, Pukkusäti, suy nghĩ, Bây giờ 
không phải đúng thời để quay lại thành Sãvaffhï, và 
hôm nay ta sẽ ở lại đây đã. Ngày mai ta sẽ đi tới nơi ở 
của đức Bốn sư.' Ngài hỏi người dân làng đâu là nơi 
các sa môn tới lúc phi thời có thê tìm được nơi trú ngụ. 


Dân làng trả lời rằng Ngài có thể ở trong xưởng của 
người thợ gốm. 


Rồi thiện gia nam tử hỏi người thợ gốm liệu mình có 
thể ở lại đó. Ngài đi vào và ngôi xuống, đề có thể sử 
dụng nơi ở trong xưởng của người thợ gốm ấy. 


Vào buỗi sáng trước khi Pukkusãäii đi tới xưởng của 
người thợ gốm, Đức Phật quán chiếu thế gian và thấy 
thiện gia nam tử Pukkusäti. Ngài suy xét, “Thiện gia 
nam tử này rời vương quốc của mình ngay sau khi đọc 


192 


Tìm hiểu mười Ba La Mật 


bức chứng thư mà bạn mình đã gửi. Ông ta đã xuắt gia 
và quy phục ta, và ông ta đã đi cả một trăm hai mươi 
mốt lý tới thành Rãjagaha. 


Nếu ta không tới đó, ông ta sẽ không chứng ngộ 
được sa môn quả (ông ta sẽ không chứng ngộ Tứ 
Thánh Đé); ông ta sẽ không chứng ngộ tam quả của 
một sa môn, tức là ông ta sẽ không giác ngộ được bậc 
Thánh thứ ba, bậc A Na Hàm. Ông ta sẽ chết mà không 
có nơi trú sau khi ngụ ở đó chỉ một đêm. Một khi ta tới 
đó, ông ta sẽ chứng ngộ được tam quả của bậc Sa 
môn. Vì ta đã vun bôi mọi ba la mật trong bón a-tăng- 
kỳ kiếp và một trăm ngàn đại kiếp để cứu độ chúng 
sinh, ta sẽ giúp người thiện gia nam tử Pukkusäit. ' 


Vào sáng sớm, Đức Phật vệ sinh sửa soạn thân thể 
và cùng các tỳ kheo đi khát thực trong thành Sãvaffhi. 
Sau khi đã nhận đồ ăn khát thực, Ngài quay trở về và 
đi vào Hương Thất. Ngài chỉ nghỉ ngơi một chút sau 
khi đã đi kinh hành và không nói gì với các trưởng lão. 
Đại đức Sãriputta, đại đức Moggalläna và các tỳ kheo 
khác đều hiện diện. Thế tôn cầm y bát và ra ngoài một 
mình. Trên đường đi Ngài không bay trên không trung, 
cũng không làm đoạn đường Ngài đi bộ ngắn lại'. Ngài 
lại suy xét: “Thiện gia nam tử này có tàm và nề phục ta, 
ông ta thậm chí không ngồi trên xa giá, trên ngựa, voi, 
chiễn xa hay kiệu vàng v.v... và cuối cùng, ông ta thậm 
chí còn không dùng đến một lớp giày dép, cũng không 
mang ô lọng che nắng. Vì thế ta nên đi bộ.' Như thé, 


1. Bằng thần thông. 


Chương 6: Kham nhẫn Ba la mật 193 


Đức Phật đã đi bộ quãng đường này. Ngài che dấu sự 
lộng lẫy của Phật quả: tám mươi hảo tướng phụ, hào 
quang dày sáu tắc và ba mươi hai hảo tướng chính 
của một vĩ nhân!. Ngài đã đi dưới hình dạng của một tỳ 
kheo thường, giống như trăng rằm đang bị lắp bởi một 
đám mây mù. 


Chưa đây một ngày (sau bữa ăn), Ngài đã đi hết 
quãng đường bón mươi nhăm lý và vào lúc mặt trời lặn 
đã tới xưởng của người thợ gốm. 


Khi Đức Phật đi bộ như vậy, Ngài không thị uy mọi 
người, nói “Ta là Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Như thế 
Ngài chỉ đi tới xưởng của người thợ gốm và đứng tại 
của. Đề cho thiện gia nam tử một cơ hội, Ngài nói: 
'Này Tỳ kheo, nếu không gì phiền phức cho Ông, Ta 
muốn ở lại trú xứ này một đêm." 


Pukkusäii trả lời: Rộng rãi, thưa Hiên giả, là trú xứ 
của thợ gốm. Tôn giả có thể ở, tùy theo sở thích: 


Đức Giáo chủ Thế gian, người có ngọc thê thanh 
cao bậc nhất đã rời Hương Thát - trú xứ như chốn 
thiên giới của Ngài, trải một lớp cỏ phủ trong xưởng 
của người thợ gốm, nơi tro bụi vương khắp, dơ bẫn bởi 
dụng cụ hỏng, cỏ khô v.v... trông như một đống rác. 
Ngài trải tắm dẻ y của mình và ngôi xuống như thể đã 
vào trong Hương thất đượm mùi thơm thiên giới, như 
thể đó là trú xứ thần tiên. Ngài ngôi xuống như vậy”. 


1. Đây là những đặc điểm thân thể cụ thể của Đức Phật. 
2. Cơ hội chung nơi cư ngụ với Đức Phật. 


194 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


Nếu ta muốn phát triển ba la mật kham nhẫn, ta 
không nên quên tích lũy tính nhẫn nại trong mỗi tình 
huống, dù là với chỗ ngồi, giường nằm hay bất cứ gì 
khác trong môi trường của mình. Chúng ta đọc tiếp: 


“Đức Phật sinh ra trong một gia đình cao quý và 
Pukkusäti cũng thọ thai trong bụng của mẫu thân từ 
một gia đình cao quý, gia đình sát đề ly!. Đức Phật đã 
đạt được điều mà mình mong ước, và thiện gia nam tử 
cũng vậy. Mỗi người trong họ đều từ bỏ vương quốc 
của mình đề trở thành một tỳ kheo. Đức Phật có làn da 
vàng óng, và thiện gia nam tử cũng vậy. Cả hai cùng 
đắc những thiên chứng (samäpatti) nhất định. Cả hai 
cùng là vua... cả hai cùng từ bỏ địa vị hoàng gia của 
mình để xuất gia... Họ vào xưởng người thợ gốm và 
ngôi như vậy. Vì lẽ đó, xưởng của người thợ gốm trở 
nên cực kỳ đẹp đẽ và kỳ thú. 


Với Đức Phật, Ngài không khởi suy nghĩ rằng mình 
ngọc thê thanh cao, rằng mình đã đi suốt chặng đường 
bốn mươi nhăm lý trong một ngày, và rằng trước hết 
mình sẽ ở trong oai nghi sư tủ2 một chút đề có thể lại 
sức từ những mệt mỏi của chuyến đi. Vì vậy, Đức Phật 
ngôi xuống và nhập Thánh quả định (phala samäpatfti)°. 
Còn Pukkasäti, Ngài không nghĩ rằng mình đã đi suốt 


1. Sát đề lị là tầng lớp cao quý. 

2. Oai nghi của Đức Phật khi ngủ, thân nằm nghiêng về bên phải. 

3. Những vị Thánh Bất Lai và A La Hán có bát thiền (jhãnna) có thể 
khiến tâm quả siêu thế kinh nghiệm Niết Bàn sinh khởi trở lại nhiều 
lần sau khoảnh khắc giác ngộ. 


Chương 6: Kham nhẫn Ba la mật 195 


chặng đường một trăm hai mươi chín lý và rằng trước 
hết mình cần nghỉ ngơi chỉ trong một giây lát đễ xua 
tan mệt mỏi do chuyến đi. Ngài ngôi xuống và nhập tứ 
thiền với quán niệm hơi thở. 


Câu hỏi: Chẳng phải Đức Phật tới đây để định 
thuyết Pháp cho thiện gia nam tử hay sao? Tại sao 
Ngài không thuyết? 


Trả lời: Ngài không thuyết bởi vì thiện gia nam tử còn 
mệt mỏi sau chuyến đi, và vì thế sẽ không đủ an tịnh 
đề tiếp nhận Giáo Pháp. Trước tiên, Ngài cần phải vượt 
qua sự mệt mỏi của chuyến đi và trở nên an tịnh...”. 


Ta đọc tiếp: 


“Khi Đức Phật xuất khỏi Thánh quả định, Ngài thấy 
rằng Pukkusäii trông suy tư bởi tư thế tay và chân, 
rằng đâu ông ngay ngắn, ông ngôi vững vàng như 
móng của một đập nước xây thật chắc. Ông bắt động 
như một bức tượng bằng vàng. 


Thiện gia nam tử có một oai nghi tạo niềm tin. Nếu 
một oai nghi nào tạo được niềm tin thì chính là oai nghi 
này. 


Trong bón oai nghi thì ba oai nghi không được đẹp. 
Khi một người đi, tay anh ta vung đi vung lại, chân cử 
động và đầu lắc lư. Khi một người đứng, thân anh ta 
thô và cứng, khi nằm, thân thể anh ta không đẹp. 


Tuy nhiên, khi một vị tỳ kheo đã quét dọn nơi nghỉ 
ban ngày, sau bữa ăn trải tọa cụ ngồi lên, rửa sạch tay 


196 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


và chân và ngôi chéo chân trong tư thế hoa sen, khi 
ấy oai nghi của vị ấy thật đẹp. Thiện gia nam tử ngồi 
khoanh chân và nhập tứ thiền với Quán niệm Hơi thở 
theo cách ấy”. 


Ta đọc trong Kinh Giới Phân Biệt, rằng khi ây Đức 
Phật hỏi Pukkusati: 


“Này Tỳ kheo, Ông xuất gia, y cứ vào ai? Ai là Đạo 
sư của Ông? Ông chắp nhận pháp của ai?'. 


Pukkusäti đáp: “Thưa Hiên giả, có Sa môn Gotama 
là Thích tử, xuất gia từ dòng họ Thích Ca. Tiếng đồn 
tốt đẹp sau đây được truyền đi về Thế Tôn Gotama 
ấy: 'Ngài là bậc Thế Tôn, bậc A La Hán, Chánh Đẳng 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điêu 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Tôi 
đã xuất gia, y cứ bậc Thế Tôn ấy. Ngài là bậc Đạo sư 
của tôi. Và tôi chấp thuận pháp của bậc Thé Tôn ấy. 

-- Này Tỳ kheo, nay Thế Tôn, bậc A La Hán, Chánh 
Đẳng Giác ấy ở đâu? 

-- Thưa Hiên giả, có một thành phó tên là Savatthi 
giữa các quốc độ phía Bắc. Tại đấy, Thế Tôn, bậc A La 
Hán, Chánh Đẳng Giác hiện nay đang ở. 


-- Này Tỳ kheo, trước đây Ông đã thấy bậc Thé Tôn 
ấy chưa? Và néu thấy, Ông có nhận ra được không? 


-- Thưa Hiên giả, trước đây tôi chưa từng thấy bậc 
Thế Tôn ấy. Và nếu thấy, tôi không nhận ra được”. 


Chúng ta đọc tiếp trong Kinh: 


Chương 6: Kham nhẫn Ba la mật 197 


“Rồi Thế Tôn suy nghĩ: 'Thiện gia nam tử này xuất 
gia y cứ nơi Ta. Vậy Ta hãy thuyết pháp cho Thiện gia 
nam tử ấy”. Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Pukkusaii: 

-- Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 

-- Thưa Hiên giả, vâng. 


Tôn giả Pukkusati vâng đáp Thế Tôn...” 


Sau đó Đức Phật thuyết bài Kinh Giới Phân Biệt 
cho ông. 


Chúng ta đọc tiếp trong Kinh: 


“Rồi Tôn giả Pukkusati nghĩ như sau: “Thật sự bậc 
Đạo sư đã đến với ta! Thật sự bậc Thiện Thệ đã đến 
với ta! Thật sự bậc Chánh Đẳng Giác đã đến với tal. 
Rồi Tôn giả từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y vào một bên 
vai, cúi đầu đảnh lễ chân Thé Tôn, và bạch Thế Tôn: 


-- Con đã rơi vào một lỗi làm, bạch Thế Tôn, vì rằng, 
ngu đần, si mê và không khéo léo như con, đã nghĩ 
rằng con có thê xưng hô với Thế Tôn với danh từ Hiền 
giả. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn chấp nhận cho con 
lỗi làm ấy là một lỗi làm đề con có thể ngăn ngừa trong 
tương lai. 


1. Trong bài kinh này, Đức Phật thuyết cho Pukkusäti về sáu giới (yếu 
tố) là địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới và thức 
giới. Ngài dạy răng không nên cho những giới ây là tôi, của tôi hay tự 
ngã của tôi. Ngài dạy vê thọ và về các duyên của chúng, về các tầng 
thiền vô sắc gIỚI, và về sự thật rằng đây là các pháp hữu vi do duyên 
sinh. Ngài nói về sự tận diệt của tái sinh và về pháp vô vi. 


198 


Tìm hiểu mười Ba La Mật 


-- Này Tỳ kheo, thật vậy, Ông đã rơi vào một lỗi làm, 
vì rằng ngu đần, si mê và không khéo léo vì Ông đã 
nghĩ rằng Ông có thê xưng hô với Ta với danh từ Hiền 
giả. Nhưng này Tỳ kheo, nếu Ông thấy một lỗi lầm là 
một lỗi làm, và như Pháp phát lộ, thời Ta chấp nhận lỗi 
lầm ấy cho Ông. Vì rằng, này Tỳ kheo, đây là sự tăng 
ích trong giới luật của bậc Thánh, khi nào một ai thẫy 
lỗi làm là một lỗi làm, như Pháp phát lộ, để ngăn ngừa 
trong tương lai. 


-- Bạch Thé Tôn, Thế Tôn hãy cho con được thọ cụ 
túc giới trước mặt Thế Tôn. 


-- Này Tỳ kheo, Ông có đủ y bát không? 


Rồi Tôn giả Pukkusati sau khi hoan hỷ tín thọ lời 
Thế Tôn dạy, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, 
thân phía hữu hướng vê Ngài rồi ra đi tìm y bát. Trong 
khi Tôn giả Pukkusati đi tìm y bát, một con bò cuồng 
chạy, đoạt mắt mạng sống của Tôn giả. 


Rồi một số đông Tỳ kheo đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, các vị Tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, Thiện gia nam tử Pukkusati được 
Thế Tôn thuyết giảng một cách vắn tắt đã mệnh chung. 
Sanh thú của vị ấy như thế nào, đời sống tương lai như 
thế nào? 


-- Này Tỳ kheo, thật là bậc Hiền giả, Thiện gia 
nam tử Pukkusati, đã chấp hành Chánh pháp và tùy 
pháp. Và không có phiền nhiễu Ta với những kiện tụng 


Chương 6: Kham nhẫn Ba la mật 199 


vê Chánh pháp. Này các Tỳ kheo, Thiện gia nam tử 
Pukkusati, sau khi đoạn trừ năm hạ phân kiết sử, được 
hóa sanh và từ chỗ ấy nhập Niết bàn, không phải trở 
lui đời ây nữa. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỳ kheo ấy hoan 
hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy”. 


Chúng ta đọc thêm trong Chú giải cho bài kinh này: 


“Người ta hỏi: Tại sao y áo và bình bát không được 
làm cho xuất hiện bằng thân thông tới Pukkusäti? 

Trả lời: Bởi vì thiện gia nam tử đã không cúng dường 
tám vật dụng? trong quá khứ. Tuy nhiên, thiện gia nam 
tử Pukkusäti đã bó thí cúng dường và ước nguyện, và 
vì vậy ta không nên nói rằng lý do (không có được vật 
dụng) là vì thiếu bố thí trong quá khứ...” 


Y áo và bình bát chỉ có thể được làm cho xuất hiện 
bởi thần thông bởi các đệ tử ở trong kiếp cuối cùng, tức 
là bởi những người đắc A La Hán. Bởi lẽ thiện gia nam 
tử này vẫn còn tái sinh, vì Ngài mới đắc đạo quả Bắt lai 
chứ chưa phải A La Hán. 


Hơn nữa, tuổi thọ của thiện gia nam tử này sắp 
châm dứt. 


1. Ngài đã đạt được tầng Thánh thứ ba, tầng Thánh Bất Lai (anägãmn). 
2. Tám vật dụng (parikkhãra) bao gồm: tam y, một bình bát, một dao 
cạo, một cái kim, một đai lưng và một dụng cụ lọc nước. 


200 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


Về phần Pukkusäti, (có thể nói là như thể) Đại 
Phạm thiên (của cõi Phạm thiên), Thánh Bất Lai của 
cõi Tịnh Quang thiên (suddhaväsa') đã tới xưởng của 
người thợ gốm và ngôi ở đó”. Sau đó, Ngài tái sinh 
thành một phạm thiên ở cõi trời Avihã, tức là tầng đầu 
tiên của cõi Tịnh Quang Thiên. Chỉ những ai đã đắc quả 
Bắt lai và đã chứng ngũ thiền mới có thể tái sinh vào cõi 
Tịnh Quang Thiên". 


Trước khi thọ mạng của mình chấm dứt, Pukkusäti 
rất gần với việc trở thành một phạm thiên sắc giới trong 
cối Tịnh Quang Thiên, và vì vậy Chú giải nói: “đức Đại 
Phạm Thiên (của cõi Phạm Thiên) tới xưởng của người 
thợ gốm và ngồi xuống đó”. Cuộc đời của Pukkusäti sắp 
trở thành cuộc đời của một phạm thiên sắc Ølới của CÕI 
“Tịnh Quang Thiên". 


Cuốn Paramafthadipanmï, Chú giải cho Tiểu Bộ 
Kinh, phần chú giải cho 7rưởng lão tăng kệ (Theragãthã) 
nêu: 

“Trí tuệ ba la mật hỗ trợ và làm viên mãn tắt cả các 
ba la mật: bó thí ba la mật và các ba la mật khác, của 
mọi Bồ tát, dần dần đưa tới chín muôi và làm viên mãn 
hoàn toàn trí tuệ giác ngộ của Đức Phật, thứ khiến 

1. Có năm cõi Tịnh Quang Thiên (Sudhãvãsa) của các bậc thánh Bất 


Lai, là quả của tứ thiền (hay ngũ thiền trong hệ ngũ thiền), Pukkusãti 
tái sinh ở cõi thứ nhât trong năm cõi này, cõi Aviha. 


Chương 6: Kham nhẫn Ba la mật 201 


Ngài đã đạt được Phật quả. Cũng như vậy một cách 
tương ứng với trường hợp của các vị Phật Độc giác 
và các đệ tử: nó dẫn đưa tới sự chín muỗi và làm viên 
mãn hoàn toàn trí tuệ giải thoát của các vị Phật Độc 
giác và các đệ tử... 


Kham nhẫn tối thượng trong việc vun bôi các thiện 
pháp, bố thí v.v... đề đi tới trí tuệ giác ngộ của các vị 
Phật Độc giác và của các đệ tử được coi là tinh tân 
(viriya). 


Nhẫn nại khi tiết chế sân hận được coi là kham 
nhẫn. 


Bồ thí, trì giới v.v...và tránh những lời sai lệch với sự 
thật được coi là chân thật. 


Quả quyết không thể lay chuyển, vững vàng, và 
hoàn thành những gì lợi lạc về mọi mặt được coi là 
quyết định (adifthãna - hay phát nguyện). 


Mong muốn sự lợi lạc cho các chúng sinh khác, thứ 
làm nên tảng cho việc bố thí, trì giới v.v..., được coi là 
tâm từ (metiä). 


Bình thản với những việc làm sai trái của các chúng 
sinh khác được coi là tâm xả (upekkhä). 

Vì thế, khi bố thí, trì giới và phát triển tâm trí, hoặc 
khi giới, định, tuệ đang hiện hữu thì các ba la mật như 
tinh tắn v.v... có thể được coi là đầy đủ”. 


Chú giải cho Hạnh Tạng nhắc chúng ta suy xét về 


202 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


sự kham nhẫn của mình: 

“Lại nữa, chỉ một bậc trí mới có thể kham nhẫn độ 
lượng với những sai trái của những người khác, người 
thiểu trí không thể. Nơi một người thiếu trí tuệ, những 
Sai trái của người khác chỉ làm khơi dậy sự nóng nảy; 
nhưng với bậc trí, chúng khơi dậy lòng kham nhẫn của 
vị ấy và làm cho kham nhẫn ấy lớn mạnh thêm nữa”. 


Có sự khác biệt giữa một người có trí và một người 
không có trí. Với một người có trí, bất kể một người 
khác làm điều sai trái với mình tới đâu, điều ấy khiến 
kham nhẫn của vị ấy trở nên vững vàng và hoàn mãn 
hơn. Với người thiếu trí tuệ, việc làm sai trái của nØười 


khác khiến nóng nảy tăng lên, ngược lại với kham nhẫn. 


Kham nhẫn rất cần thiết trong môi trường của 
chúng ta, trong các tình huống khác nhau của đời sống 
hàng ngày. Cuộc sống hàng ngày có thê là một phép thử 
cho lòng kham nhẫn và tính kiên trì của chúng ta. 


Chúng ta đọc trong Tăng Chỉ Bộ Kinh, Chương 
Năm Pháp, Phẩm Trưởng Lão (IX), §5 Không Kham 
Nhân, rằng Đức Phật nói: 


“Thành tựu năm pháp này, này các Tỳ kheo, một 
Tỳ kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh 
không được ái mộ, không được ưa thích, không được 
tôn trọng, không được làm gương để tu tập. Thế nào 
là năm? 


Chương 6: Kham nhẫn Ba la mật 203 


Vị ấy không kham nhẫn đối với các sắc, không kham 
nhẫn đối với các tiếng, không kham nhẫn đối với các 
hương, không kham nhẫn đối với các vị, không kham 
nhẫn đối với các xúc 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỳ kheo, một Tỳ 
kheo Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh được 
ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm gương 
đề tu tập. Thế nào là năm? 

Vị ấy kham nhẫn đối với các sắc, kham nhẫn đối với 
các tiễng, kham nhẫn đối với các hương, kham nhẫn 
đối với các vị, kham nhẫn đối với các xúc”. 

Đức Phật không chỉ dạy Giáo Pháp cho các nhà sư 
mà cho tất cả các đệ tử vun bồi trí tuệ. Ngài dạy Giáo 
Pháp để ta có thê thấy rằng chân lý là chân lý: người 
được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm 
gương để tu tập là người có thể kham nhẫn đối với các 


sắc, các tiêng, các hương, các vị và các xúc. 


Một số người không suy xét và nghĩ về kham nhẫn 
và bền bỉ, họ không có tích lũy kham nhẫn. Ta có thể 
thấy hiểm họa của thiếu kham nhẫn khi một người 
hạnh phúc có cuộc sống dễ dàng không thể chịu đựng 
được việc người khác hạnh phúc. Ta đọc trong Chú 
giải cho Tăng Chỉ Bộ Kinh, Chương Năm Pháp, Phẩm 


204 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


Adhakavinda (XI), §5, Xan lẫn: 


“Với xan tham về chỗ ở (ävãsa), người ấy không 
chịu đựng nỗi khi thấy kẻ khác tại nơi ở đó, 

Với xan tham vê sự giúp đỡ các gia đình, người ấy 
không thể chịu đựng khi thấy một người khác thăm hỏi 
gia đình đó, 

Với xan tham về các vật dụng được cúng dường, 
người ấy không chịu được ai khác nhận được thứ gì 
đó, 

Với xan tham tán thán, người ấy không thể chịu 
đựng được việc mọi người tán thán các phẩm chất tốt 
đẹp của người khác, 


Với xan tham về pháp, người ấy không muốn cắt 
nghĩa Giáo Pháp cho người khác”. 


Điều nảy chỉ ra tầm quan trọng của kham nhãn. 
Nếu chánh niệm sinh khởi không quên thiện pháp, ta có 
thê kham nhẫn. Chúng ta cần biết kinh điển nói gì về sự 
tuyệt hảo của kham nhẫn và bất lợi của nóng nảy. 


Chúng ta đọc trong Tăng Chỉ Bộ Kinh, Chương 
Năm Pháp, Phẩm Mắng Nhiếc (XXII), § 5 - Không 


1. Machariya là xan tham. Có năm loại xan tham được giải thích 
trong Kinh điển: xan tham về chỗ ở (ãvãsa), gia đình (kula) - là gia 
đình thí chủ hộ độ tứ vật dụng cho một tỳ kheo, lợi dưỡng (Iabha), vật 
dụng cúng dường, danh tiếng (vanna) và Pháp (Dhamma). 


Chương 6: Kham nhẫn Ba la mật 205 


Kham Nhẫn, tăng Đức Phật nói: 


“Có năm nguy hại này cho người không kham nhẫn. 
Thế nào là năm? 


Quân chúng không ái mộ, không ưa thích; nhiều 
người hận thù; nhiều người tránh né; khi mạng chung, 
tâm bị mê loạn; sau khi thân hoại mạng chung; sanh 
vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


Này các Tỳ kheo, có năm nguy hại này cho người 
không kham nhẫn”. 


Đúng là một người nóng nảy không được nhiều 
người ái mộ và ưa thích, anh ta đầy ác ý và có thể gây 
nên cãi cọ, đánh lộn, tổn thương, hãm hại và chết chóc. 
Khi anh ta nổi nóng và bực bội bởi một kinh nghiệm 
khó chịu, anh ta cần biết rằng chính những xu hướng 
tích lũy đã khiến anh ta nóng tính và thiếu kham nhẫn, 
và rằng, mình sẽ nhận phải kết quả xấu bởi bất thiện 
pháp của mình. Một người khác không thê làm hại anh 
ta, chỉ có phiền não của chính mình mới làm anh ta tốn 
hại, và hơn nữa, anh ta sẽ chết trong trạng thái tâm trí 
rồi loạn. Nếu một người thường nóng nảy và bị sân 
hận xâm chiếm, anh ta có thể sẽ như vậy khi cận kề cái 
chết. Mọi người đều phải từ bỏ thế giới này, và nếu tâm 
trước khi chết không trong sạch, bất thiện tâm ấy sẽ là 
duyên cho tái sinh ở cõi khổ, chẳng hạn như địa ngục. 
Đây là mối hiểm họa đáng sợ hơn các hiểm họa của thế 
giới này. 


206 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


Như vậy, ta phải rèn tính kham nhẫn, chấp nhận và 
kiên trì với điều kiện sống, với môi trường, kham nhẫn 
với mọi hoàn cảnh (adhivãsanäã khanti). Kham nhẫn có 
nhiều mức độ. Ta cần kham nhẫn để nghe Pháp, nghiên 
cứu và suy xét về nó để có thể có hiểu biết đúng về 
những gì được học. Chúng ta không nên chỉ nghe mà 
cũng cần suy xét với hướng tâm chân chánh về những 
gì được nghe. Giáo Pháp rất vi tế và thâm sâu và nếu 
ta không suy xét thấu đáo những gì được nghe và tìm 
hiểu, ta có thể đễ dàng hoang mang và hiểu sai, khi ấy 


sẽ có duyên cho việc làm sai và thực hành sai. 


Khi kham nhẫn với việc nghe Pháp tăng trưởng, ta 
sẽ thấy lợi ích của mọi loại thiện pháp và tiếp tục vun 
bồi chúng. Điều này có nghĩa là ta sẽ hiểu rõ hơn nhân 


đúng đưa tới quả đúng tương ứng. 


Ta đọc trong Tương Ưng Bộ Kinh (Thiên Đại Phẩm, 
Tương Ưng Dự Lưu, Chương II, Phẩm Một Ngàn, §2 - 
Các Bà la môn, rằng khi Đức Phật còn ngự tại SãvatthI, 
Ngài đã nhắc nhở các vị tỳ kheo về sự thực hành kham 
nhẫn đúng đắn và kham nhẫn sai lầm: 

“Này các Tỳ kheo, các Bà-la-môn trình bày một đạo 
lộ hướng thượng (udayagàminim). Họ khuyên khích 
các đệ tử như sau: 'Hãy đến, này các Ông! Sáng sớm 
dậy, hãy đi hướng mặt về phía Đông. Chớ có tránh 


Chương 6: Kham nhẫn Ba la mật 207 


những lỗ hồng, lỗ trũng, khúc cây, chỗ có gai, hỗ nước 

nhớp, chớ có tránh đường mương. Nếu có rơi vào các 

chỗ ấy và đi đến chết, như vậy, này các Ông, sau khi 
thân hoại mạng chung, các Ông sẽ sanh lên thiện thú, 
thiên giới, cõi đời này”. 

Những người bà la môn ấy dạy kham nhẫn và chịu 
đựng, nhưng nếu kham nhẫn không đi kèm với trí tuệ, 
nó sẽ không có lợi ích. Ciáo lý này của các bà la môn 
không chứa đựng trí tuệ, phi lý và không lợi lạc. Ta đọc 
tiếp rằng Đức Phật nói: 

“Nhưng này các Tỳ kheo, con đường ấy của các 
Bà-la-môn là con đường của kẻ ngu, con đường của kẻ 
sí, không đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, 
thắng trí, giác ngộ, Niết bàn”. 


Này các Tỳ kheo, nay Ta trình bày một đạo lộ 
hướng thượng trong luật của bậc Thánh, và con đường 
ấy nhất hướng đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an 
tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết bàn. Và này các Tỳ kheo, 
đạo lộ hướng thượng ấy là gì, đạo lộ đưa đến nhất hướng 
yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, 
Niết bản. 

Những người bà la môn ấy cùng sử dụng cụm từ 
“đạo lộ hướng thượng”, nhưng ý nghĩa thì khác, và nó 
chỉ tới một pháp hành khác. Chúng ta đọc rằng Đức 
Phật nói: 


208 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, vị Thánh đệ tử thành 
tựu lòng tin bắt động đối với Đức Phật: Đây bậc Ứng 
Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn”. 


Vị ấy thành tựu lòng tin bắt động đối với Pháp: 'Pháp 
do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có hiệu quả 
tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, 
được người trí tự mình giác hiễu. 


Vị ấy thành tựu lòng tin bắt động đối với chúng Tăng: 
"Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Trực hạnh 
là chúng đệ tử của Thế Tôn. Ứng lý hạnh là chúng 
đệ tử của Thế Tôn. Chơn chánh hạnh là chúng đệ tử 
của Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ 
tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng cúng dường, 
đáng tôn trọng, đáng được chấp tay, là phước điền vô 
thượng ở đời”. 

Vị ấy thành tựu các giới được các bậc thánh ái kính, 
không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị nhiễm 
ô, không bị uễ nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí 
tán thán, không bị chắp thủ, đưa đến Thiên định. 

Đây là đạo lộ đưa đến hướng thượng, này các Tỳ 
kheo, nhất hướng yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, 
thắng trí, giác ngộ, đưa đến Niết bàn”. 


Đây làm một đoạn kinh ngắn, nhưng nó bàn về các 
pháp hiện khởi tự nhiên như chúng thực là, ở khoảnh 
khắc này. Đây là con đường đưa tới yếm ly, an tịnh, 
thắng trí, giác ngộ, Niết bản. 


Chương 6: Kham nhẫn Ba la mật 209 


Chúng ta đọc trong Chú giải cho Hạnh Tạng về các 
phiền não có thể sinh khởi trong quá trình vun bồi các 
ba la mật. Khi ta vun bồi kham nhẫn ba la mật, phiền 
não có thể sinh khởi từ các “suy nghĩ phân biệt mình và 
người khác”. 


Với một số người, kham nhẫn của họ có giới hạn, 
họ chỉ kham nhẫn với một số người và ở một số thời 
điểm. Họ so sánh người khác với mình và đây là duyên 
cho nóng nảy. Ta cần biết rằng ô nhiễm của những suy 
nghĩ sai lầm về mình và người khác cản trở sự vun bồi 
kham nhẫn. Ta đọc trong cùng phần đó của Chú giải 
rằng mọi người có thê bị dẫn lạc lỗi bởi phiền não tham 


á1, và răng điêu này cản trở sự vun bôi của mọi ba la mật. 


Trong Giải thoát Giáo (Ovada-Patimokkha), Đức 
Phật sách tấn các tỳ kheo nên có kham nhẫn. Có hai loại 
Pãtimokkha: G¡ả¿ (hoá giáo và Điều học Giới (Ãnã- 
Pãtimokkha)!. Giải thoát giáo, những sách tấn về Giới 
luật, là một nguyên tắc dạy đỗ hay huấn luyện quan trọng. 
Änã-Pãtimokkha là các quy định của Giới iuậi, là nền 
tảng quan trọng đề các tỳ kheo áp dụng trong hành xử của 
mình. Trong Giải Thoát Giáo, Đức Phật dạy về ý nghĩa 
của kham nhãn ba la mật trong ba bài kệ và hai vần. 


1. Pãtimokkha có nghĩa là bổn phận. Ovãda có nghĩa là huấn thị hoặc 
sách tấn. Änã có nghĩa là mệnh lệnh, điêu học. 


210 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


Chúng ta đọc trong 7ựng Phẩm Ba (Kinh Đại Bồn 
- Mahapadana Sutta): 
“Kệ 1 
Nhẫn nhục, khô hạnh, kham nhẫn, là đệ nhát. 
(khanfT paramam tapo titikkhãf) 
Chư Phật dạy Niết bàn là đệ nhát. 
(nibbãnam paramam vadanti Buddhä) 
Người xuất gia hại người xuất gia khác. 
(samano hoti param vihethayanfo) 
Hại người khác như vậy không xứng gọi là Sa môn. 


(na hi pabbajito paripaghãat) 


Kệ 2: 

Mọi điều ác không làm, hướng tâm các thiện nghiệp. 
(sabba-papassã akaranam, kusalassa upasampad8) 

Giữ tâm trí thanh tịnh, chính lời chư Phật dạy. 


Sacitta-pariyodapanam, etam Buddhãnasãsanam 


Kệ 3: 


Không chỉ trích, không đánh đập, giữ mình trong 
giới bỗn. 


1. Titikkhã có nghĩa là kiên trì, bền bi. 


Chương 6: Kham nhẫn Ba la mật 211 


(anupavãado anupaghãfo, pãt†imokkhe sarmmvaro) 

Ăn uống có tiết độ, ngủ nghỉ riêng một mình. 
(mattaññutã ca bhafftasmim, pantañca sayan' ãsanam) 

Hướng tâm đến cao khiết, chính lời chư Phật dạy. 


(adhicifte ca äyogo etam, Buddhãnasãsanam) ” 


Chú giải cho bài Kinh này, cuốn Sumnanngalavilasi, 
giải thích về bài kệ thứ nhất, vần đầu tiên “khanti 
paramam tapo titikkhã' - “Nhẫn nhục, khổ hạnh, kham 


nhân, là đệ nhât”, răng kham nhân là adhiväsana-khant1. 


Kham nhẫn là một duyên cho sự vun bồi của mọi 
thiện pháp, còn nóng nảy là duyên cho sự sinh khởi 
của mọi bất thiện qua tâm, qua thân và qua khẩu. 
Adhiväsana-khanti là sự kham nhẫn với mọi tình huống 
của cuộc sống đời thường, với môi trường xung quanh, 
và đó là khổ hạnh tối thượng. 

Chú giải giải thích: 

“Các từ nnibbãnam paramam vadanti Buddhã'- 'Chư 

Phật dạy Niết bàn là đệ nhất, có nghĩa là tắt cả các vị 


Phật đều nói rằng Niết bàn là pháp tối thượng trên mọi 
khía cạnh”. 


Không có pháp nào khác cao quý hơn Niết bàn, bởi 


vì các pháp khác sinh khởi do duyên, chúng chỉ hiện 
hữu trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi và rồi diệt 


212 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


đi hoàn toàn. Danh pháp và sắc pháp sinh khởi bởi các 
duyên tương ứng trong một khoảnh khắc và rồi diệt đi. 
Đức Phật nói rằng Niết bàn là pháp tối thượng, là pháp 
qua đó các phiền não được tận diệt hoàn toàn không bao 
giờ sinh khởi trở lại. Chúng ta đọc: 

“Còn vê cụm từ “na hi pabbajito paripaghãii' - 'hại 
người khác như vậy không xứng gọi là Sa môn, điêu 
ây có nghĩa là một người làm hại, làm tôn thương và 
đau đớn tới người khác là bởi anh ta thiếu adhivãsana 
khanti, không thê được gọi là Sa môn. 

Còn từ paripaghäti, hại người khác' điều ấy có 
nghĩa rằng anh ta phạm giới, bởi vì giới được gọi là 
paramam, có nghĩa là tôi thượng. Trong đó giải thích 
răng một Sa môn làm phật ý người khác, làm hại người 
khác là hủy hoại giới của mình. Điều này có nghĩa là 
anh ta không thê được gọi là Sa môn”. 

Khi một vị tỳ kheo, người phải nghiêm trì giới luật, 
phạm giới, khi người ấy hủy hoại giới của mình, vị ấy 
không thê được coi là một tỳ kheo. 

Với người cư sĩ, nêu anh ta áp dụng Giáo lý, phiền 
não của anh ta có thê được tận diệt. Anh ta nên suy xét 
một cách cụ thể, tỉ mỉ về hành động và lời nói của mình, 
anh ta cần biết liệu chúng có tác động hay làm tôn hại 
tới ai đó hay không. Kế cả khi người ấy không nói lời 
thô ác, anh ta cần biết liệu mình có làm người khác tôn 


Chương 6: Kham nhẫn Ba la mật 213 


thương. Anh ta cần có hiểu biết tinh tế về tâm của mình. 
Chúng ta đọc tiếp trong Chú giải: 

“Một người hại người khác bởi không có kham nhẫn, 
adhiväsana!. Nếu người ấy giết chúng sinh khác, dù 
chỉ là con mòng hay con muỗi, người ấy không thể 
được coi là một Sa môn. Vì lẽ nào? Bởi vì người ấy 
không từ bỏ được bắt tịnh. Một người được coi là Sa 
môn bởi vì người ấy từ bỏ được bắt tịnh nơi bản thân. 
Đó là đặc tính của một sa môn”. 


Chúng ta đọc trong Chú giải: 


“Kệ thứ hai: các từ sabba-pãpassa' có nghĩa là: mọi 
loại bắt thiện”. 


Nếu ta biết một thứ gì đó là bất thiện, bất kề nhẹ tới 
đâu, ta cần tránh xa nó nếu có thể. 
Chúng ta đọc: 
“Từ 'akaranam' có nghĩa là không làm sinh khởi. 
Từ kusalassa' có nghĩa là thiện pháp của bón cõi”. 


Từ “upasampadä” có nghĩa là “chứng đắc" 
(patilabho), chứng đắc cụ thẻ. 


1. Chú giải giải thích rằng kham nhẫn (khanti) là adhiväsana-khanti: 
kham nhẫn với môi trường sông của mình. 

2. Thiện pháp bốn cõi: thiện pháp dục giới (kãmãvacara), thiện pháp 
sắc giới, thiện pháp vô sắc giới, và thiện pháp siêu thế. 


214 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


Từ “sacitta-pariyodapanaÿˆ có nghĩa là thanh lọc 


tâm, và điêu này xảy ra qua đạo quả A La Hán. 


Như vậy, khi các Sa môn đã tận diệt mọi bất 
thiện qua việc trì giới và làm viên mãn thiện pháp bởi 
Samatha và Vipassanäa, tâm được thanh lọc bởi đạo quả 
A La Hán. Đây là Giáo lý, là sự sách tấn, lời huấn thị 
của các chư Phật”. 


Tất cả những điều này bắt đầu với kham nhẫn, là 
khổ hạnh đệ nhất. 


Chúng ta đọc tiếp: 
“Kệ thứ ba: 


Từ 'anupavädo' (không sỉ nhục) có nghĩa là không 
sỉ nhục ai bằng lời nói”. 


Từ 'anupaghãafo (không làm hại) có nghĩa là không 
làm hại qua thân”. 


Từ pãtimokkhe (theo pã†imokkha) có nghĩa là 'giải 
thoát hoàn toàn”, tức là giới tối thượng nhất; giải thoát 
khỏi hiểm họa, hiểm họa tái sinh nơi khỗ cảnh. Hay 
bảo vệ trạng thái an vui và giải thoát khỏi trạng thái đau 
khổ. Vì thế giới này được gọi là pã†imokkha”.1 


Nêu một người giữ gìn giới luật tỳ kheo, vị ây sẽ 


1. Pãti có nghĩa là gìn giữ, bảo vệ, và mokkheti có nghĩa là giải phóng, 
giải thoát. 


Chương 6: Kham nhẫn Ba la mật 215 


được giải thoát khỏi khổ cảnh và có thể đi tới cõi an 
lành. 

Chúng ta đọc: 

“Từ mattaññutã' (tiết chế) có nghĩa là tiết chế trong 

thọ nhận và ăn uống”. 

Các từ 'pantañca sayan äsanam' (giường và chỗ 
ngôi độc cư) có nghĩa là giường và chỗ ngồi tách biệt 
đám đông. Nhắc đến hai vật dụng! này là để giải thích 


răng vị ây hài lòng với tứ vật dụng. 


Tứ vật dụng là côc liêu, y áo, vật thực và thuôc 


men. 


Ta đọc: 

“Từ tam Buddhãnasãsanam'”, đây là Giáo lý của 
các chư Phật, có nghĩa là không làm hại người khác, 
chế ngự theo Giới bốn, tiết chế trong thọ nhận và ăn 
uống, sống ở nơi cô tịch, bởi vị ấy là người thuân thục 
về bát thiên”. 

Đây là giáo lý, lời sách tắn, lời huắn thị của các chư 
Phật”. 

Mọi người có thể cho rằng rất khó có kham nhẫn 
để nghe và đọc Tam Tạng, nhưng kham nhẫn và bền bỉ 
là cần thiết trong mọi phương diện và tình huống. Khi 


1. Ở đây nói đến cốc liêu và vật thực. 
2. Sự chứng đặc các tâng thiên sắc giới và vô sắc gIới. 


216 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


ta nghĩ về những kiếp trước của các đệ tử Phật, ta thấy 
rằng trước khi vun bồi kham nhẫn tới mức độ cao, họ có 
tham (Iobha), sân (dosa) và si (moha). Họ có rất nhiều 
bất thiện, cũng như mọi người ngày nay. Tuy nhiên, họ 
đã vun bồi trí tuệ và hiểu được lợi ích của kham nhẫn 
và của các phâm chất thiện. Vì vậy, họ có thể kiên trì 
vun bồi mọi loại thiện pháp đề cuối cùng các ba la mật 
có thê đạt tới độ hoàn mãn qua sự chứng ngộ Tứ Thánh 
Đề. Trước khi chúng ta có thê đạt tới sự viên mãn của 
các ba la mật, ta cần tiếp tục vun bồi chúng với kham 
nhẫn và bên bỉ, kiếp này sau kiếp khác, và đó là “cira 
kãla bhãvana', sự vun bồi dài lâu. Cần một thời gian dài 
để vun bồi trí tuệ tới mức độ có thể tận diệt phiền não. 
Nhìn vào lượng phiền não mà chúng ta vẫn còn, hiển 
nhiên rằng sự vun bồi trí tuệ cần một khoảng thời gian 
dài. Phiền não không thể được diệt tận nếu ta không 
nghe Pháp và không suy xét về nó. Mọi Giáo lý mà 
chúng ta nghe đều bàn về sự vun bồi trí tuệ và tận diệt 


phiên não. 


Nếu ta có kham nhãn với sự vun bồi các ba la mật, 
chúng sẽ đạt tới độ hoàn mãn, chúng ta không vun bồi 
chúng uống công: cuối cùng chúng sẽ đạt tới độ chín 
muồi và điều đó có nghĩa là Tứ Thánh Đề có thể được 
chứng ngộ. Các ba la mật của Đức Phát Chánh Đẳng 


Giắc đã đạt tới độ chín muối và hoàn mãn đề Ngài có 


Chương 6: Kham nhẫn Ba la mật 217 


thể chứng Phật quả dưới cội Bỏ đề tại Bodhgaya (Bỏ 
đề Đạo Tràng). 


Các phật tử đầy đủ tín tâm nơi Đức Phật mong ước 
được đảnh lễ tại các Thánh /ích nơi các sự kiện quan 
trọng nhất trong vòng sinh tử luân hồi đã diễn ra. Tuy 
nhiên, khi ta đảnh lễ tại các Thánh tích, ta cũng cần suy 
xét chân chánh Giáo lý của Đức Phật. Suy niệm về sự 
kham nhẫn của các đệ tử Phật trong các kiếp khác nhau 
có thể khiến ta muốn vun bồi kham nhẫn và kiên trì 
cả với những sự kiện thông thường của đời sống hàng 
ngày. 


Chúng ta đọc trong Tiên thân Kassapamandiya (số 
312): 


“Chuyện này do bậc Đạo Sư kể khi Ngài trú tại Kỳ 
Viên về một Tỳ kheo lớn tuổi. 


Tương truyền một nhà quí phái trẻ tuổi ở Xá-vệ 
thấy hậu quả xấu xa của các tham vọng tội lỗi,được 
bậc Đạo Sư cho nhập Giáo đoàn, và do tinh tắn tu tập 
pháp môn thiên quán, chẳng bao lâu đạt Thánh quả. 
Về sau, khi mẹ mất, ông đưa cha và em trai vào Giáo 
hội và cả ba người cùng trú tại Kỳ Viên. 


Khi mùa mưa bắt đầu; nghe nói tại một trú xứ trong 
làng kia họ có thể được cúng dường pháp y dễ dàng, 
cả ba người đều đến đó nhập hạ và sau khi mùa kiết hạ 
chắm dứt, họ về thẳng Kỳ Viên, vị Tỳ kheo trẻ bảo chú 


218 


Tìm hiểu mười Ba La Mật 


tiểu yên lặng đưa vị Tỳ kheo già đi, còn chính ông đi 
nhanh trước đề đến Kỳ Viên sửa soạn phòng xá. Vị Tỳ 
kheo già đi thực chậm, chú tiểu cứ thúc đầu vào, dùng 
sức kéo thây đi và la lên: 


- Nhanh lên thây! 
Tỳ kheo già nói: 


- Người cứ ép ta mà kéo ta đi tới trong khi ta không 
muốn đi như thế. 


Rồi ông quay lại, bắt đầu đi từ khởi điểm. Họ cứ cãi 
nhau như thế. Mặt trời đã lặn và bóng tối đã kéo tới. 
Vị Tỳ kheo trẻ sau khi quét tước lều, đỗ nước đây các 
bình vẫn chưa thấy họ đến, liền cầm đuốc đi tìm. Khi 
gặp họ, ông hỏi vì sao họ chậm trễ như vậy. Vị Tỳ kheo 
già cho biết lý do. Ông bảo họ nghỉ rồi chậm rãi đưa 
họ đi tiếp. Thế là hôm ấy, ông không có thì giờ đễ đến 
tham bái Đức Phật. Vì thế, hôm sau, khi ông đến tham 
bái Đức Phật, đảnh lễ Ngài và ngồi vào chỗ xong, bậc 
Đạo Sư hỏi: 


- Ông về đến lúc nào? 
- Bạch Ngài, hôm qua. 


- Ông về đến từ hôm qua mà hôm nay mới đến tham 
bái Ta ưữ? 


- Bạch Ngài, vâng. 


Trả lời như thế xong, ông kể lại lý do. Bậc Đạo Sư 
quở trách vị Tỳ kheo lớn tuỗi kia: 


Chương 6: Kham nhẫn Ba la mật 219 


- Không phải chỉ bây giờ ông ấy mới làm như thế. 
Ngày xưa ông ấy cũng đã làm thế rồi. Giờ đây chính 
ông bị ông ấy làm phiên. Ngày xưa ông ấy đã làm 
phiên các trí giả” 


Chúng ta có thể thắc mắc tại sao vì tỳ kheo già là 
cha lại là người đáng khiến trách, chứ không phải là vị 
sadi là con. Ai là người cần kham nhẫn? 


Chúng ta đọc một câu chuyện về tiền kiếp: 


“Ngày xưa, khi Đức Phật còn là Bồ-tát. Ngài trở 
thành một ẩn sĩ tại vùng Tuyết Sơn. Vị sư già khi đó là 
cha của Đức Bồ tát. Thói quen hành xử của họ cũng 
gân giống như trong kiếp này. Vào mùa mưa, họ rời vê 
ở ven đô, và khi vùng Tuyết Sơn bắt đầu ra hoa, kết 
trái trở lại thì họ quay về chỗ ẩn dật của mình trong dãy 
Tuyết Sơn!. 


Khi đó, Bồ tát để hai người cất chứa các vật dụng 
cân thiết của người tu sĩ, Ngài đưa cha đi tắm, rửa và 
xức dầu thơm vào hai bàn chân cha, chà tây lưng cha. 
Rồi Ngài đem ra một chảo than hông và khi cha Ngài 
khỏe khoắn trở lại, Ngài ngôi bên cạnh cha và bảo: 


- Thưa cha, bọn trẻ cũng giống như cái bình lọ 
bằng đất, chẳng mấy chốc là vỡ ngay và khi đã vỡ thì 
không thể nào chắp gắn lại được. Người già nên kiên 
nhẫn chịu đựng chúng khi chúng có điều sai quấy. 


1. Ở đây là bản tóm tắt. Tham khảo đầy đủ nội dung trong chuyện 
Tiền Thân này. 


220 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


Và để khuyến dụ cha Ngài tên là Kassapa, Ngài đọc 
hai bài kệ sau đây: 


Nếu trẻ dại nói làm sai trái, 

Phân người khôn nhẫn nại bên lòng 
Người hiên tranh cãi chóng xong, 
Kẻ rồ tan vỡ như hòn đất khô. 

Kẻ câu học biết cho mình lỗi, 
Chẳng hè phai, tỏ mối thân tình, 
Như mang gánh của em anh, 


Và làm nhẹ bớt xung quanh láng giêng 


Nếu ta muốn chứng ngộ sự sinh diệt của danh và 
sắc, nêu ta muốn tận diệt phiền não và xuyên thấu Tứ 
Thánh Đề, ta cần SUy XÉt cần thận Giáo Pháp trong các 
câu kệ này. Chúng bàn về sự tận diệt phiền não và khích 


lệ lòng kiên trì nhẫn nại. 
Ta đọc: 
“Người hiền tranh cãi chóng xong”. 
Kế cả những bậc trí cũng có thể buồn và giận, 
nhưng họ có thể chỉnh sửa điều này nhanh chóng và hòa 


hợp gần gũi trở lại. Đó là bởi trí tuệ của họ. Khi chúng 
ta chết đi, tất cả các sự kiện của kiếp sống này qua đi, 


Chương 6: Kham nhẫn Ba la mật 22] 


nhưng chừng nào ta vẫn còn sống thì ta vẫn nhớ những 
gì xảy ra trong cuộc đời mình. Có thể ta nhớ những sai 
trái mà người khác đã làm, nhưng nếu có trí, ta có thể 
tha thứ. Mặc dù bậc trí có thê cãi cọ, họ có khả năng tha 
thứ cho nhau. Họ có thể thân thiết trở lại và từ đó có thể 
tương trợ lẫn nhau. Đó là bởi hiểu biết của họ về Pháp. 
Còn người không có trí có thể bị tan vỡ như những món 
đồ đất chưa nung. Họ không có khả năng làm dịu cơn 
giận. 
Chúng ta đọc rằng Đức Bồ tát nói: 
“Nếu một người nhìn ra những sai trái khiến mình 
xúc phạm tới một người khác, và anh ta nói ra lời răng 


mình đã sai, cả hai có thê sống trong sự hòa hợp sâu 
sắc hơn, tình bạn của họ không thê bị hủy hoại”. 


Ta không nên chỉ nhìn ra những sai trái khiến mình 
xúc phạm người khác, mà cũng phải nói ra được điều 
ây. Nếu ta không biểu lộ sự tiếc nuối của mình, ta vẫn 
ủ ê về điều đã xảy ra và có thể bực tức. Nếu một người 
xúc phạm người khác nói ra bằng lời rằng mình đã sai, 
cả hai có thể sống trong hòa hợp nhiều hơn; họ sẽ hiểu 
rõ nhau hơn, và tình bạn thân thiết của họ không thể bị 
phá hủy. 


Chúng ta đọc: 


“Nếu một người, khi bị người khác xúc phạm, có thể 


222 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


khiến cả hai hòa hợp trở lại, người ấy được coi là một 
người gánh trên mình trách nhiệm lớn lao và cao cả”. 


Điều này có nghĩa là nếu một người đã tha thứ cho 
một người khác và người kia, mặc cho điều ấy, vẫn xúc 
phạm anh ta, anh ta vẫn có thể khiến cho cả hai người 
hòa giải và sống trong sự hòa hợp. Như vậy, anh ta là 
người cao thượng, hoàn thành một nhiệm vụ lớn lao. 
Một người có trí biết hành xử như thế nào để mang lại 
lợi lạc cho những người khác. Nếu anh ta thiếu trí tuệ, 
anh ta sẽ không theo lời khuyên của Đức Phật về cách 
hành xử mang lại lợi lạc. 


Chúng ta đọc tiếp trong Chú giải: 


“Một người có thể bị xúc phạm bởi một người khác 
do người ấy quá tức giận, làm điều sai trái nhưng thậm 
chí không xin lỗi. Tuy nhiên, người bị đối xử tồi có thể 
khiến cho người kia và mình hòa giải và trở thành bạn 
bè bằng việc nói những lời sau, Bạn nên tới, nghe 
kinh, nghe giảng Pháp, và chịu khó phát triển tâm trí. 
Vì lý do gì bạn trở nên lạ vậy?' Đó là tri kiến của vị ấy, 
từ tâm là bản tính của vị ấy. Vị ấy cao thượng, có thể 
được coi là một người hoàn thành nhiệm vụ lớn lao bởi 
vị ấy thực hiện nhiệm vụ gây dựng tình bạn. 


Đức Phật khích lệ vị Sa môn cha như vậy. Từ đó, 
vị sa môn cha rèn luyện mình và tu tập hạnh đầu đà”. 


Tuy nhiên, đó là ở kiêp cuôi của vị ây, còn trong 


Chương 6: Kham nhẫn Ba la mật 223 


kiếp hiện tại, vị ấy hành xử như những gì vẫn quen làm. 
Khi con trai thúc đầu vào lưng vị ấy, vị ấy trở nên giận 
dữ và nóng nảy. Vị ấy quay lại và bắt đầu đi lại từ khởi 
điểm và cuốc bộ lại từ đó, đề khi họ tới Kỳ viên Tịnh xá 
thì trời đã sập tối. 


Điều ấy chỉ ra rằng không ai có thể kiểm soát các 
pháp, bất kê chúng là bắt thiện hay là thiện. Đôi khi có 
những duyên cho sự sinh khởi của thiện pháp và đôi 
khi có duyên cho sự sinh khởi của bất thiện pháp, thứ 
vẫn chưa được tận diệt. Trong một kiếp sông, aI đó có 
thể đã tu tập để tận diệt phiền não, nhưng nếu phiền 
não vẫn chưa được tận diệt, vị ấy còn những phiền não 
ngủ ngầm trong tâm và có thể làm duyên cho sự sinh 
khởi của tâm bắt thiện bất cứ lúc nảo. Sức mạnh của 
các phiền não đã tích lũy tạo duyên cho hành xử của 
mỗi người. 

Nếu một người đã nghe Pháp nhiều lần, anh ta sẽ 
thấy rằng Giáo Pháp của Đức Phật rất thâm sâu, rằng 
rất khó đề hiểu và xuyên thấu đặc tính của các thực tại 
mà các bậc thánh đã chứng ngộ. Ta cần áp dụng tính 
kham nhẫn trong sự vun bồi hiểu biết về các thực tại, 
và rồi ta có thể thấy răng hiểu biết phát triển rất từ từ, 
rằng nó luôn lớn mạnh. Một ngày nào đó trong tương 
lai ta sẽ nhận được kết quả của kham nhẫn là khổ hạnh 


224 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


tối thượng, tức là sự chứng ngộ Tứ Thánh Đề. 


Một người có trí tuệ sẽ thấy rằng, hết sức kham 
nhẫn là vô cùng thiết yếu trong mỗi hoàn cảnh của cuộc 
sống. Ta phải có kham nhẫn để kiềm chế giận dữ, khó 
chịu, tiếc nuối, hay cảm thấy bị coi thường bởi hành 
động và lời nói của một người khác, kiên nhẫn trong 
mọi tình huống, cả với vấn đề sự sống và cái chết. Khi 
một người hiểu Pháp, anh ta sẽ thấy ý nghĩa của kham 
nhẫn, kham nhẫn để cần mẫn trong việc nghiên cứu 
Giáo Pháp, nghe Pháp, suy xét và thâm sát về Pháp. Ta 
cần nghiên cứu và thực hành Pháp với sự chân thật, sự 
chân thật đưa tới chân thật ba la mật sẽ được bàn tới 
trong chương sau. 


222 


Chương 7 


Chân Thật Ba la mật 


Chủ giải Hạnh Tạng định nghĩa chân thật ba la mật 
như sau: 

“Chân thật có đặc tính không dối trá trong lời nói; 
chức năng/phận sự của chân thật là kiểm chứng trung 
thực với thục tế; biễu hiện/thành tụu của chân thật là 
cao quý; cận nhân của nó là trung thực”. 


Chân thật ba la mật, sacca paramĩ là sự chân thành 
và trung thực với các pháp chân đế. Nó có nghĩa là sự 
chân thực qua thân, khâu và ý. Để chứng ngộ Tứ Thánh 
Đề, ta cần trung thực, chân thành với bản thân mình, và 
điều này có nghĩa là trung thực với các pháp hiện khởi 
như chúng là.Thiện pháp là thiện pháp, và bất thiện 
pháp là bất thiện pháp; chúng không thể khác đi, bất kê 
sinh khởi nơi mình hay người khác. 


Nếu ta thấy bất lợi của việc không trung thực và 


giả dối, ta sẽ vun bồi chân thật ba la mật thêm nữa. 


226 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


Trong Tam tạng, lời nói giả dối được so sánh với cháo 
đỗ', bởi khi ta nâu cháo đỗ, một số hạt chín trong khi 
một số còn bị sượng. Khi ăn, đôi khi ta nhai phải những 
hạt còn cứng, những hạt bị sượng. Cũng như vậy với lời 
nói: khi một người nói nhiều thứ khác nhau, một số lời 
nói giả dối có thể xen vào. Hoặc cũng có thể mọi thứ 
người ấy nói đều đúng từ đầu đến cuối. Chỉ tự chúng 
ta mới có thể biết khi nào mình trung thực và khi nào 
không. Chính trí tuệ là pháp biết được bắt thiện là bất 
thiện. Chúng ta có thể bắt đầu thấy rằng bắt thiện là 
xấu xí, là sai trái. Trí tuệ ở mức độ cao có thê tận diệt 
bất thiện. Tuy nhiên, nếu ta không thấy được bất lợi 
và hiểm họa của các pháp bất thiện, bất thiện pháp sẽ 
càng tăng trưởng. Chứng ngộ Tứ Thánh Đề dẫn đến 
đoạn diệt các phiền não, nhưng đề có thể chứng ngộ Tứ 
Thánh Đề, ta cần trung thực trong hành động, lời nói và 
suy nghĩ. 


Các pháp bắt thiện sinh khởi bởi các duyên tương 
ứng. Nếu chánh niệm sinh khởi, ở những khoảnh khắc 
đó, nó có thê hay biết các đặc tính của bất thiện pháp và 
băng cách ấy, bất thiện có thể được từ bỏ. Ta không nên 
trì hoãn hay biết các đặc tính của pháp đang xuất hiện 
một cách tự nhiên để nó có thể được biết như nó thực 


1. Xem thêm Thanh Tịnh Đạo I, 75 về cháo đỗ sượng. 


Chương 7: Chân thật Ba la mật 227 


là. Khi bất thiện pháp sinh khởi và có chánh niệm về nó, 
nó có thể được từ bỏ ngay lập tức. 

Chúng ta có rất nhiều phiền não, nếu không có sự 
trợ duyên của các ba la mật, ta sẽ không thể xuyên thấu 
Tứ Thánh Đề để trở thành bậc Thánh Dự lưu, Sotãpanna, 
người sẽ không còn tái sinh quá bảy lần trước khi đắc 
A La Hán. 


Bản thân Ngài Sãriputta (Xá Lợi Phất), người có trí 
tuệ ở mức độ của một Đại Đệ tử, đã phải vun bồi các ba 
la mật trong một a tăng kỳ kiếp và một trăm ngàn đại 
kiếp để có thê trở thành một bậc Thánh Dự lưu. Vì đã 
tích lũy các ba la mật trong một khoảng thời gian thật 
đài, Ngài đã có thể đắc A La Hán sau mười lăm ngày kế 
từ khi đắc Dự lưu. Chân thật Ba la mật là sự trung thực 
hay chân thành trong vun bồi thiện pháp, với mục đích 
đoạn diệt phiền não. Nếu không trung thực với vun bồi 
thiện pháp, phiền não không thể được tận diệt. 


Trung thực trong vun bồi thiện pháp với mục tiêu 
tận diệt phiền não bắt đầu với sự trung thực đối với Tam 
Bảo. Ta phải thật thà và trung thực với bản thân khi suy 
xét về cách thức bày tỏ lòng tôn kính, trọng vọng và tín 
tâm nơi Tam Bảo. Chúng ta có chân thành tôn kính và 
tín tâm nơi Đức Phật khi ta thấy một bức tượng Phật 
hay không? 


228 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


Chúng ta có thể kiểm chứng sự chân thành của 
mình với Tam Bảo, nếu ta hay biết những suy nghĩ của 
mình khi nhìn thấy một bức tượng Phật. Chúng ta có 
thành tâm quy y Tam Bảo hay không? Chúng ta có nghĩ 
đến các ơn đức của Đức Phật với lòng tôn kính, trọng 
vọng và trân quý. Hay là khi thấy một tượng Phật, ta 


câu xIn được phù hộ, tài sản, tiêng tăm hoặc địa vị? 


Chúng ta cần tự biết bản thân mình một cách chân 
thật. Chúng ta nên trung thực, và không nên cầu xin lợi 
lộc hay ân huệ. Chúng ta cần tác ý áp dụng Giáo Pháp 
trong khi đánh lễ bậc Đạo sư của chúng ta, đắng Thế 
tôn. Chúng ta có thể trung thực trong việc áp dụng Giáo 
Pháp như Đức Phật đã dạy. Bằng cách ấy ta thực sự quy 
y Tam Bảo. 


Sau khi Đức Phật, đẳng Thế Tôn, đã nhập diệt, Giáo 
Pháp trở thành bậc Đạo sư thay cho Ngài. Chân thật với 
Pháp có nghĩa là tìm hiểu nó một cách chân thành, với 
mục đích có được hiểu biết đúng về nó. Chúng ta không 
nên nghiên cứu Pháp với mục đích đạt được gì đó, đề có 
danh vọng hay tiếng tăm, mà chỉ để có hiểu biết đúng 
về nó. Chúng ta cần phát triển hiểu biết đúng về các 
pháp chân đề hiện khởi để phiền não có thể được tận 
diệt và vô minh được đoạn trừ. 


Chùa chiền là nơi cư ngụ, là chỗ để ta có thể nghe 


Chương 7: Chân thật Ba la mật 229 


và nghiên cứu Pháp. Chùa chiền không thuộc về các 
nhà sư, mà thuộc về Tam Bảo. Nhờ có tín tâm nơi ơn 
đức của Tam Bảo mà người ta đã xây dựng chùa chiền 
để làm nơi cư ngụ, nơi mọi người có thê tìm hiểu Giáo 
Pháp. Chúng ta cần luôn suy xét về những cách thức 
thể hiện lòng tôn kính Tam Bảo một cách hữu ích nhất. 


Chúng ta đọc trong Sơ Sáng Chân Đề Nghĩa, chú 
giải của 7iểu Tụng thuộc Tiểu Bộ Kinh, trong phần chú 
giải cho Hạnh Phúc Kinh về kỳ kết tập Tam Tạng thứ 
nhất. Ta đọc rằng đại đức Mahã-Kassapa, đại đức Upal, 
đại đức Ananda và các vị A La Hán khác, năm trăm tỳ 
kheo cả thảy đã tập hợp để kết tập Pháp và Luật lần 
thứ nhất sần cửa động SattapannI, trên sườn ngọn núi 
Vebhãra, tại Rãjagaha (Vương xá). Ta đọc rằng khi một 
số chư thiên thấy Ngài Änanda ngồi trên ghế tuyên đọc 
Chánh Pháp, bao quanh bởi các chư vị đã làm chủ Pháp 
ấy, họ khởi suy nghĩ sau: 

“Vị đại đức này, ẫn sĩ xứ Videhan, là người thừa tự 
máu mủ của đức Thê tôn vì là mâm mông của dòng họ 
Thích ca, và đã năm lân được tán tụng là bậc đa-văn- 
đệ-nhất, và có Bôn Y Tuyệt Vời và Vị Diệu khiên Ngài 
khả ái và quý giá với tứ chúng”; chắc chăn là, sau khi 


1. Tứ chúng là Tỳ Kheo Tăng, Tỳ Kheo NI, Cư sĩ nam, Cư sĩ nữ. Họ 
hoan hỷ khi thấy đại đức Änanda, hoan hỉ khi nghe Ngài giảng và 
ngại ngùng khi Ngài 1m lặng. 


230 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


đã kế thừa Chân Pháp từ đức Thế Tôn, Ngài đã trở 
thành bậc Giác Ngộ.' Biết được tâm ý của các vị thiên 
ấy bằng tâm mình, Ngài không để mặc cho những 
phẩm hạnh không tôn tại được gán cho bản thân. Vì 
thế, đề chỉ ra tư cách đệ tử của mình, Ngài nói: Evam 
me sutam. Ekam samayam bhagavã  Sãvaffhiyam 
viharati Jetavane Anäthapindikassa ãrãme..., có 
nghĩa là Như vây tôi nghe. Một thời Thế tôn ngự tại 
Sãvafth, Jetavana (Kỳ viên Tịnh xá), vườn của ông 
Anãthapingika (Cắp Cô Độc)... ”. 


Những lời này được nói ra bởi đại đức Ananda hơn 
hai ngàn năm trăm năm trước. Hôm nay, chỉ nghe câu, 
“Như vầy tôi nghe”, chúng ta đã xúc động khi nghĩ về 
đại đức Änanda, người vào dịp kết tập Tam Tạng lần 
thứ nhất đã làm rõ rằng Ngài chỉ là một đệ tử. Chính 
vì vậy Ngài nói, “Như vầy tôi nghe”. Ngài không nói 
những lời của chính mình, bởi Ngài không phải là Thế 
tôn. Ngài chỉ là đệ tử và đã được nghe những lời này 
từ đức Thế tôn. Khi các Phật tử nghe câu “Như vây tôi 
nghe”, mặc dầu hơn hai ngàn năm trăm năm đã trôi qua, 
họ vẫn thấy nhiệt huyết và hân hoan sinh khởi, bởi họ 
lại có dịp được nghe những lời ấy. Nhờ thế họ có thể 
suy xét về những lời dạy của Đức Phật khi Ngài ngự ở 


Kỳ viên tịnh xá hoặc ở các nơi khác. 


Chúng ta đọc tiếp: 


Chương 7: Chân thật Ba la mật 231 


“Trong lúc năm trăm vị A La Hán và nhiều ngàn chư 
thiên tán thán đại đức Änanda bằng câu Lành thay, 
lành thay”, trong khi mặt đắt rung động mạnh cùng với 
một cơn mưa các loài hoa khác nhau rơi xuống từ trên 
trời và nhiều điều kỳ thú khác xảy ra, một trạng thái 
khẩn cắp tu niệm sinh khởi nơi các chư thiên với ý nghĩ 
'Những gì chúng ta đã được nghe khi còn sự hiện diện 
của đức Thế tôn giờ được nhắc lại khi Ngài không còn 
hiện hữu!”. 


Đức Phật đã nhập diệt và các vị A La Hán hiện 
diện tại kỳ kết tập kinh điển lần thứ nhất đã được nghe 
những lời dạy ấy từ trước. Tuy nhiên, mặc dầu những 
lời được nghe lại đó đã từng được nói ra trong quá khứ, 
và cũng không còn được nghe trong sự hiện diện của 
chính đức Thế tôn, tuy nhiên khi ấy vẫn là cơ hội đề lại 
được nghe Pháp. Sự việc này có thể được tất cả người 
nghe Pháp ngày nay suy niệm với niềm tôn kính Tam 
Bảo. Mặc dầu những sự kiện ấy đã xảy ra từ rất lâu, mỗi 
khi nghe Pháp, ta có thê thấy lợi lạc của Pháp và có thê 
hiểu rằng chính tích lũy của thiện pháp trong quá khứ là 
duyên cho tâm quả thiện được nghe Pháp trở lại trong 
kiếp này. 

Ngài Änanda an ủi những người thất vọng vì không 
được tận mắt thấy đức Thế tôn, bảo đảm với họ rằng đây 
không phải là lời dạy của một bậc thầy quá cố, mà rằng 
chính Pháp và Luật (Dhamma Vinaya) là thầy của họ. 


232 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


Bằng câu “Như vây tôi nghe”, đại đức Ãnanda 
muốn an ủi các Phật tử tương lai, những người có thể 
buồn bã rằng họ không được tận mắt thấy Đức Phật. 
Tuy nhiên, chúng ta cần nhớ rằng những gì ta nghe 
không phải là Giáo lý của một vị thầy quá cố, mà chính 
Pháp và Luật là thầy của chúng ta. 


Chúng ta sẽ biết liệu Đức Phật có phải là vị thầy 
thực sự của mình nếu ta nghe, suy xét và theo sự thực 
hành đúng. 


Khi đại đức Ananda nói câu “Evam me sutam”, có 
nghĩa là “Như váy”, Ngài đã chứng tỏ sự tuyệt hảo 
của Giáo lý, bởi cân có một người giảng và một người 


nghe. Nếu không có đạo sư sẽ không thể có thính giả. 


Chỉ bằng từ 'evam - như vây, Ngài đã chứng tỏ 
sự tuyệt hảo của người đệ tứ. Đệ tử này chính là đại 
đức Ananda chứ không phải ai khác. Đại đức Ananda, 
người đã năm lần được tán tụng là Đa-văn-đệ-nhất, nóI, 
“Như vầy tôi nghe”. 


Khi Ngài nói “ekam samayam' - một thời, Ngài đã 
chứng tỏ sự tuyệt hảo của thời điểm, thời điểm Ngài 
được nghe thuyết Pháp. 


Chúng ta cần nhớ rằng, thời điểm tuyệt hảo để 
nghe Pháp là lúc này. Không dễ tìm được cơ hội nghe 


Chương 7: Chân thật Ba la mật 233 


Pháp. Khi mọi người có những việc quan trọng cần 
hoàn thành, họ không thể nghe Pháp mà nghe những 
thứ khác. Với các từ 'một thời”, đgi đức Ananda đã chỉ 


ra sự tuyệt hảo của thời điểm nghe Giáo Pháp. 


Khi Ngài nói từ “Bhagavä' - Thế tôn, Ngài đã chỉ 
ra sự tuyệt hảo của bậc Đạo sư, người không phải là kẻ 
tầm thường. Thế tôn, bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác 
là người dạy Giáo Pháp. 


Với các từ “tại SavatthT, ở Kỳ viên tịnh xá, vườn 
của ông Cấp Cô Độc", vị đại đức Trưởng lão đã chỉ ra 
sự hộ độ của các đệ tử cư sĩ của Đức Phật khi nhắc đến 
SavatthT, và Ngài đã chỉ ra sự hỗ trợ của các vị tỳ kheo 
khi nhắc tới Kỳ viên Tịnh xá”. 


Chúng ta đọc trong Paramafthadipari, chủ giải 
Kinh Phật thuyết như vậy (Iivuttaka), Tiểu Bộ Kinh, 
chú giải cho Tập Một Pháp, chương l, §1, “Kinh Tham ” 
(Lobha Sutta), về diễn giải các từ “A La Hán” và “Thế 
tôn”. Chúng ta đọc về bốn pháp quyết định, các pháp là 
nên móng vững chắc của mọi ba la mật. Chúng ta đọc 
rằng các pháp quyết định là: chân thật (sacca), xả ly 


(caga), an tịnh (upasama) và trí tuệ (paññ8)!. 


1. Chúng ta đọc trong Chú giải Hạnh Tạng rằng đây là những pháp 
tạo nền móng vững chắc. Aditthãna cũng được dịch là phát nguyện. 
Chúng ta đọc trong Trường Bộ Kinh sô 33 (Kinh Phúng Tụng), Bôn 


234 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


Chân thật (sacca) là chân thật với sự vun bồi trí tuệ 
với mục đích liễu ngộ Tứ Thánh Đề. Chúng ta đọc trong 
Chú giải cho “Kinh Tham ”: 


“Từ A La Hán (araham) có nghĩa là cần có sự chân 
thật, sacca, với sự phát triển thiện pháp... 


Từ Thế tôn (Bhagavã) nói đến sự hoàn mãn của 
các quyết định pháp chân thật và xả ly”. 


Như vậy, nếu chân thật và xả ly không được thiết 
lập vững vàng, Tứ Thánh Đề không thể được liễu ngộ. 
Chúng ta đọc: 


“Từ “Thế tôn' chỉ đến sự hoàn mãn của các pháp 
chân thật và xả ly, bằng việc thuyết giảng về sự chân 
thật của lời phát nguyện (patiññã) của đức Thế tôn, sự 
chân thật trong lời nói của Ngài và sự chân thật của trí 
tuệ của Ngài; và bằng việc thuyết giảng về sự xả ly các 
đối tượng ngũ dục vốn được coi là quan trọng bởi thế 
gian, chẳng hạn như lợi dưỡng, danh dự và tiếng thơm, 


pháp, xxvii):Bốn thắng xứ (Bốn nguyện): Tuệ thắng xứ, đề thắng xứ, 
xả thăng xứ, chỉ tức thắng xứ. Chú giải cho kinh này, cuốn Sumangala 
VilãsinT, nói rằng tuệ thắng xứ (paññaditthãna) bắt đầu với tuệ minh 
sát (liễu ngộ về chủ nhân của nghiệp bằng tuệ giác) và có quả tối 
thượng là A La Hán quả. Đề thắng xứ, bắt đầu với sự chân thật trong 
lời nói, kết thúc với chân đề tối thượng là Niết Bàn. Xả thắng xứ bắt 
đầu với sự viễn ly đối tượng ngũ dục và kết thúc với sự tận diệt mọi 
phiền não bởi A La Hán Đạo. Chỉ tức thắng xứ bắt đầu với sự đè nén 
phiền não bởi thiền chứng (jhãna) và kết thúc với sự tận diệt mọi 
phiền não bởi A La Hán Đạo. 


Chương 7: Chân thật Ba la mật 235 


và về sự xả ly hoàn toàn các hành (abhisarikhära'), có 
nghĩa là không còn phiền não dư sót”. 


Xả ly (cãga) không chỉ nói đến sự từ bỏ của cải, mà 
cũng nói đến sự từ bỏ các đối tượng ngũ dục, chắng hạn 
như đối tượng vị giác và xúc chạm. Ngoải những thứ 
ấy, nó cũng ám chỉ sự xả ly những gì được thế gian coi 
là quan trọng: lợi dưỡng, danh dự và tiếng thơm. Hơn 
thế nữa, nó chỉ tới sự xả ly khỏi mọi phiền não. Xả ly 
thực sự là xả ly mọi thứ, kể cả phiền não. Từ ngay điểm 
đầu, ta cũng cần có chân thật làm nền móng vững chắc 
đề phiền não có thê được tận diệt. Chúng ta nghe Pháp, 
hiểu Pháp và biết rằng mình vẫn còn có rất nhiều phiền 
não. Vì vậy, ta cần tiếp tục vun bồi và tích lũy mọi ba 
la mật để có thể liễu ngộ Tứ Thánh Đề và đạt được sự 
xả ly thực sự. 


Chúng ta đọc tiếp: 


“Từ arahattã nói đến sự hoàn mãn của các quyết 
định pháp (các pháp làm nên móng vững chắc) an tịnh 
và trí tuệ, bằng việc chỉ ra sự thành tựu trong việc làm 
an tịnh tất cả các pháp hữu vi, và bằng việc chỉ ra sự 


1. Hành là một mắt xích của chuỗi thập nhị nhân duyên. Abhisañkhãra 
bao gồm nghiệp thiện, nghiệp bất thiện và nghiệp bất động (các 
tầng thiền vô sắc giới). Chừng nào còn tạo nghiệp thì sẽ còn có quả 
(vipäka) của nghiệp, và vòng sinh tử luân hồi sẽ còn tiếp tục. Bậc A 
La Hán đã tận diệt mọi phiền não và với vị ấy sẽ không còn nghiệp 
được tạo nữa. 


236 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


thành tụu trí tuệ giác ngộ”. 


Chúng ta đọc về tầm quan trọng của chân thật như 
sau: 

“Vì vậy, chân thật quyết định pháp là ba la mật được 
vun bồi bởi Đức Phật khi Ngài vẫn còn là một Bồ tát và 
đã phát nguyện (abhinihãra) thành tựu thiện pháp tối 
thượng siêu thế”. 


Phát nguyện là một nhân trọng yếu của một quả 
trọng yếu, và đó là sự thành tựu Chánh Đăng Giác. 
Chúng ta đọc: 


“Vì lẽ này, Ngàiđã tích lũy từng ba la mật tương ứng 
với phát nguyện của mình, được thúc đây bởi tâm đại 
bí. Ngài đã làm viên mãn xả ly quyết định pháp với tư 
cách ba la mật, bởi Ngài xả ly cái là một kẻ thù!” 
Nghiên cứu Giáo Pháp và áp dụng Pháp, và biết 

được tầm quan trọng của sự thật là con đường đưa đến 
sự chứng ngộ Tứ Thánh Đế. 


Trong Kinh Cđm hứng ngữ (Udãna), chương L số 
9, Tóc bện (Jatila), có thuyết rằng nêu ta không tích lũy 
chánh niệm - tỉnh giác, ta sẽ trở nên si mờ. Chúng ta đọc: 


“Như vây tôi nghe: 


1. Phiền não giống như kẻ thù. Ngài đã xả ly mọi phiền não. 


Chương 7: Chân thật Ba la mật 237 


Một thời Thế Tôn trú ở Gayà, tại Gayasisa. Lúc bẫy 
giò, nhiêu kẻ bện tóc, trong những đêm gió lạnh mùa 
đông, giữa những ngày mông tám', trong thời tuyết rơi, 
đang lặn xuống và nỗi lên trong nước, làm việc lặn 
xuống nỗi lên, tưới nước và tế lửa, nghĩ rằng: 'Với hành 
động này, được thanh tịnh'. 


Thế Tôn thấy nhiêu kẻ bện tóc ấy, trong những đêm 
gió lạnh mùa đông, giữa những ngày mông tám, trong 
thời tuyết rơi, đang lặn xuống và nỗi lên trong nước, 
làm việc lặn xuống nỗi lên, tưới nước và tế lửa, nghĩ 
rằng: “Với hành động này, được thanh tịnh'. 


Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong 
lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: 

“Thanh tịnh không do nước, 

Ở đây nhiều người tắm, 

Trong ai có chân thật, 

Lại thêm có Chánh pháp, 

Người ấy là Thanh tịnh, 


Người ấy là Phạm chí”. 


Chúng ta đọc trong Paramaffhadiparr, chú giải cho 


Cảm Ứng Ngữ, đoạn cắt nghĩa sau về bài Kinh này?: 


1. Ngày thứ tám trước và sau trăng tròn của các tháng giêng và tháng 


2. Đây là Chú giải của Achariya Dhammapala. Dhammapala là tác 


238 


Tìm hiểu mười Ba La Mật 


“...Hoặc giả không ai là người thanh tịnh, không 
chúng sinh nào được coi là thanh tịnh khỏi vết nhơ của 
ác nghiệp nhờ nước như nói trên. Vì sao? Hoặc nhiều 
người sẽ tắm ở đó. Vì nếu như thực có cái được gọi là 
thanh tịnh khỏi ác nghiệp bằng việc ngụp xuống nước 
v.v...như nói trên, nhiều người sẽ tắm nước ở đây, như 
thê sẽ có sự thanh tịnh khỏi ác nghiệp cho tất cả bọn 
họ - cho người tạo nghiệp ác như giết cha mẹ v.v..., 
cũng như cho tắt cả các chúng sinh khác, kề cả con cá 
hay con rùa, con bò, con trâu v.v...; nhưng không phải 
vậy. Tại sao? Bởi vì tắm không phải là đối trị eửa gốc rễ 
của bắt thiện. Bởi chắc chắn (một thứ chỉ có thê được 
coi là) đối trị với cái phá hủy, như ánh sáng với bóng 
lối, và trí với si, tắm không phải là đói trị của ác nghiệp. 
Vì vậy, cần phải rút ra kết luận rằng 'Không có thanh 
tịnh nhờ nước. ` Sau đó Ngài nói “Trong ai có chân thật 
và v.v cũng chỉ nhằm chỉ ra phương tiện qua đó có sự 
thanh tịnh. Ở đây, trong ai (yamhi): trong người nào. 
Có chân thật (saccam): cả việc nói sự thật và tránh (nói 
sai sự thật). Hoặc là có chân lý (saccam): cả chân lý 
dưới dạng trí và chân lý theo nghĩa tối thượng'. Pháp 
(dhammo): Pháp dưới dạng các Thánh đạo và Pháp 
dưới dạng quả của các Thánh đạo ấy; nơi người trong 
đó tất cả những điều này được tìm thấy - đó là người 
thanh tịnh và là bà la môn (so suci so ca brãmano): bậc 
Thánh nhân ấy, đặc biệt là các bậc lậu tận, là người 
trong sạch và là Bà la môn qua sự thanh tịnh vĩnh viễn. 


giả của nhiều Chú giải và Phụ chú giải, bao gồm cả các Phụ chú giải 
cho các Chú giải của Buddhaghosa. 
1. Tiêng Päli là ñãna saccam và paramattha saccam. 


Chương 7: Chân thật Ba la mật 239 


Nhưng tại sao, trong mối liên hệ này, chân lý được kề 
riêng rẽ với Pháp? Là do bởi tính phụng sự lớn lao của 
chân lý. Chẳng hạn, phẩm hạnh của chân lý được thể 
hiện trong vô số đoạn Kinh”. 


Sau đó Chú giải tham chiếu tới các đoạn Kinh: 


“Chân lý thực sự là từ Bắt tử. Chắc chắn, chân lý 
là vị ngọt nhất trong các vị. Thiện pháp được thiết lập 
chính trong chân lý, trong mục đích và trong Pháp. Các 
ẩn sĩ bà la môn an trú trong chân lý và v.v. Lời thuyết 
của chân lý được làm hiền lộ bằng cách là 'với người 
phạm giới, người nói dối, người không làm một điều 
phải nào và người nói điều không thực xảy ra đi địa 
ngục' và v.v...” 


Chân thật ba la mật cần được vun bồi với trí tuệ để 


Tứ Thánh Đề có thể được tận diệt. Ta cần đũng cảm đề 


có thể cân trọng và lập tức quay lưng với bất thiện. Nếu 


ta quá chậm trễ trong việc quay lưng với bất thiện, về 


sau sẽ còn khó hơn, thậm chí là quá muộn đê làm vậy, 


điêu hăn đã xảy ra kiêp này sau kiêp khác. 


Ta đọc trong Chú giải cho Kinh Phật thuyết như 


vậy (Iivuttaka), Phần I, Chương L, §1, Kinh Tham, bài 
Kinh đã được trích dẫn ở trên: 


“Trung tín với Đức Phật là trung tín với niềm tin kiên 
có. Bởi lẽ một người với niềm tin ấy, dù là một tỳ kheo, 
một chư thiên, ma vương hay Phạm thiên, sẽ không 
thê trộm cắp. Một người kiên định trong lòng trung tín 


240 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


của mình sẽ không từ bỏ niềm tin nơi Đức Phật hay 
đức Pháp, kể cả khi mạng sống của vị ấy lâm nguy. Vì 
vậy, Đức Phật nói rằng một người có trí tuệ và tri ân là 
một người bạn quý, kiên định trong trung tín”. 


Lòng trung thành với những người không phải Đức 
Phật có thể ở những mức độ khác nhau và có thể hạn 
chế: nó có thể tồn tại lâu dài hoặc có thể chỉ trong một 
khoảnh khắc.Tuy nhiên, lòng trung thành của các Phật 
tử đối với Đức Phật là mãi mãi, cho tới cuối cuộc đời. 
Từ khi còn thơ ấu cho đến khi trưởng thành, có thể từ 
sáng tới tối ta nghe tụng Kinh suy niệm về các ơn đức 
Tam Bảo. Điều này khiến ta nhận ra sự tuyệt hảo của 
tính chân thật của Đức Phật trong sự vun bồi các ba la 
mật nhằm xuyên thấu Tứ Thánh Đề và trở thành điểm 
tựa không thước nào đo được cho mọi chúng sinh, chư 
thiên và loài người. 


Chúng ta đọc trong Chú giải cho Kinh Phật thuyết 


như vậy: 


“Đức Phật được gọi là Thế tôn bởi mọi người kiên 
định trong lòng trung tín của họ với Ngài, bởi Ngài luôn 
mong muốn điều lợi lạc cho tắt cả chúng sinh trên thế 
gian, và với lòng từ lớn lao đã quyết định thuyết Pháp. 
Ngài thuyết Pháp để tắt cả chúng sinh có thể có được 
sự kiên định trong giới, trong định - là sự an tịnh ly bắt 
thiện pháp, và trong tuệ. Các đệ tử Phật, cả tỳ kheo 
và cư sĩ cần chân thật trong lòng trung tín của họ với 


Chương 7: Chân thật Ba la mật 241 


Đức Phật, và họ có thê thể hiện điều ấy qua việc cúng 
dường, chẳng hạn như hoa, hương, phẫn thơm và 
những thứ khác giúp họ tôn vinh Ngài”. 


Chúng ta có thê hiểu rằng Đức Phật, người trung 
thực, chân thành và mong muốn an lạc cho mọi chúng 
sinh trên thế giới, là người đã tận diệt mọi phiền não. 
Mọi người có thể thấy lòng từ lớn lao và trí tuệ của 
Ngài, và vì lý do này, lòng trung thành của họ với Đức 
Phật, bậc Thế tôn, vượt lên trên sự trung thành của họ 


với bất kỳ ai. 


Chúng ta đọc trong Chú giải cho Hạnh Tạng, Tiểu 
Bộ Kinh như sau: 


“Chỉ người có trí mới thuần thục trong việc tạo an 
lạc cho mọi chúng sinh... 

Không lừa dối, hành động trợ giúp người khác và 
không nói những lời sai sự thật,đó được gọi là hành trì 
với chân thật”. 

Đây là hành trì của bậc Chánh Đăng Giác, của 
đứcThế tôn. Đây là sự thuần thục trong việc đem an lạc 
tới cho mọi chúng sinh, bằng cách chỉ cho họ con đường 
tận diệt tham ái. Ngài chỉ ra hiểm họa của bắt thiện và 
giải thích con đường phát triển thiện pháp. Ngài không 
lừa dối mà cô gắng hỗ trợ người khác và không nói lời 
sai sự thật. Đây được gọi là hành trì với chân thật. 


242 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


Nếu một người không trung thực trong sự thực 
hành đưa đến chứng ngộ Tứ Thánh Đề, người ấy sẽ 
bị dính mắc vào của cải, danh dự và tiếng tăm; anh ta 
sẽ khuyến khích những người khác đi theo sự hành trì 
không dẫn tới tận diệt phiền não. Một số người nói rằng 
ta chỉ cần thực hành và không cần nghiên cứu, rằng 
không cần thiết phải có hiểu biết về Giáo lý, trong khi 
một số người khác nói rằng trước hết ta phải nghiên cứu 
và có hiểu biết trước khi thực hành. Ta phải tin ai đây? 
Ta cần tự suy xét đâu là nguyên nhân đúng đưa tới kết 
quả tương ứng. Nếu tin tưởng ai đó, ta cần biết nguyên 
do. Bởi đó là một người nỗi tiếng, hay là bởi người ấy 
lý giải nguyên nhân đúng đưa tới kết quả tương ứng và 


có thê giúp mọi người có hiểu biết đúng về Pháp? 


Chân thật là pháp hỗ trợ sự sinh khởi và vun bồi 
mọi thiện pháp, bởi chân thật là sự chân thành với tận 
diệt phiền não. Khi thiện pháp không sinh khởi, ta có 
thê nhận ra rằng mình không chân thành trong việc vun 
bồi nó, và điều này đến lượt nó có thể là một duyên cho 
sự sinh khởi của thiện pháp. Khi bất thiện sinh khởi, ta 
lại cần chân thật và điều ấy có thể tạo duyên cho chánh 
niệm - tỉnh giác hay biết về đặc tính của bất thiện. Bằng 
cách này bất thiện có thể được từ bỏ và thiện pháp có 
thê được vun bôi. 


Chương 7: Chân thật Ba la mật 243 


Đức Bồ tát đã vun bồi mọi loại thiện pháp tới một 
mức độ cao, bao gồm cả những thiện pháp rất vi tế và 
cao thượng. Những người chưa liễu ngộ Tứ Thánh Đề 
cần đi theo dấu chân của Đức Bồ tát. Có nghĩa là ta cần 
vun bồi mọi mức độ của trí tuệ với mục tiêu tận diệt 
phiền não. Ta cần suy niệm về cuộc sống hàng ngày của 
Đức Bồ tát trước khi Ngài chứng đắc Phật quả. Ngài 
chân thật trong vun bồi thiện pháp với mục tiêu từ bỏ 


và tận diệt phiền não. 

Chúng ta đọc trong Cú giải Hạnh Tạng, Tiểu Bộ 
Kinh, về con đường hành trì của Đức Bồ tát khi Ngài 
đang vun bồi các ba la mật. Nếu một người muốn chứng 
ngộ Tứ Thánh Đề, dù người đó là xuất gia hay cư sĩ, 
anh ta cần suy xét đâu là hành trì cần theo đuôi để có 
thê liễu ngộ Tứ Thánh Đề, và anh ta cần chân thành và 
trung thực trong hành trì của mình. Chúng ta đọc: 

“Ngài phải tận lực vì sự an lạc của các chúng sinh, 
có khả năng kham nhân mọi thứ dù khả ái hay bât khả 
ái, và phải nói không dõi trá”. 

Đây chỉ là một câu ngắn, nhưng ta có thể năm bắt 
được cốt tủy của nó bằng cách suy xét về nó một cách 
sâu sắc và áp dụng nó. Đề có thê áp dụng những lời ấy, 
chúng ta cần kham nhẫn với những gì khả ái hoặc bất 
khả ái. Chúng ta đọc: 


244 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


“Ngài nên nói không dối trá. Ngài cần trải tâm từ và 
bi mẫn tới mọi chúng sinh: Bắt cứ thứ gì gây khổ đau 
cho chúng sinh Ngài phải sẵn sàng gánh lấy, Ngài phải 
tùy hỉ với phướcthiện của mọi chúng sinh”. 


Chúng ta cần suy xét những gì đã nói về việc tỉnh 
tấn vì sự an lạc của mọi chúng sinh. Chúng ta không 
nên có những mục tiêu vị kỷ, không hành động vì mình 
khi chúng ta trợ giúp người khác. Chúng ta cần tinh tấn, 
nếu không chúng ta sẽ không thê giúp đỡ những người 
khác một cách vị tha. Chúng ta nên giúp đỡ những 
người khác hết khả năng của mình, ví dụ như chia sẻ 
công việc của họ, làm nhẹ gánh nặng cho họ. Ở những 
khoảnh khắc ấy ta có thể nhận ra ngay răng ta cần đến 
tinh tấn nêu muốn giúp người khác. Chúng ta có thể 
hiểu rằng, để có thê tận diệt phiền não, ta cần theo tắm 
gương hành trì của Đức Bồ tát. Ta cần tinh tấn vì lợi ích 
của các chúng sinh bằng mọi cách có thể, tùy thuộc vào 
mỗi tình huống trong cuộc sống hàng ngày, kế cả bằng 
lời nói, hay bằng việc chỉ dẫn cho những người khác. 
Có thể sẽ rắc rối, nhọc công cho bản thân khi ta giúp đỡ 
người khác, nhưng sự hỗ trợ của ta có thê là một duyên 
để những người khác cùng vun bồi nhiều thiện pháp 
trong cuộc sống của họ. Ta có thể trợ giúp cho những 
người khác nếu ta tỉnh tấn vì lợi lạc cho họ. 


Như ta đọc trong Chú giải: “Ngài phải có khả năng 


Chương 7: Chân thật Ba la mật 245 


kham nhân với tất cả, dù là khả ái hay bắt khả ái”. Khi 
mê đắm một thứ gì đó, ta có thê nhận ra răng đây không 
phải là sự dính mắc thông thường, mà là một mức độ 
tham mạnh mẽ hơn. Chúng ta có thê bị chìm đắm trong 
đối tượng dính mắc, nhưng khi chánh niệm - tỉnh giác 
sinh khởi, ta có thể nhận ra rằng mình cần chịu đựng bất 
cứ điều gì, dù khả ái hay bất khả ái. Nếu ta dần học để 
trở nên kham nhẫn, ta sẽ biết đặc tính của kham nhẫn 
thực sự là gì. Chúng ta có thể tích lũy kham nhẫn trong 
mọi tình huống, bất kế khi kinh nghiệm đối tượng qua 
thân căn hay khi nghe lời nói của người khác. Chúng ta 
có thể học để kham nhẫn và không phàn nàn về lạnh, 
về nóng hay về các tình huống khó khăn của cuộc sống. 
Khi ấy chúng ta sẽ hiểu kham nhẫn là gì. 


Như ta đã đọc trong Chú giải, “Nøä7 nên nói không 
dối trá ”. Một người chân thật nói đúng với sự thật, còn 
một người bắt lương nói những lời dối trá. Khi ta không 
nói đúng với sự thật, ta cần kiểm tra kỹ bản thân để tìm 
xem liệu ta chân thật hay bất lương. 


Như ta đọc trong Chú giải, “Ngài cần trải tâm từ 
và bi mẫn tới mọi chúng sinh ”. Lòng từ của ta cần phải 
hướng tới tất cả, không phân biệt. Thông thường, mọi 
người có tâm từ với người thiện, không với người bất 
thiện. Điều ấy chỉ ra rằng lòng từ bi ấy không được trải 


246 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


tới mọi chúng sinh, rằng từ bi ấy còn giới hạn. Nếu một 
người đã phát triển tâm từ, người ấy cần trải tới mọi 
chúng sinh, tới cả người lành cũng như người ác. Khi 
ây chánh niệm - tỉnh giác hay biết và hiểu điều gì là nên 


và điêu gì không. 


Khi ta giận dữ và khó chịu, khi ta coi thường một 
người ác hay làm việc xấu, ta có tâm bất thiện; tâm 
ta cũng tương tự tâm của người ác, vì ta xem thường 
người ấy. Dù chỉ một câu Pháp ngắn cũng có thê giúp 
ta phát triển chánh niệm - tỉnh giác và có hiểu biết tăng 
dần về các thực tại sinh khởi nơi mình để có thể vun bồi 
thêm thiện pháp. 


Chúng ta đọc trong Chú giải: “Ngải phải tùy hỷ 


với phước thiện của mọi chúng sinh ”. 


Khi nhận ra thiện pháp của một người khác và tùy 
hỷ với phước thiện ấy, chúng ta chân thật, trung thực 
trong việc trân quý thiện pháp của họ. Có thể bản thân 
chúng ta không tự làm được việc tốt, nhưng chúng ta có 
thê trân quý thiện pháp của người khác. Nếu chúng ta 
không trân quý, tâm là bất thiện. 


Chân thật ba la mật rất căn bản. Chúng ta đọc trong 
Chú giải Hạnh Tạng trong Tiểu Bộ Kinh rằng Chân thật 


ba la mật cân được xem xét như sau: 


Chương 7: Chân thật Ba la mật 247 


“Nếu không có chân thật, thì không thể có giới hạnh 
v.v., và không thể có hành trì tương ứng với lời phát 
nguyện của mình. Mọi trạng thái bắt thiện tụ hội nơi dối 
trá. Người không trọn vẹn với sự thật thì không đáng 
tin và lời nói của người ấy sẽ không được chắp nhận 
trong tương lai. Mặt khác, người trọn vẹn với sự thật 
đảm bảo nên móng cho mọi phẩm chất cao thượng. 
Với chân thật làm nên tảng, anh ta có khả năng thanh 
tịnh và viên mãn mọi phẩm trợ đạo. Không bị lừa dối 
vê bản chất thật của các pháp, anh ta đảm nhận chức 
năng của tắt cả các phẩm trợ đạo và hoàn mãn sự 
hành trì của Bồ tát đạo”. 


Như ta đọc, “ếu không có chân thật thì không thể 
có giới hạnh, v.v”. Điều này có nghĩa rằng nếu không có 
chân thật, ta không thê nói sự thật, sẽ hành động với dối 
trá và tất cả mọi việc ta làm đều lươn lẹo. Nếu không 
có chân thật, ta không thê giữ giới và không có hành trì 
nhất quán với lời phát nguyện của mình. Phát nguyện 
(patiãña) có nghĩa là kiên định trong chân thật!. Nếu 
một người không nói sự thật, anh ta không thể hành xử 


nhất quán với phát nguyện của mình. 
Như chúng ta đọc trong Chú giải: 


“Mọi trạng thái bắt thiện tụ hội trong dối trá. Người 
không trọn vẹn với sự thật thì không đáng tin cậy và lời 
nói của anh ta sẽ không được chấp nhận trong tương 


1. Đức Bồ tát phát nguyện Chánh Đăng Giác. 


248 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


Hu 


lai”. 


Như vậy, ta thấy tầm quan trọng của chân thật ba la 
mật. Đây là chân thật, chân thành đối với hành trì đúng 
đưa đến sự tận diệt phiền não, bao gồm sự vun bồi của 
mọi thiện pháp để Tứ Thánh Đề có thể được chứng ngộ. 
Chúng ta cần chân thật ba la mật cho sự hành trì chân 
chánh: mục tiêu duy nhất của chúng ta phải là sự xuyên 
thấu bản chất thật của các thực tại. 


Chúng ta có thể không biết thấu đáo và tỉ mỉ thế 
nảo là hành trì chân chánh. Chúng ta cần suy tư về sự 
hành trì của Đức Bồ tát trước khi Ngài đạt quả vị Phật 
và khi ấy ta sẽ biết rằng Ngài đã nêu tâm gương về sự 
hành trì chân chánh của thiện pháp, loại thiện pháp rất 
tinh tế và cao thượng. Chúng ta có thê theo gương Ngài 


trong cuộc sông hàng ngày của mình. 


Trí tuệ Ba la mật cần được vun bồi với các ba la 
mật khác. Chúng ta không thê bỏ qua bắt kỳ ba la mật 
nào, bởi mỗi ba la mật là một trợ duyên cho những ba la 
mật khác. Chẳng hạn, chân thật cần cho việc thực hiện 
bó thí. Không có chân thật thì bó thí không thể đạt tới 
viên mãn. Không có chân thật, trì giới không thể đạt tới 
thành tựu. Như vậy, chân thật là căn bản cho sự hoàn 
mãn các ba la mật khác. Chúng ta đọc về ý nghĩa của 
chân thật trong Soi Sáng Chân Đề Nghĩa (Paramattha 


Chương 7: Chân thật Ba la mật 249 


Jotikä), chú giải cho K/nh Tập (Sutta Nipata), Chương 
[- Phẩm rắn, số 10, Älavaka: 


“Từ sacca có vài nghĩa: nó có thể có nghĩa là 
ngôn chân thật (chân thật trong lời nói - vãcã sacca). 
Đó là tính kiên định trong sự thật, trong việc tránh xa 
bắt thiện nghiệp. Nó có thể có nghĩa là kiến chân thật 
(ditthi sacca), chân thật với chánh kiến. 


Sacca cũng chỉ tới Bà la môn đề (Brahmana sacca)!, 
chân đề tối hậu (paramattha sacca) và Thánh Đề (ariya 
Sacca). 


Thuật ngữ “saccena' (nhờ chân thật) có nghĩa là 
một người có được danh tiếng bởi nói sự thật, bởi sự 
chân thành. Các chư Phật Chánh Đăng Giác, các chư 
Phật Độc giác và các vị Thánh đệ tử có danh tiếng bởi 
sự thật tối hậu, paramattha sacca?”. 


Chỉ trí tuệ mới có thể hiểu được bản chất thật của 
từng pháp. Tuy nhiên, sự vun bồi trí tuệ được tạo duyên 
bởi việc nghe Pháp và suy xét cặn kẽ về Pháp. Ta cần 
vun bồi trí tuệ một cách từ từ, từng bước một. 


1. Chân thật với cuộc đời phạm hạnh, cuộc đời của người vun bồi Bát 
Chánh Đạo đưa tới sự tận diệt phiền não. 

2. Họ đã chứng ngộ bản chất thật của các pháp chân đế, bao gồm: 
tâm, tâm sở, sắc và Niết bàn. 


250 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


Ta vẫn còn phiền não, nhưng ta nghe Pháp và đã 
quy y Pháp trong kiếp này. Điều này chỉ ra rằng, chúng 
ta đang theo con đường vun bồi trí tuệ, để các đặc tính 
của thực tại xuất hiện hiện Ø1Ờ CÓ thể được xuyên thấu. 
Chúng ta cần đi theo bước chân của Đức Bồ tát và tích 
lũy các ba la mật. 


Mọi người nói rằng họ muốn thực hành Pháp. Thực 
hành Pháp có nghĩa là từ bỏ bắt thiện: tham, sân và si. 
Tham cần phải được từ bỏ khi nó sinh khởi, đó là thực 
hành Pháp. 


Nếu một người muốn áp dụng Giáo Pháp, người ấy 
không nên trì hoãn việc này. Khi sân sinh khởi, ta cần 
từ bỏ nó để có vô sân, đó là thực hành pháp. Khi ghen 
ty, bỏn xẻn và các loại bất thiện pháp khác sinh khởi, 
ta cần từ bỏ chúng, đó là thực hành Pháp. Tuy nhiên, 
phiền não không thê được tận diệt theo ước muốn và 
mong cầu của chúng ta. Kế cả Đức Bồ tát người đã tích 
lũy các ba la mật trong vô lượng kiếp vẫn còn chịu tác 
động bởi sức mạnh của bắt thiện, bởi Ngài vẫn chưa tận 
diệt được các phiền não. 


Chúng ta cần suy xét về Đức Bồ tát người đã tích 
lũy các ba la mật để có thể liễu ngộ Tứ Thánh Đế. Ngài 
muốn hiểu sự thật của bốn pháp chân đề là tâm, tâm sở, 


sắc và Niệt bàn. Chúng ta cân vun bôi trí tuệ đê có thê 


Chương 7: Chân thật Ba la mật 251 


liễu ngộ được sự thật về Pháp, chúng ta cần thấy lợi ích 
của sự thật, sacca. Các pháp chân đề là các pháp thật có 
những đặc tính không thể thay đổi. Chúng ta cần tìm ra 
đặc tính thật của tâm, tâm sở và sắc, đó là vô ngã, không 
phải là chúng sinh hay con người. Chúng ta cần tìm ra 
bản chất thực sự của Niết bàn là gì, pháp khác biệt với 
tâm, tâm sở và sắc. Nếu ai đó tìm kiếm chân lý, người 
ấy muốn xuyên thấu nó và vì thế có thể thấy được lợi 
ích của sự thật. Anh ta cần vun bồi tất cả các mức độ 
của chân thật, bắt đầu với chân thật trong lời nói. 


Chúng ta đọc trong chú giải cho Tiển Thân Hãrita 
(số 43 l) rằng vua Brahmadatta khi ấy trị vì tại Varanas1. 
Vua Brahmadatta trong quá khứ chính là đại đức Änanda 
ngày nay. Chú giải kế: 


“Khi ấy, Đức Bồ tát sinh ra trong một gia đình bà la 
môn có tài sản trị giá tám triệu đồng, và bởi làn da vàng 
óng, Ngài được cha mẹ gọi là Hãrita Kumãra (Nam tử 
da vàng óng). Khi Ngài lớn khôn và được giáo dục tại 
Takkasilãä, Ngài nghĩ: “Tài sản mà cha mẹ ta đã tích 
cóp vẫn còn đó, nhưng cha mẹ ta là người tạo ra tài 
sản ấy đã mệnh chung, họ không còn hiện hữu nữa.' 
Khi suy xét điều này, Ngài hiểu ra rằng rồi tới lúc mình 
cũng sẽ phải chết, và vì vậy Ngài bố thí tài sản lớn của 
mình và trở thành một ẩn sỹ trong rặng Himälaya, nơi 
Ngài đã vun bồi thiền định tới mức độ đắc bát thiền và 
ngũ thông. 


292 


Tìm hiểu mười Ba La Mật 


Khi Ngài muốn có muối và đồ ăn chua, Ngài rời 
chón rừng núi, đi tới thành Varãnasr và tới vườn Ngự 
uyễn. Khi đức vua nhìn thấy ẩn sĩ, Ngài bèn khởi tín 
tâm và xin dâng cho ẩn sĩ nơi cư ngụ dựng trong vườn 
Ngự uyễn. Ngài giao một người hầu phục vụ ẩn sĩ. Ấn 
sĩ nhận vật thực cúng dường từ cung điện và sống ở đó 
trong mười hai năm. Sau đó, đức vua ra trận để trị an 
vùng biên địa, và giao việc chăm nom ẩn sĩ cho hoàng 
hậu, người từ đó sẽ tự tay chăm sóc Ngài. 


Một hôm, bà sửa soạn thực phẩm cho Ngài, và do 
Ngài tới trễ, bà đã tắm trong nước thơm, phủ lên người 
một tẫm y mỏng, mở cửa thượng lâu, nằm trên vương 
sàng và để gió lùa vào thân thể. Khi ẩn sĩ bay qua cửa 
số từ không trung, hoàng hậu nghe tiếng sột soạt từ 
tắm y vỏ cây của Ngài. Khi bà vội choàng dậy, tắm y 
mỏng trên người bà rơi xuống. Ngay khi nhìn thẫy cảnh 
ấy, phiền não ngủ ngầm từ vô lượng kiếp đã bừng dậy 
như một con rắn nằm trong hộp, và vì thế thiền lực của 
Ngài tan biến. Ấn sĩ không đủ khả năng chánh niệm, 
bước vào, nắm lẫy tay hoàng hậu và rôi cả hai cùng 
buông vào tà dục. 


Tà hạnh của Ngài bị đồn đại khắp kinh thành và các 
vị đại thần đã tâu lại chuyện trong một điệp sớ gửi cho 
đức vua. Đức vua không thể tin điều được tâu và Ngài 
nghĩ: 'Họ nói vậy vì mong hạ bệ ẩn sĩ.' Sau khi đã hoàn 
thành việc trị an biên địa, Ngài quay về thành VaranasT 
và hỏi hoàng hậu: 'Có phải lời đồn rằng ẩn sĩ Hãrita và 
nàng đã tà dục là đúng?' Hoàng hậu trả lời rằng điều 
ấy là đúng. 


Chương 7: Chân thật Ba la mật 253 


Đức vua vẫn không tin, dù hoàng hậu nói rằng điều 
ấy là đúng. Đức vua đi tới vườn ngự uyễn, vái chào ân 
sĩ, và kính cẩn ngôi xuống một bên, Ngài ngâm câu kệ 
thứ nhất dưới dạng một câu hỏi: 


'Hà-ri Hiền hữu, trẫm nghe rằng 

Tôn giả nay đang sống lỗi lầm, 

Trẫm chẳng tin lời đồn đại ấy, 

Ngài không phạm lội ý, thân chăng?” 


Ấn sĩ suy nghĩ: 'Nếu ta nói rằng ta đã không phạm tà 
dục, đức vua sẽ tin ta, nhưng trên thế gian này không 
có nên móng nào vững chắc hơn lời nói chân thật. Một 
người từ bỏ sự thật sẽ không thê đạt được Phật quả, 
dù có ngồi trong Bồ đề đạo tràng linh thiêng. Vì vậy ta 
nên chỉ nói sự thật mà thôi. Trong một số trường họp, 
Đức Bồ tát có thể sẽ sát sinh, trộm cắp, tà dâm hay 
uống rượu, nhưng Ngài sẽ không nói dối, lời nói xâm 
phạm sự thật. ˆ 


Vì vậy, chỉ nói sự thật, Ngài ngâm câu kệ thứ hai: 
“Ta phạm ác hành, hõi Đại vương, 

Đúng như Ngài đã được nghe rằng 

Mắc vào tà thuật trong trân thế, 

Ta đã đi sai lạc bước đường” 


Nghe vậy, vua ngâm vần kệ thứ ba: 


254 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


“Trí tuệ uyên thâm của thế nhân 
Hoài công vô ích, chẳng xua tan 
Dục tham bùng dậy trong lòng dạ 
Của bậc trí nhân đã lạc đường”. 

Người ốm thường phụ thuộc vào thuốc. Cũng vậy, 
trí tuệ sắc bén thì giống như thuốc, nó mong điều lợi lạc 
và có thể chữa lành chúng ta khỏi ái dục đã sinh khởi. 
Chúng ta đọc: 


“Sau đó Hàrita nêu rõ cho vua thấy uy lực của dục 
tham qua vẫn kệ thứ tư: 


'Bón ác dục này ở thế gian 

Uy quyên lắn áp cứ lan tràn: 

Tham, sân, vô độ và si ám, 

Tri kiến không sao đứng vững vàng" 

Vua nghe liền ngâm vân kệ thứ năm: 
“Thánh hạnh tràn đây với trí minh 

Hà-ri Hiền giả đáng tôn vinh!" 

Hiên giả Hàrita ngâm tiếp vần kệ thứ sáu: 
Ác tâm, tham dục, do liên kết, 


Huỷ hoại trí nhân hướng Thánh hành”. 


Chương 7: Chân thật Ba la mật 255 


Những lời này có thể nhắc nhở chúng ta về hiểm 
họa của phiền não. Một người có thể tưởng đã thoát 
khỏi hiểm nguy bởi mình đã phát triển một mức độ 
trí tuệ nhất định, nhưng người ấy không nên lơ là. Bất 
thiện có thê gây hại cả với người có trí, người quan tâm 
sâu sắc tới Giáo Pháp và hưởng lợi lạc từ Giáo Pháp. 

Chúng ta đọc: 


“Sau đó vua ngâm vân kệ thứ bảy khuyến nhủ vị ấy 
quảng bỏ mọi tham dục: 


Vẻ đẹp! trong tâm tịnh sáng ngời 

Bị hư vì ác dục sinh sôi, 

Quẳng ngay, hạnh phúc đang chờ đón, 
Quân chúng tuyên dương trí tuệ Ngài”. 


Khi Đức Bồ tát nghe vậy, Ngài đã phục hồi chánh 
niệm và suy xét vê hiểm họa của ngũ dục. Sau đó Ngài 
ngâm câu kệ thứ tám: 


Vì tham dục trói buộc thân này, 
Sinh sản cho ta quả đắng cay, 
Ta quyết cắt sâu cho tận gốc 


Mọi mầm tham dục khởi lên đây”. 


1. Vanna, tức dáng vẻ hay phẩm chất. 


256 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


Gốc rễ của tham dục là phi như lý tác ý, ayoniso 
manasikãra. Sau đó chúng ta đọc rằng ẩn sĩ vun bồi 
Samatha và phục hồi năng lực thiền chứng. Ngài thấy 
hiểm họa của việc cư ngụ ở một nơi không phù hợp là 
vườn ngự uyên. Vì thế, Ngài quay trở về rừng núi để xa 
lia ô nhiễm nữ nhân. Khi chấm dứt thọ mạng, Ngài đã 
tái sinh ở cõi Phạm Thiên. 


Đức Phật kê câu chuyện này tại Kỳ viên tịnh xá 
bởi có một vị sư bất mãn. Khi vị sư này thấy một nữ 
nhân phục sức lộng lẫy, phiền não đã trỗi dậy nơi vị ấy 
Và VỊ ấy muốn xả y. KhI vị ây bị thầy tế độ và giáo thọ 
của mình buộc tới trình Đức Phật, và Ngài hỏi liệu có 
đúng rằng vị ấy đã bị sa ngã, vị ấy trả lời là đúng. Sau 
đó, Đức Phật nói: 

“Này tỳ kheo, phiên não không đưa tới hạnh phúc, 
chúng phá hủy những phẩm chất tốt đẹp, chúng khiến 
tái sinh nơi địa ngục. Vậy làm sao phiền não của ông 
lại không hủy hoại ông? Lẽ nào một cơn cuồng phong 
vùi dập đỉnh núi Sineru lại không cuốn nỗi một chiếc 
lá héo? Bản thân ta, trong kiếp còn là ẩn sĩ Hãrita đã 
đắc ngũ thông và bát thiên, nỗ lực hướng tới trí tuệ giải 
thoát. Nhưng mặc vậy, ta không thể chánh niệm và đã 
đánh mắt thiên lực”. 


Đức Phật dạy câu chuyện này để chúng ta có thể 
thấy được hiểm họa của bất thiện và năng lực của các 


Chương 7: Chân thật Ba la mật 257 


tích lũy phiền não. 


Ta cần phải suy xét về những gì ta đọc: “Lẽ nào 
một cơn cuồng phong vùi dập đỉnh núi Sineru lại không 


cuốn nồi một chiếc là héo?””. 


Tất cả chúng ta đều có những phiền não chưa được 
tận diệt, và vì vậy, chúng ta không vững vàng như ngọn 
núi Sineru, chúng ta chỉ như những chiếc lá héo, nhẹ và 
có thê bị gió cuốn đi, ngọn gió của tham, sân và s1. 

Chúng ta đọc: 

“Khi Đức Phật kê xong chuyện tiền thân Hãrita, 

Ngài đã giảng về Tứ Thánh Đê và khi Ngài châm dút, 

vị tỳ kheo liên chứng quả A La Hán”. 

Chân thật là sự chân thật trong vun bồi thiện pháp 
tới mức độ ba la mật. Nếu không có chân thật, chân 
thành trong hành động của mình, chúng sẽ không thể 
đạt tới độ hoàn mãn. Chân thật là cần thiết cho mọi loại 
thiện pháp, dù đó là bó thí, trì giới hay phát triển tâm 
trí. Ta không nên lơ là với sự vun bồi các thiện pháp dù 
nhỏ nhất. 


Nếu ta vun bồi các ba la mật đề từ bỏ phiền não, 
ta cũng cần nhận ra những phiền não vi tế, chăng hạn 
những lời nói dối trá dù với những chuyện nhỏ. Nếu lời 
nói đối trá trở thành thói quen của một người, người ấy 


258 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


sẽ dễ nói dối và cho rằng làm vậy chẳng có gì sai. Nếu 
một người tránh xa lời nói đối trá, nếu người ấy chân 
thật và giữ lời hứa, chân thật sẽ trở thành tự nhiên với 
người ấy. Khi đó, anh ta sẽ nhận ra hiểm họa của bất 
thiện ở khoảnh khắc mình nói dối. Kế cả lời dối trá 
liên quan đến những chuyện vặt vãnh cũng là bắt thiện, 
nhưng nếu ai đó thường tích lũy dối trá, anh ta sẽ không 
thấy hiểm họa của nó. Như vậy, ta thấy rằng không dễ 


nhận ra đặc tính của bắt thiện. 


Chúng ta có thê có cái hiểu về mọi thực tại từ việc 
nghe Pháp nhưng điều đó không có nghĩa rằng ta đã 
biết đặc tính của chúng khi chúng xuất hiện. Chúng ta 
cần phải tiếp tục vun bồi hiểu biết, nhất quán với những 
gì mà chúng ta đã học nhờ nghe và chúng ta cần nhận 
biết các thực tại. Có thể chúng ta nói xạo, dù chỉ một 
chút, hoặc có thể ta không giữ lời hứa, nhưng khi chánh 
niệm - tỉnh giác sinh khởi, nó có thể nhận ra rằng đó là 
bất thiện. Có nhiều tâm bắt thiện sinh khởi hàng ngày, 
nhưng chúng ta không biết điều ấy là bởi quên lãng, 
thất niệm; không có chánh niệm về các đặc tính của 
các pháp chân đế, không có hiểu biết về chúng đúng 
như chúng là. Trí tuệ cần rất chỉ tiết và tinh tế để các 
đặc tính của thực tại có thể được biết như chúng là. Sự 
phát triển Tứ niệm xứ sẽ đưa đến phân biệt rõ ràng hơn 
về các thực tại khác nhau và nhờ đó, trí tuệ có thê biết 


Chương 7: Chân thật Ba la mật 259 


được đặc tính của bắt thiện. Khi bắt thiện sinh khởi, trí 
tuệ có thể biết loại bất thiện nào đang hiện hữu, và nó có 
thê biết được rằng đặc tính của bất thiện khác với thiện. 
Bằng cách ấy, thiện pháp có thể dần được vun bồi thêm. 


Chân thật ba la mật sinh kèm với trí tuệ ba la mật. 
Ta cần cố gắng đề biết chân thật là gì: sự chân thành 
trong phát triển thiện pháp, không trệch khỏi thiện 
pháp. Nếu chúng ta xa rời thiện pháp, chúng ta cần biết 
rằng thiện pháp vẫn chưa đạt tới độ hoàn mãn. Phiền 
não của chúng ta vẫn còn mạnh mẽ và nếu không có 
trí tuệ, chúng ta dễ dàng rời xa thiện pháp. Khi chánh 
niệm - tỉnh giác sinh khởi, nó có thể nhận ra khi nào ta 
sai và đó là một duyên cho sự tiết chế bất thiện trong 
tương lai. 


Chân thật tối thượng, Thánh Đề (ariya sacca) là 
chân lý được chứng ngộ bởi các bậc thánh. Sự xuyên 
thấu Tứ Thánh Đề là duyên để trở thành một Thánh 
nhân. Ở khoảnh khắc này, chúng ta cố gắng nghe và 
hiểu chân Pháp. Không gì trong cuộc sống của chúng 
ta lợi lạc bằng hiểu về sự thật của các pháp chân đết, 
Chúng ta cần nỗ lực hiểu các thực tại đang xuất hiện 


1. Bằng sự vun bồi hiểu biết về sự thật của các pháp, paramattha 
sacca, ta sẽ xuyên thâu Tứ Thánh Đê và đây là lợi ích tôi thượng của 
chân thật. 


260 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


và vun bồi mọi loại thiện pháp khác. Đặc tính của các 
thực tại có thể được xuyên thấu tương ứng với hiểu biết 
có được qua nghe và tìm hiểu Pháp. Ở khoảnh khắc 
này, các pháp đang sinh và diệt, chúng không phải là 
một chúng sinh, một con người hay tự ngã. Tuy nhiên, 
ta không thể thấy được sự sinh và diệt của các thực tại 
bởi còn nhiều phiền não, và bởi vô minh che lấp sự 
thật. Chúng ta cần chân thật ba la mật để có thể chân 
thành trong sự vun bồi mọi mức độ thiện pháp qua thân, 
khâu, ý, đù là bố thí, trì giới hay phát triển tâm trí. Nếu 
không chúng ta sẽ bị chiếm lĩnh bởi sức mạnh của bất 
thiện. Thấy lợi ích của chân thật là một duyên để tích 
lũy phẩm chất ây. Chúng ta có thể quán sát sự chân thật 
nơi bản thân, nhưng chúng ta cũng nên suy niệm về sự 
chân thật của Đức Phật khi Ngài vẫn còn là một Bồ tát 


và vun bồi chân thật ba la mật. 


Chúng ta đọc trong Hạnh Tạng TIIL, 11, “Giới hạnh 


32] 


của Kanhadipayand”' vê Kanhadipaäyana người bât 
mãn với cuộc đời ân sĩ của mình trong hơn năm mươi 
năm, và chỉ trong bảy ngày cuôi đời mới sông đời phạm 


hạnh với tâm tín thành: 


“Vào một thời điểm khác nữa, khi là vị ẩn sĩ 


1. Xem thêm “Tiền thân Kanhadipäyana”, số 444. 


Chương 7: Chân thật Ba la mật 261 


Kanhadipäyana', ta đã sống không được hoan hỷ hơn 
năm mươi năm. 


Không ai biết tâm ý không hoan hỷ này của ta. Ta 
đã không nói ra với ai cả và sự không hoan hỷ diễn tiễn 
ở trong tâm ý của ta. 


Bà-la-môn Mangdabya, bạn của ta, là một vị đại ẩn 
sĩ đã bị thọ lãnh (hành phạt) cắm cọc nhọn do trả quả 
của nghiệp quá khứ. 


Ta đã chăm sóc và đã phục hồi sức khỏe cho vị ấy. 
Sau khi cáo từ, ta đã trở về lại chón ân cư của mình. 


Người bạn Bà-la-môn của ta đã đưa vợ và đứa con 
trai nhỏ đến. Ba người cùng đi và đã đi đến với tư thế 
của những người khách. 


Trong lúc ta đang ngồi tại chốn ẩn cư của mình 
chuyện trò với những người ấy, đứa bé trai đã ném trái 
banh và làm cho làm con rắn có nọc độc giận dữ. 


Sau đó, trong lúc dõi theo lộ trình di chuyền của trái 
banh, đứa bé trai ấy đã chạm bàn tay vào đầu của con 
rắn độc. 


Do sự đụng chạm của đứa bé, con rắn đã trở nên 
giận dữ. Ÿ lại vào sức mạnh của nọc độc, bị bực bội 
với sự bực bội cùng tột, con rắn ngay lập tức đã cắn 
đứa bé. 


1. Kanha có nghĩa là đen. Thân Ngài bị nhuộm đen khi Ngài ngồi 
dưới thân người bạn bị đóng cọc xuyên người và rỉ máu. 


202 


Tìm hiểu mười Ba La Mật 


Khi bị cắn bởi con rắn độc, đứa bé đã ngã xuống 
ở trên nên đất. Vì điều ấy, ta đã trở nên đau buôn; nỗi 
buôn đau ấy đã tác động đến ta. 


Sau khi an ủi họ (là những người) đang bị đau khổ, 
đang bị mũi tên sầu muộn, ta đã thể hiện hành động 
chân thật tột đỉnh cao quý tối thượng lân đầu tiên rằng: 


'Là người mong mỏi phước thiện, ta đã thực hành 
Phạm hạnh với tâm tín thành chỉ được bảy ngày. Cho 
tới lúc ấy, ta sóng Phạm hạnh không nhiệt tâm trong 
hơn năm mươi năm. ! 


Do lời nói chân thật này, hãy có được sự tốt lành, 
chất độc hãy được tiêu trừ, và Yaññadatta hãy sống.' 


Với sự chân thật của ta đã được thể hiện, đứa bé 
Bà-la-môn bị run rẫy bởi sức mạnh của nọc độc đã 
được tỉnh lại, đã đứng lên, không tật bệnh. Không có ai 
bằng (ta) về sự chân thật - đây là chân thật ba la mật 
của ta”. 


Chúng ta đọc trong Chú giải của đoạn này: 


“Đức Bồ tát trong kiếp ấy có tên là Dipäyana, tới 
thăm người bạn là Mandavya. Vị này bị cắm cọc nhọn, 
và vì Dipãyana toàn hảo về giới, Ngài không bỏ mặc 
ần sĩ này. Ngài đứng đó tựa vào một ngọn giáo qua cả 


1. Bản dịch bài kinh này là của Tỳ kheo Indacanda. Tuy nhiênngười 
dịch Việt ngữ đã chỉnh câu nàyđề tương ứng với bản tiếng Anh. Bản 
của Tỳ kheo Indacanda như sau: “Từ đó về sau, phạm hạnh của ta là 
năm mươi năm và thêm nữa”. 


Chương 7: Chân thật Ba la mật 263 


ba canh của đêm. Ngài được đặt tên là Kanhadipäyana 
(Kanha có nghĩa là đen), bởi thân của Ngài bị đen 
bởi những giọt máu chảy xuống từ cơ thể của ẩn sĩ 
Mangdavya và bị khô. 


Hỏi: Đâu là nguyên do khiến bậc Vĩ nhân trong hàng 
ngàn kiếp thiên vê xuất gia và tìm thấy an vui trong đời 
sống phạm hạnh lại bắt mãn với đời sóng ấy trong kiếp 
này. 


Đáp: Đó là bởi tính bắt định vốn là đặc tính của kẻ 
phàm phu. 


Hỏi: Tại sao Ngài không quay lại với đời sống gia 
đình? 


Đáp: Trước hết vị ấy thấy hiểm họa của ngũ dục và 
do thiên hướng xuất gia của mình Ngài đã thành một 
ẩn sĩ. Tuy nhiên, bởi thiếu suy xét chân chánh, Ngài trở 
nên bắt mãn với đời sống phạm hạnh. Mặc dầu không 
thê từ bỏ được sự bắt mãn đó, Ngài không muốn bị 
mọi người chê trách, nói rằng “Kanhadipäyana nói lảm 
nhảm, không đáng tin cậy. Ông ta từ bỏ tài sản và xuất 
gia từ bỏ đời sống tại gia; ông ta từ bỏ của cải và rồi lại 
muốn quay lại với chúng.' Bởi Ngài e rằng tàm và quý 
của Ngài sẽ bị hủy hoại, bậc Vĩ nhân, đầy khổ đau và 
ưu não, thậm chí đã khóc và nước mắt giàn giụa trên 
gương mặt. Ngài đã tiếp tục sống đời phạm hạnh như 
vậy và không từ bỏ nó”. 


Như chúng ta đọc trong Hạnh Tạng, Đức Bồ tát 
nêu cao sự chân thật. Ngài nói lên sự thật, rằng Ngài chỉ 


264 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


sông đời phạm hạnh với nhiệt tâm trong bảy ngày trong 
niềm tin trọn vẹn vảo thiện pháp. Ngài thê hiện niềm tin 
của Ngài vào thiện pháp và chân thật bằng một câu nói 
trọng thể, một “lời thề sự thật”. Đây là duyên đề cậu bé 
bà la môn đã thoát khỏi nọc độc. Một “lời thề sự thật” 
là một lời khắng định niềm tin nơi sự thật, cái có thê tạo 
hiệu ứng trực tiếp tới tình trạng của một người. 


Một số người có thê hoài nghi về “lời thề sự thật” 
được nói tới trong đoạn trích trên. Hoặc có thể họ đã 
được nghe rằng một lời thề sự thật có thể đưa tới kết 
quả như mong muốn. Tuy nhiên, khi một người chịu 
đau đớn hay khổ não, anh ta không thê thốt ra lời thề sự 
thật để vượt qua đau khô của mình nếu không biết chân 
thật là gì và không hiểu về giá trị lớn lao của nó. Trước 
khi tuyên lời thê sự thật, ta nhất thiết phải thấy được sự 
tối thượng và lợi ích của chân thật. Hơn nữa, điều ấy 
cần thiết cho sự vun bôi chân thật ba la mật. 


Nếu một người vun bồi thiện pháp và mục tiêu của 
anh ta là chứng ngộ Tứ Thánh Đé, anh ta nên biết rằng 
con đường dẫn tới mục tiêu này là sự vun bồi tất cả các 
ba la mật. Nếu một người tích lũy chân thật ba la mật 
cùng với các ba la mật khác đề chúng có thể có thêm 


1. Tôi (Nina Van Gorkom) đã thêm vào bản gốc khổ giải thích về Lời 
Thẻ Sự Thật. 


Chương 7: Chân thật Ba la mật 265 


sức mạnh, và nếu anh ta thấy được lợi ích của chân thật, 
anh ta có thể tuyên một lời thê sự thật. Tuy nhiên không 
phải ai cũng có thể làm vậy, điều này cũng tùy thuộc 
vào sức mạnh của thiện pháp nơi người ấy và mức độ 
hiểu biết về chân thật của người ấy. 


Mỗi người cần tự biết mức độ và cường độ của thiện 
pháp mà mình muốn vun bồi. Nếu một người không 
nghe Pháp và không tích lũy tất cả các loại thiện pháp, 
có thê anh ta sẽ không muốn phát triển thiện pháp. Anh 
ta có thê mê đắm với vui thú và tạo rất ít phước thiện. 
Còn nếu một người trong tiền kiếp đã từng nghe Pháp 
của các vị Phật quá khứ, nếu anh ta quán xét về Pháp và 
có thêm hiểu biết, anh ta sẽ thiên về vun bồi thiện pháp. 
Một số người trong cả cuộc đời không có thiên hướng 
vun bồi thiện pháp hết mức có thê. Có lẽ họ không tích 
lũy đủ duyên, dù chỉ là để nghĩ tới thiện pháp, và vì vậy 
họ không thể tạo thiện pháp. Một số người không muốn 
giúp đỡ người khác, hoặc có hiểu biết sai về thiện pháp; 
anh ta có thê thắc mắc tại sao phải nhọc công hay khiến 
mình phải mệt mỏi để giúp đỡ người khác. 

Điều này cho chúng ta thấy tính chất đa dạng của 
tâm mà ta tích lũy ngày này qua ngày khác. Một số 
người mặc dù đã được nghe Pháp, có thể vẫn không 
tha thứ nổi cho những người khác bởi họ không thể áp 


266 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


dụng Pháp. Chúng ta cần tích lũy thiện pháp từ bây giờ 
để nó có thể được vun bồi thêm nữa. Chúng ta có thể 
bắt đầu có ý định tha thứ cho những người khác, không 
xa lánh họ. 


Tất cả chúng ta, những người trôi nổi trong vòng 
sinh tử luân hồi, đều có nhiều phiền não và vì thế, chúng 
ta cần vun bi tất cả các hình thái thiện pháp khác nhau 
để phiền não có thê được tận diệt. Nếu ta chỉ đơn thuần 
nghĩ về việc phát triển thiện pháp, thiện pháp sẽ không 
đủ mạnh mẽ đề là một duyên cho chân thành và trung 
thực, cho sự hành trì nhất quán với quyết tâm của chúng 
ta. Sự tích lũy các phẩm chất thiện lành là một duyên 
cho sự chân thật của thân và khâu. Chúng ta cần tiếp tục 
tích lũy thiện pháp để không lơ là trong việc áp dụng, 
thực hành thiện pháp. 


Rất khó biết được sự thật, kế cả trong các việc thế 
gian. Chăng hạn, khi ta nghe tin qua các phương tiện 
truyền thông về một sự kiện xảy ra gần hay xa. Cái ta 
nghe đôi khi không đúng nhưng ta lại tưởng là sự thật. 
Sự hoang mang, phiền não của chúng ta khiến khó biết 
được điều gì là đúng. 


Đề biết các thực tại đúng như chúng là còn khó 
hơn sự thật của các chuyện thế gian. Chúng ta phải thây 
được giá trị của chân thật, bao gồm cả sự chân thật với 


Chương 7: Chân thật Ba la mật 267 


chính mình. Ta cần vun bồi chân thật trong hành động, 
lời nói và suy nghĩ, kế cả với những chuyện tưởng như 
không quan trọng. Đó có nghĩa là sự chân thật trong 
lời nói, cũng vậy với các lời hứa hay cuộc hẹn. Ta có 
thê cho rằng những việc này không quan trọng. Ta cần 
nên biết loại tâm nào sinh khởi khi ta cảm thấy rằng 
với những việc không quan trọng thì ta không cần phải 
chân thật để hành xử đúng với lời nói và suy nghĩ của 
mình. Tâm của mỗi người rất phức hợp, và nếu không 
có trí tuệ đi kèm, sẽ không thể hiểu được rằng kế cả 
một mức độ bất thiện nhẹ sinh khởi cũng bị duyên bởi 
những tích lũy của ta. Phiền não đã được tích lũy không 
chỉ trong kiếp này, mà từ trong quá khứ. Cuộc sống 
hôm nay của chúng ta được hình thành bởi các kiếp 
quá khứ và sự tích lũy các phiền não sẽ tiếp tục từ kiếp 
này sang kiếp khác. Một người tích cực vun bồi trí tuệ 
không nên chỉ mong biết chân lý, mà cũng cần nỗ lực 
tận diệt phiền não để có thể chân thật trong hành động 
và lời nói. Người ấy cần phải bền bỉ và vững vàng trong 
sự vun bồi thiện pháp, trong đó bao gồm ba la mật sau: 
quyết định ba la mật. 


268 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


269 


Chương 8 


Quyết Định Ba La Mật 


Chú giải của Hạnh Tạng định nghĩa quyết định ba 
la mật như sau: 

“Quyết định có đặc tính quyết tâm về các pháp trợ 
đạo!; chức năng/phận sự của quyết định là vượt qua 
pháp đối nghịch của các pháp trợ đạo; biểu hiện/thành 
tựu của quyết định là không lay chuyền trong nhiệm vụ 
ấy; cận nhân của quyết định là các pháp trợ đạo”. 


Quyết định ba la mật, aditthana paramI, là quyết 
tâm kiên cô nhằm chứng ngộ Tứ Thánh Đé, dù có phải 
đi một chặng đường dài và cần một khoảng thời gian vô 
tận đề đạt tới đích. Tuy nhiên, nếu ta vun bồi Đạo với 
lòng quyết tâm kiên cố, cuối cùng ta sẽ tới đích. Quyết 
định trong kiếp này có nghĩa là quyết định vun bồi mỗi 
loại thiện pháp với mục tiêu giác ngộ Tứ Thánh Đế. 
Chúng ta không nên trệch khỏi mục tiêu này qua việc 


1. Chúng là mười ba la mật. Quyết định về các pháp trợ đạo có nghĩa 
là có quyêt tâm kiên cô nhắm vun bôi mười ba la mật. 


270 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


nhắm tới các đối tượng dễ chịu như lợi dưỡng, danh dự, 
tiếng thơm hay an lạc, hay đối tượng thị giác, âm thanh, 
mùi, vị và đối tượng xúc chạm. Khi ấy, ta chỉ tích lũy 
thêm dính mắc thay cho buông bỏ và xả ly. 


Quyết định ba la mật sẽ dẫn tới xả ly khỏi tham ái 
vào đối tượng ngũ dục. Nếu chúng ta mê đắm các đối 
tượng ngũ dục, nếu chúng ta bị mê mờ bởi chúng và 
dính mắc vào chúng, ta sẽ lại mong có chúng tiếp, và 
không bao giờ thỏa mãn. Khi ấy ta sẽ không thiên về 


việc vun bôi ba la mật đê tận diệt phiên não. 


Nhiều loại tâm sinh và diệt: tâm thiện sinh khởi và 
ngay sau đó là bất thiện. Đôi khi chúng ta có quyết tâm 
cho thiện pháp, nhưng khi tâm bất thiện sinh khởi và 
khiến ta buông theo bất thiện, chúng ta đễ dàng từ bỏ 
thiện và theo đuôi bắt thiện. Điều này chỉ ra rằng, ta cần 
quyết tâm vững vàng cho sự tận diệt phiền não. 


Nếu ta muốn liễu ngộ Tứ Thánh Đé, ta cần thấy 
được lợi ích của việc không dao động trong vun bồi 
thiện pháp và từ bỏ phiền não. Nếu ta thiếu quyết định 
ba la mật, thiện pháp không thê phát triển. 

Bây giờ tôi muốn nói về một kiếp sống của Đức 
Bồ tát trong đó Ngài đã vun bồi mức độ tối thượng nhất 


Chương 8: Quyết định Ba la mật 27] 


của quyết định ba la mật, aditthaäna paramatthaparami.! 


Chúng ta đọc trong C7⁄ giải Hạnh Tạng (HLG, 
Giới hạnh của Hiển trí Temiya)? rằng Đức Phật kê về 
một trong những tiền kiếp của mình: 


“Khi ta là hoàng nam của vua Kãsi, ta được đặt tên 
là Mũga-Pakkha (có nghĩa là điếc và què), nhưng mọi 
người gọi ta là Temiya?. Cha và mẹ và những người 
khác gọi ta là Mũga-Pakkha vì họ cho rằng ta bị câm 
và què quặt. Là Đức Bồ tát sinh ra trong kiếp ấy, ta tạo 
niềm hân hoan và hạnh phúc lớn lao cho vua và các 
quân thân, và vì vậy ta được nhận tên gọi Temiya”. 


Như vậy, Ngài có hai tên, Temiya và Mũga-Pakkha, 
bởi những nguyên do khác nhau. Chúng ta đọc: 


“Trong kiếp ấy đức vua Kãsirãjã trị vì xứ Vãrãnasĩ. 
Ngài có mười sáu ngàn cung tân mỹ nữ, nhưng không 
ai trong số họ hạ sinh công chúa hay hoàng tử. Các 
thần dân lo lắng, nói, Đức vua của chúng ta không có 
hoàng nam để nói dõi”, và họ khẩn xin đức vua cầu tự. 
Tắt cả những cung phi ẫy thờ cúng mặt trăng, nhưng 
họ không có được con. Bắy giờ hoàng hậu Candãdevi, 
con gái của vua Madda, sống một cuộc đời đức hạnh, 


1. Mười ba la mật cũng có thê được sắp xếp thành ba mươi: mười ba 
la mật bậc hạ, mười ba la mật bậc trung, mười ba la mật bậc thượng 
(paramatthaparam]). 

2. Tiền thân Đức Phật số 538 - Mũgapakkha Jãtaka. 

3. Temiya có nghĩa là ướt. Vào ngày Ngài ra đời, một cơn mưa lớn đồ 
xuống làm ướt Ngài. 


2722 


Tìm hiểu mười Ba La Mật 


và vua xin nàng cũng câu tự hoàng nam. Vào một ngày 
trăng tròn, nàng đã bát quan trai giới, và khi suy niệm 
vê cuộc đời đức hạnh của mình, nàng đã nói lên lời 
nguyện “Nếu thực tôi chưa từng phạm giới, vì Lời Thê 
Sự Thật này, hãy đề tôi sinh một hoàng nam. 


Khi ấy, Đức Bồ tát được thọ thai trong bụng của 
hoàng hậu Candãdevi. Khi Bồ tát chào đời, cũng có 
năm trăm tiêu vương tử được sinh ra trong nhà các đại 
thân. Đức vua ban lệnh cho các vương tử này làm tùy 
tùng cho hoàng tử. Ngài ban năm trăm vú nuôi và năm 
trăm bộ trang phục vương giả cho năm trăm tiểu vương 
tử. Ngoài ra, Ngài cắt cử sáu mươi tư vú nuôi chăm sóc 
Đức Bồ tát. 


Khi tiều hoàng tử được một tháng tuôi, người vú 
nuôi đưa Ngài tới gặp đức vua và đức vua bề hoàng tử 
vào lòng. Lúc bấy giờ bón tên trộm được đưa tới trước 
mặt đức vua để bị tuyên án. Một trong số họ bị phạt 
chịu một ngàn roi quật bởi gậy có gai nhọn, người thứ 
hai bị tù xích, người thứ ba bị chọc bằng thương và 
người thứ tư bị nhồi cọc. Khi Đức Bồ tát nghe bản án 
do cha mình tuyên, Ngài trở nên chán nản, bởi Ngài sợ 
phạm phải những hành vi trọng ác sẽ cho quả tái sinh 
nơi địa ngục. 


Ngày hôm sau, vú nuôi đặt Ngài vào một chiếc 
giường được che bởi chiếc lọng trắng, và sau khi ngủ 
thiếp một giấc ngắn, Ngài tỉnh dậy và nhìn thấy lọng 
trắng. Ngài suy nghĩ, “Từ đâu ta tới cung điện này?'. 
Hồi niệm các tiền kiếp, Ngài nhớ lại rằng mình từng 


Chương 8: Quyết định Ba la mật nộ) 


tới từ một cõi trời, và rồi, khi hồi niệm kiếp trước đó, 
Ngài nhớ lại rằng mình phải chịu đau khổ trong cõi địa 
ngục Ussada. Khi hồi niệm vê kiếp sống trước kiếp đó, 
Ngài nhớ rằng mình đã là vua của chính thành phố này. 
Những tư duy sau đến với Ngài: “Ta không cần vương 
quốc. Làm sao ta có thể thoát khỏi ngôi nhà của bọn 
trộm này?" 


Khi ấy, vị thiên nữ ngự trong chiếc lọng trắng vốn 
là mẹ của Ngài trong một tiền kiếp đang tìm cách giúp 
Ngài, bà đã khuyên Ngài nên giả câm, què và điếc, 
như vậy Ngài có thê thoát việc trở thành vua. 


Kể từ khi ấy, Đức Bồ tát giả bộ câm, què và điếc. 
Cha mẹ Ngài và các vú nuôi, khi xem xét cầu tạo cằm 
của người câm, cấu trúc tai của người điếc, chân và 
tay của người què thì thấy rằng những đặc tính ấy 
không có nơi Ngài. Họ nghĩ rằng hẳn có một lý do cho 
hành động của Ngài. Vì vậy, họ bắt đầu thử hoàng tử 
bằng cách không cho Ngài bú sữa cả một ngày. Mặc 
dầu đói, Ngài không kêu lên một tiếng nào đề tỏ ý thèm 
sữa. Mẹ Ngài nghĩ, Thằng bé đói lả rồi, các vú nuôi 
phải cho bú thôi”, và nàng bảo các vú nuôi cho Ngài bú 
sữa. Họ thay nhau cho Ngài bú sữa trong cả một năm, 
nhưng không tìm ra được điểm yếu của Ngài. 


Các vú nuôi nghĩ rằng thông thường trẻ em thích 
bánh ngọt, quà ngon, trái cây, đồ chơi và các loại đồ 
ăn đặc biệt khác nhau. Họ cho Ngài tắt cả những thứ 
ấy đề kiểm tra xem liệu Ngài có thực sự tàn tật không, 
nhưng qua năm năm thử nghiệm, họ không thể tìm ra 


274 


Tìm hiểu mười Ba La Mật 


một điểm yếu nào. Sau đó, các vú nuôi nghĩ rằng trẻ 
nhỏ thường sợ lửa, sợ voi dữ, rắn, người khua gươm, 
và vì thế họ thử hoàng tử với những thứ ấy, nhưng 
Ngài không thấy có gì nguy hiểm trong đó. 


Đức Bồ tát không lay chuyền trong quyết định của 
mình vì Ngài nghĩ tới hiểm họa của địa ngục. Ngài nghĩ, 
"hiểm họa của địa ngục còn đáng sợ hơn, một trăm, 
một ngàn, hoặc cả trăm ngàn lần đáng sợ hơn'. Các vú 
nuôi thử thách Ngài bằng những cách này không tìm 
thấy bắt cứ điểm yếu nào của Bồ tát. Họ nghĩ rằng trẻ 
em thường hay thích xem kịch câm và vì vậy, họ mời 
một đoàn kịch câm, mời những người chơi kèn ốc và 
trống để tạo ra những tiếng động điếc tai, nhưng họ 
không khiến Đức Bồ tát đổi tâm ý. 


Họ thắp đèn trong bóng tối hay dùng lửa chói để 
làm sáng bóng tối. Họ bôi đây mật lên người Ngài và để 
Ngài nằm ở một chỗ đây ruồi. Họ không tắm cho Ngài 
và đề mặc Ngài giữa phân và nước tiễu. Mọi người chế 
nhạo Ngài, họ nhạo báng và mắng mỏ Ngài, họ xa lánh 
Ngài vì Ngài nằm trong chính phân và nước tiểu của 
mình. Họ thắp chảo lửa nóng rát rôi đặt vào giường 
bên dưới Ngài, họ sử dụng nhiều mánh khóe để thử 
Ngài, nhưng mặc tất cả những điêu ấy, họ không thể 
làm hoàng tử đỗi ý. 


Các vú nuôi thử thách Ngài cho tới khi Ngài mười 
sáu tuổi. Họ suy xét, 'Khi trẻ mười sáu tuổi, bất kể 
chúng què, điếc và câm, chúng mê đắm những gì khả 
ái, hoặc chúng muốn thấy những thứ đáng thấy. Vậy 


Chương 8: Quyết định Ba la mật 275 


chúng ta sẽ cho các nữ nhân diễn kịch để quyến rũ 
hoàng tử.' Họ tắm Ngài trong nước thơm và phục sức 
cho Ngài như một thiên tử, họ rước Ngài tới một căn 
phòng hoàng gia đầy những món đồ khả lạc. Họ chất 
đây phòng với hoa, phắn thơm và tràng hoa giống như 
nơi ở của các chư thiên. Họ để các nữ nhân duyên 
dáng như những tiên nữ Apassara chờ hoàng tử để 
quyến rũ Ngài và khiến Ngài say đắm họ. Tuy nhiên, 
Đức Bồ tát, trong trí tuệ toàn hảo của mình, đã ngừng 
thở vào và thở ra, hy vọng rằng những nữ nhân ấy sẽ 
không động vào thân mình. 


Khi những người nữ nhân ấy không động được vào 
thân hoàng tử, họ nghĩ, Cậu bé này có tắm thân khô 
cứng, như vậy, cậu ấy không phải là người, mà chắc là 
một dạ xoa. Rồi họ bỏ đi. 


Cha mẹ Ngài không làm cho Ngài đồi ý được, mặc 
dầu đã thử thách Ngài trong mười sáu năm trời với 
những bài thử lớn bài thử nhỏ. Họ câu xin Ngài đỗi tâm 
ý nhiêu lần, nói, Hoàng tử Temiya, con yêu, cha mẹ 
biết rằng con không bị câm, bởi miệng con, tai và chân 
con không giỗng như của một người bị câm, điếc và 
què. Con là người con trai mà cha mẹ mong đợi. Đừng 
hủy hoại chúng ta bây giờ, hãy giúp chúng ta thoát khỏi 
lời chê trách của tắt cả các vị vua xứ Diêm Phù. Mặc 
dầu họ khẩn nài như vậy, cậu bé giả bộ không nghe 
được họ. 


Sau đó, nhà vua triệu tập các thây bói, họ nói rằng 
chân v.v của hoàng tử không giống của người bị què. 


276 


Tìm hiểu mười Ba La Mật 


Họ nói, cậu bé này không què, câm và điếc. Nhưng 
cậu ấy là người mang điềm gở. Nếu một người như 
vậy ở lại trong cung điện, có ba mối hiểm họa đón chờ: 
tới mạng sống của Ngài, tới vương quyên của Ngài và 
tới hoàng hậu. Nhưng khi hoàng tử mới sinh, chúng tôi 
không muốn làm đức vua đau buôn nên vì thế mới nói 
rằng hoàng tử có những hảo tướng.' 


Đức vua sợ hãi bởi những hiểm họa này nên đã ra 
lệnh cho đặt cậu bé vào một chiếc xe đen đủi, đưa ra 
khỏi thành bằng công sau và chôn cậu trong một nghĩa 
địa. Khi Đức Bồ tát nghe vậy, Ngài vô cùng hoan hỷ và 
nghĩ, Điêu ta mong đợi từ lâu nay đã thành tựu' 


Khi hoàng hậu Candãdevï biết được rằng nhà vua 
đã ra lệnh chôn hoàng tử, bà tới thăm vua và xin Ngài 
một ân huệ là ban vương quốc cho hoàng tử. 


Đức vua nói, 'Con trai nàng mang điềm gỏ, ta không 
thê cho nó vương quốc.” 


Sau đó, hoàng hậu nói, Nếu đức vua không ban 
vương quốc cho nó cả đời, hãy ban cho nó trong bảy 
năm.' 

Đức vua nói, “Ta không thê làm vậy.' 


Hoàng hậu Candädevï khẩn câu Ngài suốt đêm, “Ôi 
Temiya, ta đã không ngủ trong mười sáu năm, ta đã 
khóc vì con, con ta, đến nỗi mắt trũng xuống và trái tim 
xuyên thấu bởi sâu não. Ta biết rằng con không què, 
điếc và câm, đừng làm ta tan nát.' 


Hoàng hậu khẩn cầu hoàng tử ngày này sau ngày 


Chương 8: Quyết định Ba la mật NA 4 


khác trong năm ngày. Tới ngày thứ sáu, đức vua triệu 
người đánh xe Sunanda tới và nói: “Sáng sớm mai, 
ngươi phải đem thằng bé đi trong một chiếc xe đen 
đủi, và chôn nó ở nghĩa địa, sau đó lắp kỹ bằng đắt và 
quay về đây.' 


Khi hoàng hậu nghe vậy, nàng nói với con trai: Con 
trai ta, vua Kãsi đã ra lệnh chôn con ở nghĩa địa ngày 
mai. Ngày mai con sẽ chết. Khi Đức Bồ tát nghe thé, 
Ngài rất hoan hỷ rằng mười sáu năm nhọc công của 
Ngài đã gần chấm dứt. Nhưng trái tim của mẹ Ngài thì 
như bị búa bổ. 


Cuối đêm ấy, vào lúc rạng sáng, người đánh xe 
cột xe và đề ở công thành. Ông ta tới chỗ hoàng hậu 
Candädevr và nói, “Tâu Hoàng hậu, bà đừng giận con. 
Con chỉ tuân theo mệnh lệnh của đức vua mà thôi. Rồi 
ông ta đưa hoàng tử đi xuống khỏi cung điện. Hoàng 
hậu khóc lớn tiếng và sụp xuống. Khi ấy Đức Bồ tát 
nhìn mẹ và nghĩ, nếu ta không cất lời, mẹ sẽ chết vì 
buôn đau, vậy ta muốn lên tiếng.” Nhưng Ngài kiềm chế 
với ý nghĩ, nếu ta lên tiếng, bao công sức của mười 
sáu năm sẽ uỗng phí. Còn nếu ta không nói gì, sẽ lợi 
lạc cho bản thân ta và cả cha mẹ.' Rồi người đánh xe 
nhắc Ngài vào trong xe, chiếc xe đi một quãng đường 
dài ba lý, tới đoạn cuối của khu rừng mà ông ta thấy 
giống như nghĩa địa. Ông ta nghĩ đó là nơi thích hợp và 
quay xe, dừng lại bên đường. Ông ta gỡ các phục trang 
của Đức Bồ tát và đặt chúng xuống. Sau đó, ông bắt 
đầu cầm cuốc và đào một cái hỗ không xa đó. 


278 


Tìm hiểu mười Ba La Mật 


Khi người đánh xe Sunanda đang đào hó, Đức Bồ 
tát nghĩ, 'Đây là thời điễm đề ta nỗ lực.' Ngài đứng dậy, 
xoa tay và chân, và thấy rằng mình vẫn có sức lực. 
Ngài nghĩ rằng mình sẽ xuống khỏi xe được, và đã làm 
vậy. Ngài đi đi lại lại vài lần và nghĩ rằng mình có đủ 
sức đề đi cả hàng trăm lý. Ngài nắm thử phân sau của 
chiếc xe và nhắc lên như thê đó là một món đồ chơi 
của trẻ em. Ngài suy nghĩ, Nếu người đánh xe muốn 
hại ta, ta vẫn đủ sức đề tự vệ.”...” 


Sau đó ta đọc rằng Đức Bồ tát đã thuyết Pháp cho 


người đánh xe, nói: 


“Ngươi phụ thuộc vào ta, hoàng nam của đức vua. 
Nếu ngươi chôn ta trong rừng, ngươi sẽ phạm một ác 
nghiệp. Một người ngồi hay nằm dưới bóng một cây 
xanh sẽ không chặt cành. Bởi một người hại bạn mình 
là người ác. Đức vua như cây xanh, ta như cành cây, 
còn ngươi, người đánh xe, như kẻ lữ hành ngồi dưới 
bóng cây. Nếu ngươi chôn ta trong rừng, ngươi sẽ 
phạm một ác nghiệp”. 


Chúng ta đọc tiếp rằng khi người đánh xe nghe 


vậy, ông ta câu xin Đức Bồ tát quay vê, bởi ông ta biệt 


Ngài không bị câm. Đức Bồ tát giải thích lý do vì sao 


Ngài không muôn quay về, và Ngài đã nói vê ý định trở 


thành một ân sĩ của mình. Ngài giảng vê những kiêp 


trước, và vê nôi sợ hiêm họa của địa ngục. Khi người 


đánh xe đã nghe Đức Bồ tát thuyết Pháp, ông ta muốn 


Chương 8: Quyết định Ba la mật 279 


áp dụng ngay và cũng trở thành một ấn sĩ. Về việc đó 
Đức Bồ tát nói: 
“Này người đánh xe, hãy đánh xe về và trở lại sau 


khi ngươi đã trả hết nợ, bởi vì một người ẩn sĩ không 
được nợ nân, đây là lời huấn thị của mọi ẩn sĩ”. 


Sau đó Ngài trả người đánh xe về lại cho đức vua. 
Người đánh xe đánh xe về cùng các phục trang, tới diện 
kiến vua và tâu lại cho Ngài về những gì đã xảy ra. Đức 
vua rời thành cùng tứ quân, các vú nuôi, thần dân nông 
thôn và thành thị để tới gặp Đức Bồ tát. 


Đức Bồ tát trở thành một ân sĩ và ngồi trên một tâm 
tọa cụ làm bằng cành cây. Ngài đã đắc bát thiền và ngũ 
thông. Ngài ngồi trong một túp lều với niềm hân hoan 


lớn lao vê sa môn hạnh. 


Đức vua Kãsi tới gặp Đức Bồ tát và khích lệ Ngài 
trị vì vương quốc. Hoàng tử Temiya khước từ. Ngài 
giảng Pháp cho đức vua theo nhiều cách khác nhau, và 
đó là duyên để đức vua sinh khởi trạng thái khẩn cấp 
tu niệm và thấy được sự vô thường cùng hiểm họa của 
ngũ dục. Ngài thấy được lợi lạc của sự xa lìa ngũ dục 
và trở thành một ân sĩ, cùng với hoàng hậu Candãdevĩ 
và nhiều cung phi. Hết kiếp đó họ cùng tái sinh ở cõi 
Phạm Thiên. 


280 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


Cuối câu chuyện này, Đức Phật nói rằng vị thiên nữ 
ngự trong chiếc lọng trắng khi ấy chính là Uppalavannã, 
rằng người đánh xe là Trưởng lão Sãriputta, cha mẹ là 
hoàng g1a, quần thần là các Phật tử, còn Hiền trí Temiya 
chính là Đức Phật, người bảo hộ cho thể giới. 


Quyết định ba la mật của Đức Bồ tát ở mức độ 
tối thượng trong kiếp ấy chính là “adi{thãna paramattha 


pAramT”. 


Quyết định ba la mật là quyết định vững vàng vì 
thiện pháp với mục tiêu vun bồi trí tuệ và tận diệt phiền 
não. Tuy nhiên, ta có thê chưa tích lũy ba la mật này một 
cách đầy đủ. Ta có thê thấy rằng thiện pháp là lợi lạc, 
rằng nó cần được vun bồi và tích lũy, và rằng quyết tâm 
vì thiện pháp của ta cần mạnh mẽ hơn. Nhưng thật khó 
để kiên định trong quyết tâm của mình, bởi chúng ta 
đã tích lũy bất thiện thật nhiều. Bất thiện là một duyên 
tạo nên sự thiếu nhất quán và kiên định trong quyết tâm 


vun bồi thiện pháp. 


Một người đã tìm hiểu Giáo Pháp suy niệm về 
vòng sinh tử luân hồi và về mức độ phiền não của mình; 
anh ta mong châm dứt vòng sinh tử luân hồi. Tuy nhiên 
khao khát chấm đứt luân hồi không phải là một với lòng 
kiên định trong quyết tâm vun bồi trí tuệ. Người này 
chưa quan tâm đến việc phát triển Tứ niệm xứ, mặc dầu 


Chương 8: Quyết định Ba la mật 281 


anh ta cần nghe Pháp và thấy được lợi ích của Tứ niệm 
xứ. Anh ta không kiên định trong quyết tâm nghe Pháp 
và vun bồi trí tuệ; anh ta không có duyên cho quyết 
định ba la mật. 


Ta không nên lơ là trong quyết tâm vun bồi thiện 
pháp của mình. Ngày này qua ngày khác, chúng ta mê 
đắm các đối tượng xuất hiện qua mắt, tai, mũi, lưỡi, và 
thân, và chúng ta bị cuốn vào những suy nghĩ về các đối 
tượng được kinh nghiệm. Nếu chúng ta thường nghe 
Pháp, ta tích lũy thiên hướng quán xét về Pháp thay cho 
nghĩ về những thứ vô bổ. Kể cả khi không phải lúc nào 
cũng có thời gian để nghe Pháp, chúng ta vẫn có thể suy 
niệm về Pháp và điều này chỉ cho ta thấy sức mạnh của 
những thiên hướng đã tích lũy. Nó nhắc nhở ta không 
nên lơ là với quyết định ba la mật 


Giáo Pháp mà Đức Phật đã thuyết giảng mang lại 
lợi ích thật lớn lao cho tất cả chúng ta. Chúng ta cần suy 
niệm về Giáo Pháp một cách tỉ mỉ. Nếu ta mong vun bồi 
trí tuệ và tất cả các hình thái thiện pháp khác, chúng ta 
không nên lơ là việc biết và hiểu những bắt thiện riêng 
của mình. Nếu không, chúng ta không thê tích lũy các 
ba la mật quyết định và chân thật. 


Nếu ta thấy được hiểm họa và bất lợi của bắt thiện, 
nó có thê làm duyên cho quyết tâm kiên định để vun 


282 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


bồi thiện pháp với mục tiêu tận diệt phiền não, và đó là 
quyết định ba la mật. Nếu một người không biết đúng 
bản chất của mình và tưởng rằng mình cao thượng hơn 
người khác, anh ta đang dính mắc vào những phẩm chất 
mà anh ta tưởng nhằm là có. Chúng ta đầy rẫy mọi loại 
bất thiện, dù đang ăn uống, hưởng thụ hay làm những 
công việc của cuộc sống hàng ngày. Nếu ta không tự 
biết đúng như mình thực là và tưởng mình là người 
chân chánh không cần vun bồi thêm thiện pháp, ta 
không nhận ra rằng mình đang bị bắt thiện dẫn dắt. 


Khi vun bồi quyết định ba la mật, ta sẽ kiên định 
trong quyết tâm vun bồi trí tuệ bằng việc nghiên cứu 
và thực hành Pháp với mục tiêu tận diệt mọi phiền não. 
Chúng ta cũng cần chân thật ba la mật, và điều này có 
nghĩa là ta cần chân thành và thăng thắn trong quyết 
tâm của mình. Nếu không vun bồi chân thật ba la mật, 
chúng ta sẽ chao đảo và bị bắt thiện đánh bại. Có thể 
thấy rằng ta cần có một hiểu biết chỉ tiết và tỉnh tế về 
các tâm khác nhau của mình để vun bồi thiện pháp. 
Chúng ta không nên lơ là việc ấy. 


Chúng ta đọc trong CJú giải Hạnh Tạng về bôn 
pháp nền móng, adhitthana dhamma, tức là những pháp 
là cơ sở cho mọi ba la mật. Những pháp này là: chân 
thật, xả ly, an tịnh và trí tuệ. 


Chương 8: Quyết định Ba la mật 283 


Pháp nên móng chân thật là sự kiên định trong 
chân thật. Chúng ta có thê tự kiêm chứng xem mình ồn 
định trong trung thực và chân thành tới mức độ nào. Ta 
có thể nhận ra răng mình không kiên định trong chân 
thật. Ta cần có hiểu biết tinh tế hơn về bản thân và thấy 
tính bất lợi của những lời nói và hành động không chân 
thật. Kế cả với những chuyện vặt vãnh, ta cũng nên biết 
khi mình rời xa sự thật. Ở những khoảnh khắc ây, ta Dị 
chế ngự bởi sức mạnh của những phiền não đã tích lũy. 


Nếu suy xét và nhận ra bất thiện của mình, ta có thể 
thấy hiểm họa của những bất thiện đã tích lũy, những 
thứ làm duyên cho hành vi bất thiện. Chúng ta có thể 
thấy bất lợi của việc thiếu chân thật và vì vậy nên kiên 
định hơn trong chân thật. Một người không có phiền 
não sẽ không nói dối và hành động của người ấy sẽ 
nhất quán với lời nói và suy nghĩ của mình. Chân thật 
thấm nhuằn trong người ấy một cách vững vàng. Một 
người không kiên định trong chân thật thì không hành 
động nhất quán với lời nói của mình, bởi sức mạnh của 


phiên não. 


Một số người cho rằng không cần thiết phải đúng 
hẹn. Ở đây ta thấy răng tích lũy bất thiện pháp khiến 
chúng ta không chân thật trong việc giữ lời hứa. Khi 
mọi người không thấy tầm quan trọng của việc trung 


284 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


thực trong lời nói, đó là một duyên để không tìm kiếm 
sự thật, thứ cũng bao hàm sự thật của các bậc thánh. Về 
việc giữ giới nói lời chân thật, kế cả trẻ em cũng nhận 
ra khi ai đó hành động không đúng với lời nói. Khi 
chúng lớn lên, chúng càng ghê sợ những lời hay ho dối 
trá, những lời nói không chân thật, những lời nói không 
phải của các bậc thánh. 


Khi một người giữ được sự chân thật trong lời nói, 
lời nói không xa rời sự thật, người ấy sẽ tiếp tục kiên 
định trong mọi mặt, kề cả khi mạng sống bị đe dọa. Đây 
là sự kiên định trong chân thật, saccađi/fhana. Chân 
thật cần thám nhuần vững vàng để chúng ta có thể đạt 
được tới bờ bên kia, tức là Niết bàn. 


Pháp nền móng thứ hai là kiên định trong xả ly, 
cãga, là sự xả ly các phiền não. Xả ly không chỉ là cho 
đi vật chất vì lợi ích và hạnh phúc của những người 
khác, chắng hạn như bồ thí. Nó còn là sự xả ly các 
phiền não, và điều ấy lợi lạc cho bản thân. Khi chúng ta 
bố thí vật chất cho những người khác, ta cũng cần tác 
ý xả bỏ phiền não của mình. Chúng ta cần suy xét xem 
liệu hành động và lời nói của mình có được thúc đây 
bởi tâm thiện, chúng ta không nên bố thí với mong đợi 
nhận được sự đền đáp. Tham ái (lobha) là đối nghịch, là 
kẻ thù của mọi ba la mật. Khi có tham, khi ta mong đạt 


Chương 8: Quyết định Ba la mật 285 


được cái gì đó, hay khi mong đợi sự đền đáp từ việc làm 
tốt của mình, điều ấy đối lập với vun bồi ba la mật. Vì 
vậy, chúng ta chỉ nên bồ thí theo cách đề sự kiên định 
trong xả ly phiền não của ta có thê lớn mạnh. Khi bố thí, 
ta không nên mong đợi đáp trả, và hơn nữa, ta không 
nên cho việc bồ thí là tẻ nhạt, chúng ta không nên bố thí 
mà không hoan hỉ và với tâm quảng đại, chúng ta nên 
bồ thí hết lòng. Chúng ta cần có hiểu biết tinh tế và tỉ mỉ 
về tâm mình, nếu không phiền não sẽ không thể được 
tận diệt. Khi chúng ta thấy sự quảng đại của một người 
khác, ta có thê tùy hý với việc làm của người ấy. Ta cần 
nhớ rằng tha thứ là một loại bố thí, bởi lẽ ta mong muốn 
một người khác được thoát khỏi ác cảm hay hiểm nguy. 
Như vậy, bố thí không chỉ là cho đi của cải vật chất. 
Có thể có tâm thanh tịnh khi ta tác ý hỗ trợ người khác 
bằng bố thí cúng đường và giúp người ấy thoát khỏi 
tốn hại. Ở những thời điểm như vậy, ta có thể tùy hỉ với 
việc bố thí và đồng thời từ bỏ phiền não của mình. 

Ta đọc trong Chú giải Hạnh Tạng rằng Đức Bồ tát 
cần có mong ước, khát vọng mạnh mẽ để trở thành Đức 
Phật Chánh đăng Chánh giác. Chúng ta đọc trong Tiểu 
Bộ Kinh: 


“Nhiệt tâm mãnh liệt (chandat3): nhiệt tâm thiện 


lành, mong mỏi thành tựu. Người có những phẩm chất 


286 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


nói trên phải có khát vọng, mong mỏi, và nguyện ước 
hành trì các phẩm hạnh đưa đến Phật quả. Chỉ khi ấy 
ước nguyện của người ấy mới thành tựu, nếu không thì 
không thể”. 


Án dụ sau đây minh họa tâm mức của khát vọng 
cân có: 


“Nếu vị ấy nghe rằng: “Vị Bồ-tát muốn thành tựu 
ước nguyện thành bậc Chánh giác, dù khắp thế gian 
này toàn là nước, vị ấy phải vượt qua đó bằng chính 
cánh tay của mình để sang bờ bên kia'. Vị ấy không 
cho rằng điều ấy là khó, mà còn tràn đây mong muốn 
làm được điều đó với ý chí mạnh mẽ, không bị lung 
lay. Nếu vị ấy nghe rằng: “Vị Bồ-tát muốn thành tựu 
ước nguyện thành bậc Chánh giác, là người dù phải 
đi khắp thế gian, toàn là lửa than hồng nóng rực bằng 
chính đôi chân trần, để đến bờ bên kia'. Vị ấy không 
cho rằng điều ấy là khó, mà còn tràn đây mong muốn 
làm được điều đó với ý chí mạnh mẽ, không bị lung 
lay”, 


Vị ấy không bị nhụt chí, vị ấy không tỏ một chút 
khó khăn nào khi nghe: “Vị Bồ-tát muốn thành tựu ước 
nguyện thành bậc Chánh giác, dù khắp thế gian này 
toàn là nước, vị ấy phải vượt qua đó bằng chính cánh 
tay của mình”. Ngài tràn ngập hoan hỷ và quyết tâm đạt 
Phật quả. Chúng ta đọc: 


“Nếu vị ấy nghe rằng: 'Vị Bồ-tát muốn thành tựu 


Chương 8: Quyết định Ba la mật 287 


ước nguyện thành bậc Chánh giác, là người phải đi 
khắp thế gian này, nơi đã trở thành một khu rừng với 
những dây leo đầy gai, với bụi cây tre cứng, để vượt 
qua bờ bên kia”. Vị ấy không cho rằng điều ấy là khó, 
mà còn tràn đây mong muốn làm được điêu đó với ý 
chí mạnh mẽ, không bị lung lay. 

Nếu vị ấy nghe rằng: Vị Bô-tát muốn thành tựu 
ước nguyện thành bậc Chánh giác, là người phải chịu 
hành hình trong địa ngục suốt bốn A-tăng-kỳ kiếp và 
100.000 kiếp trái đắt. Vị ấy không cho rằng điều ấy là 
khó, mà còn tràn đây mong muốn làm được điều đó với 
ý chí mạnh mẽ, không bị lung lay. Đó là tằm mức cần 
có của khát vọng”. 


Đức Bồ tát đã nghĩ rằng mình có thê đạt tới điều 
ấy, nhưng sự quyết tâm của Ngài chưa đủ mạnh; Ngài 
cần tiếp tục tích lũy trí tuệ sâu sắc và tinh tế để các 
phẩm chất cao thượng của Ngài có thê đạt tới độ hoàn 
mãn. Khi Ngài tới gặp Đức Phật Chánh Đăng Giác và 
các phẩm chất của Ngài đã viên mãn tới độ có thể phát 
nguyện đạt Phật quả, Ngài bắt đầu phát nguyện về tích 
lũy ba la mật. 


Chúng ta có thê thấy rằng thật vô cùng khó để có 
thể tích lũy các ba la mật đưa tới sự giác ngộ trí tuệ tối 
thượng của Đức Phật. Khi Ngài xuyên thấu sự thật về các 
pháp sinh diệt trong khoảnh khắc hiện tại, Ngài đã tận 
diệt hoàn toàn phiền não và thành tựu Chánh Đăng Giác. 


288 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


Người có ước nguyện tối thượng trở thành Đức 
Phật Chánh Đắng Giác cần có tám điều kiện: phải là 
người, phải là người nam, phải có nhân (hetu), phải gặp 
được bậc Đạo sư (một vị Phật Chánh Đắng Giác), phải 
là người xuất gia, phải đắc pháp thượng nhân (ở đây 
không đề cập tới pháp siêu thế - chú thích của Vietnam 
Dhamma Home), phải có tâm tín thành tột đỉnh, phải có 
nhiệt tâm mãnh liệt (chandat3). 

Về điều kiện đầu tiên, phải là người, đây là điều 
kiện cần thiết cho sự thành tựu ước nguyện của Ngài. 

Về điều kiện thứ hai, phải là người nam; người nữ 
không thê trở thành một vị Phật. 


Về điều kiện thứ ba, phải có nhân, và điều này 
có nghĩa là trong kiếp Ngài phát nguyện Chánh Đắng 
Giác, Ngài phải có những thường cận y duyên.' 


Về điều kiện thứ tư, gặp được bậc Đạo sư, Ngài 
cần sự hiện diện của một bậc Chánh Đẳng Giác. Ước 
nguyện của Ngài chỉ thành tựu khi được phát ra trong 
sự hiện diện của một Đức Phật sống, không phải sau 
khi Ngài đã tịch diệt. Ước nguyện của Ngài sẽ không 


1. 5.Theo một số tài liệu, các thường cận y duyên này là nhân trí tuệ 
đủ mạnh đê có thê làm duyên cho đạo quả A La Hán trong kiệp hiện 
tại (Chú thích của Vietnam Dhamma Home). 


Chương 8: Quyết định Ba la mật 289 


thành tựu khi được phát ra ở dưới cội bồ đề, trước bảo 
tháp, trước tượng Phật, trong sự hiện diện của một vị 
Phật độc giác hay các Thanh văn đệ tử của Đức Phật. 
Phát nguyện chỉ thành tựu khi nó được phát ra trong sự 
hiện diện của một Đức Phật Chánh Đăng Giác. Chừng 
nào Ngài còn chưa trực tiếp diện kiến một vị Phật, năng 
lực cần có để thọ ký cho tâm nguyện của Ngài vẫn còn 
thiếu. 


Về điều kiện thứ năm, phải là người xuất gia, Ngài 
phải là người đã xuất gia, là một ân sĩ hay một tỳ kheo 
tin vào nghiệp và quả của nghiệp. Phát nguyện của Ngài 
sẽ không thành tựu khi là một cư sĩ. Ở thời điểm Ngài 
phát nguyện trở thành một Đức Phật Chánh Đăng Giác, 
Ngài phải trong địa vị xuất gia, bởi quyết tâm của một 
vị ty kheo mãnh liệt hơn nơi người cư sĩ. 


Về điều kiện thứ sáu, phải đắc pháp thượng nhân, 
chúng ta đọc trong Chú giải cho Hạnh Tạng như sau: 


“Đắc pháp thượng nhân (gunasampaffi): là sự chứng 
đắc các pháp thượng nhân như là thắng trí (abhiññä) 
v.v. Bởi ước nguyện sẽ chỉ thành tựu khi được phát ra 
bởi một người đã xuất gia và chứng được bát thiên và 
ngũ thông; nó sẽ không thể thành tựu nếu thiếu những 
chứng đắc này. Vì sao? 


Bởi người không có những chứng đắc ấy sẽ không 
thê thẩm sát các ba la mật. Chính bởi có các thường 


290 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


cận y duyên và thắng trí mà sau khi đã phát nguyện, 
bậc Vĩ nhân có thê tự mình thẩm sát về các ba la mật”. 


Về điều kiện thứ bảy, tâm nguyện tột đỉnh, chúng 
ta đọc: 

“Tâm nguyện tột đỉnh (adhikãra): tín thành tột đỉnh. 
Phát nguyện chỉ có thê thành tựu với người có những 
phẩm chất đã nói trên và ở thời điểm ấy có lòng tín 
thành mãnh liệt với các vị Phật tới mức sẵn sàng xả ly 
cả mạng sống của mình cho các Ngài”. 

Trong kiếp sống của Bồ tát là ấn sĩ Sumedha, mọi 
người dọn đường cho Đức Phật Dipañkara, nhưng vì 
họ chưa sẵn sàng, Sumedha đã lao mình xuống đất để 
Đức Phật có thể bước lên người mình thay cho đi trong 
bùn đất. 

Về điều kiện thứ tám, ta đọc: 

“Nhiệt tâm mãnh liệt (chandatã): nhiệt tâm thiện 
lành, mong mỏi thành tựu. Người có những phẩm chắt 
đã nói trên phải có khát vọng, mong mỏi, nguyện ước 
thực hành các phẩm hạnh đưa đến Phật quả. Chỉ khi 


ấy ước nguyện của người ấy mới thành tựu, nếu không 
thì không thể”. 


Điều này cho chúng ta thấy được tâm đại bi của 
Đức Phật. Nhờ tâm đại bi của Ngài mà chúng ta vẫn còn 
cơ hội nghe Pháp hôm nay. Chúng ta đọc tiếp về ước 


Chương 8: Quyết định Ba la mật 29] 


nguyện của Đức Bô tát người hội đủ tám điêu kiện này: 


“Đặc tính của nó là quyết tâm chân chánh đạt giác 
ngộ tối thượng. 


Chức năng của nó là mong mỏi, 'Ôi, nguyện cho 
ta giác ngộ Chánh Đẳng Giác, và đưa tới an lạc hạnh 
phúc cho mọi chúng sinh.' Biểu hiện của nó là nhân 
duyên căn bản cho các pháp trợ đạo. Cận nhân của nó 
là tâm đại bi, hay sự thành tựu của các thường cận y 
duyên. Vì đối tượng của nó là lãnh địa bắt khả tư lường 
của các chư Phật và sự an lạc của toàn bộ vô lượng 
chúng sinh, nó phải được coi là phước lành cao thượng, 
tuyệt hảo và vĩ đại nhất, chứa chắt năng lực vô lượng, 
nhân duyên căn bản của mọi phẩm hạnh đưa tới Phật 
quả. Khi nó khởi sinh cũng là lúc bậc Vĩ nhân bước vào 
hành trì của cỗ xe đại giác, mahãbodhiyãnapatfipati. 
Chặng đường của Ngài đã được xác định, không thê 
quay ngược, và vì thế xứng đáng được nhận danh hiệu 
'Bồ tát' (bodhisattva). Tâm của Ngài được hiễn dâng 
trọn vẹn cho sự giác ngộ toàn hảo, và năng lực thành 
tựu sự vun bôi các pháp trợ đạo đã được xác định”. 


Ở đây ta thấy tâm đại bi của Đức Phật dành cho tất 
cả chúng ta. Chúng ta không cần hoàn tất những nhiệm 
vụ khó khăn, so với những gì trong kinh điển về vượt 
qua thế giới nóng bỏng cực điểm, hay rừng rậm đây gai; 
chúng ta không cần tích lũy các ba la mật trong khoảng 
thời gian nhiều như một a tăng kỳ kiếp và một trăm 
ngàn đại kiếp. Đức Phật, người có những phẩm hạnh 


292 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


tuyệt hảo vô song, trải lòng bi mẫn của Ngài tới chúng 
ta. Ngài đã trở thành một Đức Phật Chánh Đắng GIác 
để chúng ta có thể hưởng lợi lạc từ Giáo Pháp mà Ngài 
đã thuyết giảng cho tất cả mọi người. Ngài dạy Giáo 
Pháp cho chúng ta, chúng ta có thể suy xét và thẩm định 
nó, và đó là duyên cho trí tuệ sinh khởi đưa tới sự tận 
diệt mọi phiền não và chứng ngộ Tứ Thánh Đề. 


Khi chúng ta thấy lợi ích lớn lao của Giáo Pháp 
mà Đức Phật đã dạy do lòng từ bi vô lượng của Ngài, 
chúng ta trở nên khiêm nhường và cung kính. Chúng 
ta trở thành những người “dễ dạy”, tức là mở lòng với 
Giáo Pháp, và bằng cách ấy phiền não có thể dần được 
đoạn diệt. 


Pháp nền móng xả ly chỉ sự xả ly các phiền não, nó 
chỉ tới giới, tới hành xử của ta qua thân và khâu trong 
cuộc sông hàng ngày. Chúng ta cần thâm định xem liệu 
ta đã tận diệt một số những hành vi sai trái của mình qua 
thân và khâu hay chưa, mặc dầu đã được nghe Pháp. 


Từ bỏ phiền não trong hành xử của mình là một 
duyên cho cần mực trong hành động và lời nói. Chúng 
ta có thể nhận thấy điều này nơi người có phong thái dễ 
mến, nhẹ nhàng và không biểu lộ sân hận; anh ta không 
khiến người khác bất an bởi vẻ mặt đữ tợn và phong 


thái cục căn. 


Chương 8: Quyết định Ba la mật 293 


Cần mực trong hành xử cần được áp dụng trong 
cuộc sống hàng ngày. Khi tâm thiện sinh khởi, hành vi 
của chúng ta thay đối. Cân mực trong lời nói có nghĩa là 
phải từ bỏ tà ngữ. Một số người thắng thắn, nhưng điều 
ấy không có nghĩa là họ nên nói những lời khó nghe 
hay thiếu cần trọng. Khi họ vun bồi thiện nghiệp “chân 


”? 


chỉnh tri kiên”, họ có chánh kiên biệt được khi nào có 
bât thiện cân phải từ bỏ. “Chân chỉnh trị kiên” có thê 


được tích lũy và trở thành bản chất của ta. 


Nếu ta muốn xả ly phiền não, nếu ta muốn có sự 
kiên định trong xả ly với giới - hành xử của chúng ta 
qua thân và khâu, chúng ta cần phòng hộ các căn mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân, và ý trong cuộc sống hàng ngày. 
Khi tâm bất thiện sinh khởi, ngũ môn và ý môn không 
được phòng hộ, còn khi tâm thiện sinh khởi, chúng được 
phòng hộ. Khi căn mắt không được phòng hộ cân thận, 
nó sẽ cho kết quả là thấy sai và hiểu sai, và vì thế sẽ có 
thêm rắc rối và khó chịu trong cuộc sống của chúng ta. 
Chúng ta cũng có thê thấy trong cuộc sống hàng ngày 
hậu quả của việc không cần trọng với căn tai. Chúng ta 
không thê tránh thường xuyên nghe những lời vô nghĩa, 
nhưng khi ta cần trọng với căn tai, ta không chú ý tới 
những lời ấy. Ta cần tự biết khi chánh niệm - tỉnh giác 
sinh khởi và có sự cân trọng hoặc khi không có sự cần 
trọng. 


294 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


Cũng cần có sự cân trọng với căn mũi. Khi ấy ta 
không mê đắm với những mùi hấp dẫn, ta không dính 
mắc vào chúng, hay cố kinh nghiệm chúng, và không 
bị chúng chỉ phối. Một số người dính mắc vào hương 
thơm của hoa và luôn cố có thêm kinh nghiệm về những 
mùi ấy, điều ấy dẫn đến tai họa. Khi ta đã vun bồi sự cân 


trọng với các căn, mọi bât an sẽ dân suy giảm. 


Khi ta cân trọng với thân, ta sẽ không xen ngang, 
giễu cợt, chế nhạo những người khác và bất cân trong 
hành xử, ta sẽ không lạm dụng hay hãm hại người khác. 


Khi ta cân trọng với tâm, ta không lo lắng và bận 
bịu, ta không nghĩ tới những thứ làm ta đau khổ. Một số 
người có vẻ ngoài hạnh phúc, nhưng thực chất luôn lo 
lắng. Nếu họ biết rằng ở những lúc như vậy có tâm bất 
thiện, họ sẽ không buông theo lo lắng và làm cho mình 
đau khổ. Họ sẽ không nghĩ tới những chuyện sẽ làm 
mình tức giận với những người khác, khiến mình ghen 
ty hay ngã mạn. Nếu họ có thể coi mình như miếng vải 


lau chùi!, họ sẽ có thê phòng hộ các căn mắt, tai, mũi, 


1. Chúng ta đọc trong Tăng Chi Bộ Kinh Chương Chín Pháp, Phẩm 
II Tiếng Rống Con Sư Tử, I, Sau Khi An Cư, rằng một vị tỳ kheo vu 
oan Ngài Sãriputta, nhưng Ngài không sân hận. Ngài so mình với 
một tấm vải lau chùi có thể chùi bất cứ thứ øÌ, sạch sẽ hay nhơ nhúa, 
nhưng không bị ghê tởm. Ngài nói với Đức Phật: “Cũng vậy, bạch 
Thế Tôn, con an trú với tâm như miếng vải lau chùi, rộng rãi, rộng 
lớn, vô lượng, không hận, không sân...” 


Chương 8: Quyết định Ba la mật 295 


lưỡi, và thân, và họ sẽ có thê từ bỏ phiền não. Đó là kiên 
định trong xả ly. 


Nếu ta cho đi vì lợi ích và hạnh phúc của người 
khác nhưng dễ duôi với phiền não của mình, quyết tâm 
tận diệt phiền não vẫn chưa đủ vững vàng. Nếu không 
có bốn pháp nền móng là quyết định, chân thật, xả ly, 
an tịnh và trí tuệ, chúng ta không thê đạt tới bờ bên kia. 


Nếu một người thấy được lợi ích của kiên định 
trong xả ly, caøadiffhana - sự đoạn tận phiền não, anh 
ta cũng có kiên định trong an tịnh, „asamadifthana; 
an tịnh là ly bất thiện pháp. Chúng ta chìm đắm và bị 
chỉ phối bởi đối tượng thị giác, âm thanh, mùi, vị và đối 
tượng xúc chạm. An tịnh thực sự là tự do khỏi sự mê 
đắm với các đối tượng ngũ dục. Chúng ta cũng cần vun 
bồi ba la mật xuất gia, nekkhamma pãrami, để có thê 
đạt tới tự do ẫy. Kê cả một cư sĩ Phật tử cũng có thể dần 
từ bỏ sự dính mắc vào đối tượng ngũ dục và đời sông 
hôn nhân. Anh ta có thể là một cư sĩ độc thân vì thấy 
hiểm họa của các mỗi ràng buộc mạnh mẽ của đời sống 
gia đình, giống như một gánh nặng. Như vậy, thấy lợi 


ích của xuất gia tạo duyên cho kiên định trong an tịnh. 


Khi một người an trú vững vàng trong pháp nền 
móng an tịnh, nó được tạo duyên bởi pháp nền móng trí 
tuệ. Paññãädiithãna là pháp nền móng thứ tư. Trí tuệ có 


296 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


thê được tích lũy bằng việc nghe Pháp, suy xét về Pháp 
và kiểm tra ý nghĩa qua việc đặt các câu hỏi. Bằng cách 
ấy, ta có thể kiểm chứng đâu là thiện, đâu là bất thiện, 
đâu là sai, đâu là đúng, và chúng ta có thể hiểu nghiệp 
và quả của nghiệp là gì. Khi chúng ta nghe Pháp, chúng 
ta có thê thâm định bản chất của các thực tại là nhân và 
các thực tại là quả. 


Chúng ta nên tận dụng mọi cơ hội để nghe Pháp 
trong kiếp sông này. Một số người có thê lơ là việc nghe 
Pháp, và anh ta có thể nghĩ rằng chỉ cần nghe một hay 
vài lần là có thể thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử. Khi 
ấy lòng quyết tâm của anh ta chưa đủ vững vàng. Anh 
ta cần vun bôi pháp nền móng trí tuệ thêm nữa, và bằng 
cách ấy quyết định ba la mật sẽ hoàn mãn hơn. Quyết 
định ba la mật là một duyên chính yếu cho trí tuệ ba la 
mật dẫn tới sự chứng đạt bờ bên kia, tức là sự chứng 
ngộ Niết bàn. 


9 


Chương 9 


Tâm từ Ba la mật 


Chú giải Hạnh tạng định nghĩa tâm từ ba la mật 


như sau: 


“Tâm từ có đặc tính yễm trợ an sinh (của các chúng 
sinh); chức năng/phận sự của tâm từ là tạo an sinh, 
hay loại bỏ hận thù; biểu hiện/thành tựu của tâm từ là 
lòng bao dung; cận nhân của tâm từ là thắy mặt tốt đẹp 
của chúng sinh”. 


Trong mười ba la mật, tâm từ ba la mật đứng sau 
quyết định ba la mật. Trong Chú giải của „nh Tạng, lý 
do này đượcgiải thích như sau: 


“(a) bởi tâm từ làm hoàn thiện quyết tâm thực hiện 
hành động mang lại lợi ích cho người khác; (b) đề đưa 
ra việc làm cụ thể vì lợi tha sau khi xác quyết làm vậy, 
bởi một người đã phát nguyện về các pháp trợ đạo 
sẽ an trú trong tâm từ? và (c) bởi việc thực hiện (hành 
động vì ích lợi của người khác) chỉ được tiễn hành một 
cách vững chắc khi quyết tâm trở nên kiên định, không 
lay chuyễn”. 


298 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


Đối với những người đã vững vàng kiên định trong 
phát triển thiện pháp với mục đích diệt trừ phiền não 
và những người đã tích lũy quyết định ba la mật thì 
việc thực hành tâm từ là lẽ tự nhiên. Chúng ta có thể tự 
kiểm chứng xem mình có vững vàng kiên định trong 
vun bồi thiện pháp và không ngừng phát triển tâm từ 
hay không. Khi một ai đó không nóng nảy và thường có 
từ tâm, điều đó cho thấy rằng anh ta thấy được lợi ích 
của vô sân và của sự vun bồi các ba la mật đưa đến tận 
diệt phiền não. 

Một người có thẻ tin rằng cuộc sông thuộc về mình 
nhưng trên thực tế chỉ có các pháp khác nhau sinh và 
diệt rất nhanh. Người này nên phát triển thêm hiểu biết 
về cuộc sống của mình, về các tâm thiện và tâm bất 
thiện. Khi suy niệm về các ba la mật đã được đề cập 
ở những chương trước, như bồ thí và trì giới, ta có thể 
tưởng rằng mình đã vun bồi đủ các ba la mật đó. Với 
xuất gia ba la mật, ta tin rằng mình đã thiểu dục tri túc. 
Với tinh tấn ba la mật, ta nghĩ rằng mình không dễ nản 
lòng, rằng mình cần mẫn và nỗ lực trong mọi việc. Ta 
có thê cảm thấy rằng mình có đủ kham nhẫn và bền bỉ. 
Chúng ta tin rằng mình chân thật: nói những lời nói thật 
và lời nói đi đôi với việc làm. Chúng ta tin rằng mình 
có sự kiên quyết, và rằng ta vững vàng kiên định trong 
những quyết tâm của mình. Tuy nhiên, ta nên tự hỏi bản 


Chương 9: Tâm từ Ba la mật 299 


thân liệumình đã vun bồi tâm từ ba la mật đầy đủ chưa. 
Ta có thê thường quên giúp đỡ người khác với tâm từ và 
quên vun bồi tâm từ theo cách này. Chúng ta nên hỗ trợ 
người khác với tâm từ ngay cả khi họ là những người xa 
lạ mà ta không quen biết. Nếu một người chưa tích lũy 
đầy đủ tất cả các ba la mật, sẽ không có đủ duyên cho 
sự tận diệt phiền não. 


Chúng ta cần nhận ra những ba la mật nào vẫn 
chưa được vun bồi đầy đủ trong cuộc sống hàng ngày 
của mình. Khi giúp đỡ người khác, ta nên tìm hiểu xem 
mình đã phát triển tâm từ đến mức độ nào. So sự vun 
bồi ba la mật tâm từ với các ba la mật khác, tâm từ được 
phát triển nhiều hơn, ít hơn hay bằng? Nếu đã phát triển 
các ba la mật khác nhưng xu hướng giúp đỡ người khác 
với từ tâmvẫn còn yếu, ta nên tìm ra nguyên nhân. Liệu 
có phải vì chúng ta đã hài lòng với thiện pháp của mình 
hay là do bởi các phiền não, như ngã mạn, tức dính mắc 
vào tầm quan trọng của bản thân? Ta có thể nghĩ rằng 
không cần thiết phải giúp đỡ ai đó. Hay, khi đã giúp đỡ 
một ai đó ta có thể băn khoăn liệu người ta sẽ nghĩ gì 
về mình. Ta nên tìm hiểu xem những suy nghĩ như vậy 
là thiện hay bất thiện. Và thay vào đó, ta nên giúp đỡ 
người khác mà không cần bận tâm tới việc anh ta nghĩ 
gì về mình, dù người ấy hoan hỷ với việc làm của ta 
hay sẽ trách móc ta đều không quan trọng, bởi xét về 


300 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


thực tại, người ấy không thể hại chúng ta được. Điều 
ngườiây nghĩ về chúng ta chỉ liên quan tới bản thân họ 


mà thôi. 


Chúng ta nên hiểu rằng cho dù mình đã làm bao 
nhiêu thiện pháp chăng nữa cũng chưa đủ. Chúng ta có 
thể tưởng rằng như vậy đã đủ rồi, nhưng dẫu là chúng 
ta đã vun bôi thiện pháp và chứng ngộ Tứ Thánh Đề ở 
mức độ Dự lưu, sotãpaññã, như vậy cũng chưa đủ. Tất 
cả các phiền não cần được tận diệt và điều này được 
chứng ngộ ở tầng thánhA la hán. Vì vậy, nếu ai đó còn 
là phàm phu, chưa phải là một vị thánh Dự lưu, người 
ấy không nên đễ duôi và cho rằng mình đã vun bồi đầy 
đủ các thiện pháp. Dù chúng ta đã làm bao nhiêu thiện 
pháp đi chăng nữa cũng không bao giờ là đủ. 


Khi chánh niệm sinh khởi, ta có thê biết loại bất 
thiện nào là nguyên nhân dẫn đến xu hướng thoái thác 
việc giúp đỡ người khác. Có thê vì ích kỷ, hay ngã mạn, 
hay bởi vì chúng ta tin rằng mình lãng phí thời gian, 
và rằng không ích lợi gì khi giúp đỡ người khác. Một 
số người nghĩ rằng họ đã làm nhiều thiện pháp rồi và 
vì vậy họ không muốn giao thiệp với người khác nữa. 
Người ấy nên tự hỏi mình liệu suy nghĩ như vậy là thiện 
hay bất thiện. Nếu chúng ta giao thiệp với người khác 
để giúp đỡ họ thì tâm là thiện. Do vậy, ta nên giao thiệp 


Chương 9: Tâm từ Ba la mật 301 


với người khác để có thể giúp đỡ họ nhiều hơn. Khi có 
thê thân thiện với tất cả mọi người, chúng ta sẽ không 
lơ là tâm từ ba la mật, mettä. Tâm từ không nên có giới 
hạn; và nếu chúng ta đặt ra giới hạn cho từ tâm thì có 
thể không còn là tâm từ nữa mà là dính mắc, tham ái 
(lobha), là bất thiện chứ không phải thiện. 


Nếu chúng ta chỉ xét về vẻ bề ngoài của những việc 
mình làm, ái và từ dường như là giống nhau. Khi chúng 
ta làm việc thiện vì lợi ích của một ai đó là người gần 
gũi mình, người mà chúng ta kính trọng và yêu thương, 
điều đó dường như được thúc đấy bởi thiện pháp, bởi 
từ tâm. Tuy nhiên, tại sao chúng ta không tốt bụng như 
vậy với một ai đó khác, không quan trọng anh ta là a1? 
Nếu thực sự là tâm từ, sẽ phải hệt như nhau cho dù làm 
thiện pháp với những người gần gũi mình, những người 
mà ta đã quen hay với một người mà ta không biết. Nếu 
có tâm từ thực sự, nếu chúng ta muốn vun bồi tâm từ ba 
la mật, chúng ta không nên giới hạn từ tâm trong một số 
đối tượng cụ thể. Khi chúng ta giới hạn tâm từ, chúng 
ta nên thấm sát đặc tính của tâm tại khoảnh khắc đó, 
chúng ta nên biết đó là tâm thiện hay bất thiện. 


Chúng ta đọc trong Tam tạng kinh điển! rằng làm 
việc thiện với từ tâm giống như sự đối đãi của người 


1. I.Ví dụ, trong Tiểu Bộ Kinh, IX, Kinh Lòng từ. 


302 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


mẹ với đứa con của mình. Nếu nhìn vẻ ngoài của hành 
động, chúng ta có thể phân vân liệu một người mẹ có 
tâm từ thực sự không hay người ấy chỉ có tình cảm ích 
kỷ với đứa con của mình. Người mẹ ấy phải hi sinh mọi 
thứ cho đứa con khi nuôi dạy nó. Đôi lúc đứa trẻ trông 
bần thỉu và chạm vào nó cũng không dễ chịu gì nhưng 
người mẹ ấy vẫn chăm sóc nó. Chúng ta nên suy xét 
liệu một người mẹ có tâm từ thực sự với con mình hay 
đó chỉ là tình cảm ích kỷ. Một người mẹ cần phải biết 
tâm của mình và phải chân thật với thực tại: thiện là 
thiện và bất thiện là bất thiện. 


Đúng là Tam Tạng kinh điển có giải thích tâm từ 
giống như hành xử của người mẹ đối với con mình. Tuy 
nhiên, chúng ta nên nhớ rằng sự dính mắc của người mẹ 
với con mình thì không phải là tâm từ. Nếu một người 
có cách đôi xử với những người khác như những chăm 
lo yêu thương vị tha của người mẹ đối với con mình, 
người ấy đang thực hành tâm từ. 


Khi thấy ai đó đối xử tốt với một người lạ, một 
người không gần gũi với anh ta, chúng ta không nên tự 
hỏi tại sao anh ta lại hành động như vậy, bởi vì tâm từ 
thực sư không giới hạn trong một cá nhân nảo cụ thể. 
Tất cả mọi người đều bình đẳng cho dù họ có gần gũi ta 
hay không, không quan trọng ta có quen họ hay không. 


Chương 9: Tâm từ Ba la mật 303 


Chúng ta, trong cuộc sống hàng ngày của mình, 
có giúp đỡ người khác với sự rộng lượng không? Nếu 
mong muốn điều tốt đẹp và hạnh phúc cho họ, chúng ta 
có tâm từ đối với họ. Khi một ai đó buồn phiền và đau 
khổ, chúng ta có thể có tâm bi và mong cho người ấy 
thoát khỏi khổ đau. Khi mong muốn giúp đỡ một người 
bị bệnh và chịu đựng những cơn đau, khi muốn chăm 
sóc người ấy, chúng ta có tâm bi: mong muốn người ấy 
thoát khỏi đau khô. 


Nhờ phát triển Tứ niệm xứ, chúng ta sẽ biết sự khác 
biệt giữa đặc tính của từ và sân. Khi chúng ta nhận ra 
đặc tính của sân là bất thiện thì trí tuệ, cái thấy được bất 
lợi và xấu xa của sân và mọi bắt thiện pháp, sẽ là duyên 
cho thiện pháp được vun bồi thêm. Nhờ phát triển Tứ 
niệm xứ, ta sẽ thấy rằng thay vì sân, từ có thể sinh khởi 
và được vun bồi. Chúng ta cũng cần không ngừng bồi 
bồ ba la mật kham nhẫn, nhẫn nại trong mọi hoàn cảnh. 
Một điều có thể xảy ra rằng ai đó vốn thường cảm thấy 
khó chịu khi đồ ăn không ngon, nhưng khi người ấy 
nhận biết được đặc tính của tâm tại khoảnh khắc đó và 
hiểu rằng đó là tâm bắt thiện, người ấy sẽ hài lòng với 
món ăn ngay trước mặt mình và sẽ không cất công kiếm 


món ăn khác. 


Phát triên Tứ niệm xứ mang lại ích lợi về mọi mặt. 


304 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


Nó lợi ích cho sự vun bồi bố thí. Có chuyện rằng có 
người rất dính mắc với những thứ đẹp đẽ và sưu tầm 
thật nhiều những thứ đó. Tuy nhiên, khi người ấy được 
học về Tứ niệm xứ và phát triển nó, người ấy bắt đầu 
thấy được bất lợi của dính mắc, đặc biệt khi anh ta 
hiểu được đặc tính của xuất gia (nekkhamma). Xuất gia 
không chỉ có nghĩa là xuất gia ở mức độ cao, tức là đời 
sống tu hành, mà cũng có thể có xuất gia ngay trong đời 
sống tại gia, có nghĩa là, hài lòng với những gì mình 
có, cảm thấy như vậy là đủ. Người ấy cảm thấy rằng 
mình đã có đủ mọi thứ được kinh nghiệm qua mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân và ý. Người ấy hiểu rằng mình có quá 
nhiều tài sản và rằng mình không muốn từ bỏ chúng. 
Tuy nhiên, khi nhận ra sự nguy hiểm của việc dính mắc 
vào đối tượng thị giác, âm thanh, mùi, vị và đối tượng 
xúc chạm, người ấy bắt đầu hiểu rằng cái mình có đã 
là đủ và mình nên tri túc. Người ấy muốn từ bỏnhững 
gì mình không cần và người ấy biết rằng khi cho đi vì 
lợi ích và hạnh phúc của người khác, mình đang tích 
lũy thiện pháp. Nếu một người không có thói quen phát 
triển Tứ niệm xứ, anh ta không biết được đặc tính chỉ 
là các danh pháp và sắc pháp của các thực tại đang xuất 
hiện từng thứ một. Trong trường hợp đó, các loại thiện 
pháp khác không dễ dàng sinh khởi và sẽ lại có duyên 
cho bắt thiện pháp sinh khởi nhanh hơn. Tuy nhiên, nếu 
một ai đó biết đặc tính của các thực tại đang xuất hiện 


Chương 9: Tâm từ Ba la mật 305 


như chúng là, và anh ta biết đặc tính của danh pháp chỉ 
là danh, không phải một chúng sinh hay con người, và 
đặc tính của sắc pháp chỉ là sắc, không phải một chúng 
sinh hay con người, tính kiên trì và nhẫn nại của anh 
ấy sẽ tăng trưởng và các thiện pháp khác cũng sẽ được 
vun bồi. 


Một vị sư đã từng sống ở In-đô-nê-si-a kế về một 
người phụ nữ In-đô-nê-si-a mất chồng do sự lái xe bất 
cần của một chàng thanh niên. Tuy nhiên, người phụ 
nữ ấy không muốn đưa sự việc ra trước luật pháp bởi vì 
bà ấy không muốn tạo bất hạnh cho ai đó nữa. Không 
những thế, bà ấy còn bày tỏ ý định tặngmột suất học 
bồng cho chàng trai trẻ đó. Điều này thật khó khăn đối 
với bà nhưng bà đã có thể làm được. Một hành động 
thiện nguyện như vậy có thể được thực hiện bởi một 
người đã tích lũy tâm từ và tâm bi. Một người có thê tự 
hỏi liệu hành động của người phụ nữ In-đô-nê-si-a đó 
có phải là một ba la mật được vun bồi trong cuộc sống 
hàng ngày không. Mọi người đã tích lũy các mức độ 
thiện pháp khác nhau. Liệu thiện pháp có phải là một 
ba la mật hay không còn tùy thuộc vào năng lực của nó. 
Khi là một ba la mật, nó là một yếu tố trợ duyên đưa 
đến sự tận diệt tà kiến. Khi pháp bất thiện còn mạnh mẽ, 
sẽ không thể diệt trừ được tà kiến cho rằng các thực tại 


là chúng sinh, con người hay tự ngã. 


306 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


Tâm từ thực sự được trải rộng tới các chúng sinh 
và loài người bất kế họ là ai và ở đâu. Nếu một ai đó 
đã tích lũy tâm từ, người ấy sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ 
người khác. Tâm từ là một trong “Tứ vô lượng tâm”, 


brahmavihara, nghĩa là một pháp an trú cao thượng. 


Chúng ta đọc trong nh Tạng răng tâm của đức 
Bồ tát có thể đễ dàng an trú trong định tĩnh bởi Ngài 
có thê nhanh chóng trải tâm từ, kế cả đến những kẻ thù 
của mình. Ai đó, một đôi lần, có thê tức giận về những 
người khác, người ấy cho rằng chính những người đó 
đang ngăn trởmình an vui bằng cách này hay cách khác. 
Tuy nhiên, nêu người ấy tích lũy thiện pháp và có quyết 
tâm diệt trừ phiền não, tâm của anh ta sẽ an trúđịnh tĩnh 
không mấy khó khăn. Người ấy sẽ có thể nhanh chóng 


trải tâm từ đên cả kẻ thù của mình. 


Nếu chúng ta giận dữ với ai đó, chúng ta nên biết 
rằng sân chỉ sinh khởi trong một khoảnh khắc ngắn 
ngủi và rồi diệt đi ngay, và rằng thay vào đó, từ tâm 
có thể sinh khởi. Khi đã tích lũy các ba la mật, chúng 
ta có thê trở nên giống như đức Bồ tát, người có thể dễ 
dàng an trú từ tâm và nhanh chóng trải lòng từ ấy đến 
những kẻ thù của mình. Chúng ta nên tự kiểm tra xem 
liệu mình có tức giận ai đó trong một thời gian lâu dài 
hay không. Nếu chúng ta có thể có tâm từ thay vì sân, 


Chương 9: Tâm từ Ba la mật 307 


điều đó cho thấy rằng chúng ta đã tích lũy các xu hướng 
diệt trừ phiền não. 


Tâm từ, mettä, là một trong các Vô lượng tâm 
(Brahmavihãra). Có bốn Vô lượng tâm: từ (mettä), bi 
(karun3), hỷ (muditä) và xả (upekkhä). Mettä là tâm sở 
vô sân, thực tại không ghét bỏ hay sân hận. Bi là tâm 
sở bị (karun3), sinh khởi khi một người giúp đỡ người 
khác, muốn người kia giảm bớt nhọc nhắn và khổ đau. 
Hỷ là tâm sở mudHt, sinh khởi khi một người hoan hỷ 
với hạnh phúc của người khác. Xả, upekkha, là tâm sở 
tatramajjhattatä, sự quân bình khi vắng mặt tham và 
sân. Nó sinh khởi khi một người hiểu bản chất thực của 


vô ngã, anattä. 


Khi từ - tâm sở vô sân, sinh khởi, tại khoảnh khắc 
đó chúng ta không sân hận và giận dữ. Khi tâm sở bị 
sinh khởi, chúng ta quan tâm đến ai đó phải chịu đau 
khổ và muốn giúp đỡ người ấy. Khi ai đó hạnh phúc vì 
đạt được thành công, có được danh lợi và tán dương, và 
chúng ta cũng hoan hỷ trong niềm hạnh phúc của người 
ấy, có tâm sở hỷ. Khi chúng ta không có tham hay sân 
và chúng ta quân bình, công bằng với tất cả chúng sinh, 
có tâm sở xả (tatramaJjhattatä) là xả vô lượng tâm. 


Nêu ai đó muôn trải tâm từ đên một người đã cư 
xử với mình theo kiêu chọc giận, khó chịu, anh ta nên 


308 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


băt đâu với việc phát triên tâm sở vô sân, thực tại ly 


sân hận. 


Tứ vô lượng tâm, brahmavihãras, gồm từ (mett8), 
bị (karun8), hỷ (mudifä) và xả (upekkha) là các pháp 
hoàn hảo và cao thượng. Một người có từ tâm là hoàn 
hảo, và khi người ấy trải tâm từ tới một ai đó, anh ta trở 
nên cao thượng. Rèn luyện Tứ vô lượng tâm là sự thực 
hành đúng đắn hướng tới tất cả mọi chúng sinh. Chúng 
ta đọc trong bộ Cú Giải Bộ Pháp Tụ (Atthasalim) 
(Quyền I, Phần V, Chương XIII, Phạm frú, 95): 

“Và giỗng như các Phạm Thiên sống với những 
tư tưởng không tỳ vêt, cũng vậy những người khao 
khát an trú tứ vô lượng này đêu sông giông như các vị 
Phạm Thiên. Như vậy, do ý nghĩa của từ Thiên" và do 
bản chât không tỳ vêt của chúng, nên tứ vô lượng được 
gọi là những Phạm trú”. 


Bốn Phạm trú này đưa đến an tịnh, định tĩnh và 
chúng là hoàn hảo. Chúng là con đường đưa đến thanh 
tịnh. Có một tuần tự nhất định trong việc vun bồi bốn 
Phạm trú, với từ là Phạm trú đầu tiên, bởi vì mỗi Phạm 
trú là trợ duyên cho những Phạm trú sau nó'. Ta đọc 
1. Ta đọc trong Chú Giải Bộ Pháp Tụ - Atthasälinï (Quyền I, Phần V, 
Chương XIII, Phạm trú, đoạn 196) rằng một người tu tập Vô lượng 
tâm, sau khi người ây làm việc thiện vì các chúng sinh khác, nuôi 


dưỡng bi khi họ bị khổ đau xâm chiếm. Và rồi, sau khi thấy được sự 
thịnh vượng của những người đã câu xIn an lạc và thoát khỏi khô đau, 


Chương 9: Tâm từ Ba la mật 309 


trong Cú giải Bộ Pháp Tụ (cùng phần, 196) lý giải tại 
sao Tứ vô lượng tâm là vô lượng: 

“Và bởi vì tất cả các tâm này đều sinh khởi trong một 
lãnh địa không thể đo lường được, nên chúng được gọi 
là 'Vô lượng”. Vì lãnh địa (đối tượng) của chúng được 
tạo bởi một lượng vô hạn các chúng sinh”. 


Ta không nên nghĩ rằng mình đã vun bồi đủ tâm 
từ khi ta ít giận dữ hơn hoặc khi ta có tâm từ chỉ với 
một số người. Điều này là không đủ. Khi gặp gỡ những 
người khác, ta cần nhớ rằng mình nên trải tâm từ, tâm 
bi, tâm hỷ hay tâm xả đến họ, tùy từng hoàn cảnh, và 
rằng không nên có giới hạn về phạm vi. Ta không nên 
giới hạn việc trải rộng tứ vô lượng tâm tới chỉ một SỐ 
người cụ thê. Ta có thể tự mình kiểm chứng liệu chúng 
ta có sẵn sàng phát triển Tứ vô lượng tâm và luôn trải 
rộng đến những người khác hay không. Đây là cách để 
sống như các vị Phạm thiên. 


Chủ giải Bộ Pháp Tụ (Cuỗn I, Phần V, Chương 
XII, Phạm trú, đoạn 196) sử dụng phép ấn dụ để nói 
về Tứ vô lượng tâm. Tâm từ giống như một đứa con 
thơ đại, tâm bi giống như một đứa con đau yếu, tâm hỷ 


anh ta nên trau dồi hỷ bằng việc tùy hỷ với thành công của họ. Cuối 
cùng, người ấy nên thực hành xả bởi vì sẽ không còn việc gì phải làm 
nữa (sau khi đã tu tập tam vô lượng tâm đầu tiên) và anh ta nên tiếp 
tục bằng con đường của trung dung và quân bình. 


310 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


giông như một đứa con đang ở tuôi thiêu niên và tâm xả 
giông như một đứa con biêt tự lo cho mình. 


Tâm từ giống như một đứa con thơ dại, mọi người 
đều mong muốn nó lớn lên sẽ khỏe mạnh và thành công, 
nhưng chúng ta cần có tâm từ không chỉ với trẻ thơ. Tất 
cả đều giống như một đứa trẻ mà một người nên giúp 
đỡ, và bằng cách ấy chúng ta có thể cảm nhận được tâm 
từ thực sự đối với tất cả mọi người. Tuy nhiên, đây chỉ 
là một phép ân dụ để giúp ta hiểu về đặc tính của tâm 
từ. Tâm từ giống như cách cư xử của người mẹ đối với 
đứa con còn nhỏ dại và cần sự chăm sóc của người mẹ 
đề lớn khôn. Tương tự như vậy, chúng ta nên giống như 
một người mẹ hiền từ giúp đỡ người khác. 


Tâm bi giống như một đứa con đau yêu. Một người 
mẹ có đứa con đau yếu cố gắng săn sóc để nó được 
chữa trị, thoát khỏi khổ đau và bệnh tật. Khi ta thấy 
những người khác, không chỉ riêng con trẻ, ta mong 
muốn họ thoát khỏi đau khổ và đó là tâm bi. Chúng ta 
không nên giới hạn tâm bị trong những con người cụ 
thể, tâm bi phải là vô hạn. 


Tâm hỷ là sự tùy hỷ với hạnh phúc an sinh của 
người khác. Nó được so sánh với niềm vui của bố mẹ 
khi có một đứa con đang ở độ tuổi thiếu niên và mong 
cho đứa trẻ còn được tận hưởng những điều tốt đẹp của 


Chương 9: Tâm từ Ba la mật 311 


thời niên thiếu trong một thời gian dải. 


Tâm xả giông như một đứa con có thê biệt tự lo 
cho mình, không còn là gánh nặng đôi với cha mẹ, và 
cha mẹ không phải tác động đên môi việc làm của đứa 


con nữa. 


Nếu Tứ vô lượng tâm được thực hành theo những 
cách đã nói ở trên, phiền não có thể được tận diệt và trí 
tuệ có thể được vun bôi đề biết điều gì là lợi ích và điều 
gì là bất lợi. Tứ vô lượng tâm là vô cùng cao quý, nhưng 
chúng ta nên kiểm chứng liệu chúng ta thực sự có từ, bi, 
hỷ và xả hay không. Chúng ta nên nhớ rằng vun bồi trí 


tuệ và đoạn tận phiên não cân một thời gian dài vô tận. 


Như ta đã thấy, bi nghĩa là mong muốn diệt trừ khổ 
đau nơi chúng sinh. Tuy nhiên, bởi trí tuệ không ở mức 
độ thành tựu của một vị Phật toàn giác, chúng ta không 
thấu hiểu đặc tính thực sự của khổ, dukkha. Chúng ta 
không thấu hiểu trọn vẹn cái khổ của sinh, lão, bệnh, 
tử, khổ do vô thường biến hoại mà các chúng sinh đều 
phải chịu đựng. Sự sinh và diệt của các thực tại là Khổ 
đế, đây mới là khổ thực sự. Tâm bi thực sự dưới góc độ 
khổ này thuộc một phạm trù khác và chỉ có thể được 
viên mãn bởi một vị Phật'. Trong cuộc sống hàng ngày 


1. Đức Bồ tát muốn đạt được Phật quả để có thể giúp đỡ các chúng 
sinh thoát khỏi vòng sinh tử luân hôi. Điêu này đã được nói trong 


312 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


của mình, ta thường không nhận ra sự cực khổ của việc 
tái sinh trong vòng sinh tử luân hồi. Thật khó để chúng 
ta có được tâm bị thực sự xét từ góc độ này, và vì vậy, 
có nhiều cơ hội hơn cho tâm từ sinh khởi. Khi thấy các 
chúng sinh và con người khác, chúng ta có thể trải tâm 
từ tới họ và giúp đỡ họ với tâm từ. Tuy nhiên, có thể 
rằng có những người khác nằm ngoài khả năng giúp đỡ 
của ta. Nếu chúng ta đã phát triển tuệ giác, chúng ta có 
thể có tâm xả và quân bình. Chúng ta có thể bình thản 
và đối xử công bằng với người lương cũng như kẻ ác. 
Đây là ba la mật tâm xả. 


Chúng ta đọc trong Cú Giải Bộ Pháp Tụ về Tử 
vô lượng tâm (Quyên I, Phần V, Chương XIH, Phạm 
frú, đoạn 193): 


“...tâm từ (mettã) có đặc tính là một chuỗi những 
hành vi mang lại lợi ích; phận sự hay thuộc tính là mang 
lại điều tốt lành; biểu hiện hay hiệu quả là loại bỏ sự 
hận thù; cận nhân là thấy được sự đáng yêu của các 
chúng sinh. Tuyệt đích (thành tựu) của tâm từ là làm 


Chú giải Hạnh Tạng rằng các ba la mật mà Ngài đã vun bồi đi kèm 
với bi và những phương tiện thiện xảo. Chúng ta đọc: “Đặc tính, chức 
năng, biểu hiện và nhân gần của các ba la mật là gì? Trước tiên, tất cả 
các ba la mật, không có ngoại lệ, có đặc tính làm lợi cho người khác; 
chức năng/phận sự của ba la mật là giúp đỡ người khác hoặc không 
bị chao động; biểu hiện/thành tựu của các ba la mật là mong muốn an 
sinh cho người khác, hoặc quả vị Phật; và cận nhân của các ba la mật 
là tâm đại bi, hoặc tâm bị và các phương tiện thiện xảo. 


Chương 9: Tâm từ Ba la mật 313 


lắng dịu ác ý; thắt bại của tâm từ là phát sinh tham ái”. 


Chúng ta nên nhớ rằng thiện và bất thiện có thể có 
biểu hiện tương tự nhau. Do vậy, chúng ta phải thường 
xuyên nhận rõ các đặc tính của thực tại để biết liệu 
mình đang vun bồi thiện pháp hay chỉ là bất thiện pháp 
sinh khởi. 

Chúng ta đọc về bi như sau: 

“Bi (pity) có đặc tính tiễn tới cách thức diệt trừ khổ 
đau; phận sự hay thuộc tính của bi là không chịu đựng 
được (khi chứng kiên) những người khác đau khô; biêu 
hiện/thành tựu của bi là sự ân cân tử tê; cận nhân của 
bi là thây được nhu câu của những người đang gặp 
khô đau. Thành tựu của bi là làm lăng dịu bạo tàn; thât 
bại của bi là phát sinh buôn khổ”. 

Chúng ta đọc về hỷ: 

“Hỷ có đặc tính vui mừng; phận sự hay thuộc tính 
của hỷ là không ghen ftj; biêu hiện/thành tựu của hỷ là 
diệt trừ bât mãn; cận nhân của hỷ là thây trạng thái 
thành công thịnh vượng của các chúng sinh khác. 
Thành tựu của hỷ là làm lăng dịu sự chán ghét; thât bại 
của hỷ là phát sinh chê nhạo)”. 

Thật khó đề phân biệt giữa hỷ và dính mắc, tham 
ái. Khi chúng ta xúc động và hoan hỷ với những thành 
công, danh dự và tiếng tăm của ai đó, có thể có tham 
chứ không phải là hỷ. 


314 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


Chúng ta đọc về xả: 

“Xả có đặc tính là tiến tới cách thức trung hòa đối 
với các chúng sinh; phận sự của xả là thấy được sự 
bình đẳng nơi các chúng sinh; biểu hiện/thành tựu của 
xả là làm lắng dịu cả sân và tham; cận nhân của xả là 
thấy được tính ké thừa của nghiệp đang tạo tác như 
sau “các chúng sinh là kẻ thừa tự nghiệp của chính 
mình'. Do ảnh hưởng của nghiệp, họ sẽ được hưởng 
lạc, hoặc thoát khổ, hoặc không mắt đi thành công mà 
họ đã đạt được'. Thành tựu của xả là lắng dịu sân và 
tham; thất bại của xả là phát sinh trạng thái thờ ơ si ám 
liên hệ đến đời sống tại gia”. 

Thờ ơ sĩ ám là sự dửng dưng, thiếu quan tâm đi 
kèm với căn s1, moha. Khi chúng ta vô minh, chúng ta 
không biết các thực tại như chúng là và khi đó chúng ta 


không thê hiệu về nghiệp, cái tạo ra các quả tương ứng. 


Khi diễn tả về xả “liên hệ đến đời sống tại gia”, 
điều này có nghĩa là, dựa trên đối tượng thị giác, âm 
thanh, mùi, vị và đối tượng xúc chạm, như vậy đều 
là các đối tượng ngũ dục. Khi chúng ta thấy cái xuất 
hiện qua mắt và cảm giác dửng dưng, dường như đang 
không có tham hay sân, nhưng chúng ta không nên tin 
rằng nó nhất định là thiện. Đó là sự thờ ơ “liên hệ đến 
đời sống tại gia” bởi tại những khoảnh khắc như vậy, 
chúng ta không biết sự thật. Chúng ta không thể diệt trừ 


Chương 9: Tâm từ Ba la mật 315 


phiền não nếu không nghe Pháp và không hiểu Pháp; 
nếu không có trí tuệ biết về đặc tính của các thực tại 
như chúng là. Sự thờ ơ chính là kẻ thù gần! của xả vô 
lượng tâm khi chúng ta không suy xét điều gì là đúng và 
điều gì là sai, và chúng ta không thẩm sát bản chất thực 


của các thực tại đang xuât hiện. 


Suy nghĩ của chúng ta về những người khác và hành 
động của họ có thể được thúc đây bởi Tứ vô lượng tâm: 
từ, bi, hỷ, xả. Khi mọi người thấy ai đó phạm ác nghiệp 
gây tốn hại cho xã hội, họ phẫn nộ và hi vọng người ấy 
sẽ phải nhận quả tương ứngvới nghiệp mà mình đã tạo. 


Tuy nhiên, một người nên suy xét loại tâm gì thúc 
đây suy nghĩ của mình, liệu người ấy nghĩ với tâm từ, 
bị, hỷ hay xả. Khi một ai đó phải nhận quả của nghiệp 
bắt thiện, anh ta rỗi ren và tuyệt vọng, hoặc anh ta phải 
chịu khổ, mọi người sẽ thấy cảm thông cho anh ta. 
Nhưng trên thực tế, họ nên có tâm từ và bi cho anh ta 


1. Thanh tịnh đạo, chương IX, 98-101 đề cập đến kẻ thù gần và kẻ 
thù xa của Tứ vô lượng tâm. Kẻ thù xa của Tứ vô lượng tâm là 
các pháp đối nghịch và kẻ thù gần của chúng là các phẩm chất tưởng 
như là Tứ vô lượng tâm nhưng thực tế lại là các pháp bắt thiện. Các 
phẩm chất này dường như giống Tứ vô lượng tâmvà ta dễ nhằm 
lẫn cho rằng chúng là Tứ vô lượng tâm. Như đối với trường hợp 
của tâm xả, kẻ thù gần chính là vô minh liên hệ đến đời sống tại gia, 
“vì cả hai đều có đặc tính chung là bỏ qua xấu tốt”. Thanh tịnh đạo 
giải thích rằng khi thấy đối tượng thị giác, “xả khởi lên nơi kẻ vô văn 
phảàm phu...”. Đó không phải xả vô lượng tâm, cái là sự quân bình. 


316 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


tại khoảnh khắc anh ta tạo nghiệp bắt thiện, cái là nhân 
cho quả trong tương lai. Nếu ai đó thông cảm với anh ta 
khi anh ta phải nhận quả không như ý muốn, sự thông 


cảm đó là quá muộn tôi. 


Nếu chúng ta là một người bạn thực sự, chúng ta 
có thể giúp đỡ một người thoát khỏi những suy nghĩ 
và việc làm bất thiện để có được thiện hành thay vì bất 
thiện hành. 


Dưới góc độ tối hậu, không có chúng sinh hay con 
người, chỉ có các thực tại sinh và diệt, mỗi thực tại có 
một đặc tính riêng. Chúng ta nghĩ về các tình huống và 
con người khác nhau với tâm thiện và bắt thiện. Chúng 
ta nên biết về sự khác biệt giữa thiện và bất thiện. Nếu 
chúng ta sống tùy Pháp, chúng ta sẽ vun bồi trí tuệ và 
các loại thiện pháp. Chúng ta sẽ ngay lập tức biết được 
tại khoảnh khắc nào chúng ta không có tâm từ mà thay 
vao đó là bất thiện. Và rồi, chúng ta sẽ có thể có từ tâm 
ngay lập tức cho dù đối với một người xử sự như kẻ thù. 


317 


Chương 10 


Tâm xả Ba la mật 


Chú giải cho #ạnh Tạng định nghĩa về tâm xả ba 
la mật như sau: 

“Tâm xả có đặc tính thúc đây khía cạnh trung hòa; 
chức năng/phận sự của tâm xả là nhìn nhận mọi thứ 
một cách công bằng; biểu hiện/thành tựu của tâm xả 
là chế ngự luyến ái và ghét bỏ; cận nhân của tâm xả là 
suy niệm vê chân lý rằng các chúng sinh là kẻ thừa tự 
nghiệp của chính mình”. 


Tâm xả ba la mật là sự quân bình, không xao động 
bởi các hành vi ngang trái của mọi người hay bởi các 
tình huông khó khăn. 


Nếu ta không phát triển Tứ niệm xứ, ta dễ dàng 
bị tác động bởi tham và sân, và tâm sẽ không an tịnh. 
Ta tiếp xúc các đối tượng bên ngoài khiến phát sinh 
buôn rầu và đau khổ. Tâm trạng bất hạnh của chúng ta 
bị duyên bởi đối tượng bất khả ái xuất hiện qua mắt, 
tai, mũi, lưỡi và thân căn. Những người giải thoát khỏi 


318 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


sâu khô không còn bị tác động bởi tham và sân vê con 
người và các sự kiện, như thê có nghĩa là họ đã vun bôi 


tâm xả ba la mật. 


Khi mọi người thấy ai đó giết một con rắn, họ cho 
rằng họ có từ và bi với con răn bị giết, nhưng thực chất, 
họ bị xáo động bởi sân đối với người giết rắn. Chúng ta 
cần chánh niệm và thâm sát tâm ở khoảnh khắc ấy: loại 
tâm nào sinh khởi khi ta nghĩ về người giết rắn? Có thể, 
chúng ta không có từ tâm, nhưng khi ấy, chúng ta có thể 
có tâm xả khi nhận thức răng mọi người đều nhận quả 
của nghiệp mình tạo. Khi tâm thiện sinh khởi, ta có thể 
có từ và bi; ta cảm thấy thương người tạo nghiệp bất 
thiện, bởi anh ta sẽ nhận quả của nghiệp bất thiện. Khi 
tâm xả sinh khởi, chúng ta không bị xao động và không 
nói những lời khiếm nhã với người tạo nghiệp bắt thiện. 
Từ và xả sinh khởi cùng tâm thiện. Ta không nên nhằm 
lẫn thiện và bất thiện. Chúng ta không nên tưởng rằng 
pháp bắt thiện là tốt, và rằng ta phải nặng lời với người 
tạo nghiệp bất thiện. Tâm bị xao động là tâm bắt thiện. 
Nếu ta phát triển trí tuệ, ta có thể biết đặc tính của tâm 
bình thản, không bị tác động bởi tham và sân. Khi ấy ta 


có thê vun bôi tâm xả ba la mật thêm nữa. 


Như lý tác ý hay hướng tâm chân chánh (yoniso 
manasikãra) là tối quan trọng. Khi chúng ta nghe Pháp, 


Chương 10: Tâm xả Ba la mật 319 


chúng ta có thể đễ cho rằng mình cần phải hành động 
theo một cách cụ thể nào đó đề có như lý tác ý và từ bỏ 
phiền não. Tuy nhiên, nếu ta hiểu các pháp là vô ngã, ta 
sẽ không suy nghĩ theo cách ấy. Nếu chúng ta suy niệm 
về hành trì của Đức Bồ tát trong mỗi kiếp sống của 
Ngài, và nếu ta đánh giá sự thực hành của mình với của 
Ngài, chúng ta có thê hiểu rằng sẽ cần một khoảng thời 


gian vô tận đê từ bỏ phiên não. 


Chúng ta cần chánh niệm - tỉnh giác và chúng 
ta cần vun bồi mọi loại thiện pháp với kham nhẫn và 
bền bi để có thể chứng ngộ Tứ Thánh Đế. Chúng ta 
không nên mong đợi gì về khoảnh khắc sẽ chứng ngộ 
Tứ Thánh Đế. Chừng nào còn có nhiều phiền não sinh 
khởi liên tục và tham cầu sự chứng ngộ Tứ Thánh Đề, ta 
còn ở rất xa mục tiêu. Vì thế chúng ta cần bắt đầu phát 
triển mọi loại thiện pháp để chúng có thê là trợ duyên 
đưa tới giải thoát. 

Chúng ta đọc trong Chú giải của ?zưởng lão tăng 
kệ, cuỗn Paramatthadipami, trong Nidanakatha, rằng 
tất cả các ba la mật hỗ trợ và nâng cao cho nhau: 

“Kham nhẫn tối thượng trong việc vun bồi các thiện 
pháp, bô thí v.v... để đi tới trí tuệ giác ngộ của các vị 

Phật Độc giác và của các đệ tử được coi là tinh tân 

(viriya). 


320 


Tìm hiểu mười Ba La Mật 


Nhẫn nại khi tiết chế sân hận được coi là kham 
nhẫn. 


Bồ thí, trì giới v.v... và tránh những lời sai lệch với 
sự thật được coi là chân thật. 


Sự quả quyết không thể lay chuyền, vững vàng, và 
hoàn thành những gì lợi lạc vê mọi mặt được coi là 
quyết định (adifthãna - hay phát nguyện). 


Hướng tới lợi ích của mọi chúng sinh, thứ làm nên 
tảng cho việc bố thí, trì giới v.v..., được coi là tâm từ 
(mefã). 


Bình thản với những tình huống khó khăn và việc 
làm sai trái của các chúng sinh khác được coi là tâm 
xả (upekkhä). 


Vì thế, khi bố thí, trì giới và phát triển tâm trí, hoặc 
khi giới, định, tuệ đang hiện hữu thì các ba la mật như 
tinh tắn v.v... có thê được coi là đây đủ”. 


Chúng ta cần lòng kham nhẫn tột đỉnh cho sự tích 


lũy bố thí. Chúng ta cần tinh tấn, vững vàng và không 


lay động để có thê hoàn tất những gì lợi lạc trong mọi 


tình huống. Các ba la mật được nhắc tới theo nhiều cách 


khác nhau, cách sắp xếp câu chữ thay đổi một chút, 


nhưng ý nghĩa là một. Thấy được những khía cạnh khác 


nhau của ba la mật sẽ nhắc nhở chúng ta áp dụng chúng. 


Chăng hạn, chúng ta đọc trong Chú giải cho 7rưởng lão 


tăng kệ: 


Chương 10: Tâm xả Ba la mật 321 


“Hướng tới lợi ích của mọi chúng sinh, thứ là nên 
tảng cho việc thực hành bố thí, trì giới và v.v... được 
gọi là tâm từ”. 


Như vậy, đây là một khía cạnh khác của tâm từ. 
Những người bố thí có thê không thẩm xét tâm của họ 
ở những khoảnh khắc như vậy, có thể họ không nhận 
ra rằng mình bố thí bởi tâm từ. Bồ thí là bản chất tự 
nhiên của họ và vì vậy, họ cho đi vì lợi ích và an lạc của 
người khác. Nếu họ suy xét tâm thiện của mình, họ sẽ 
biết rằng tâm từ là nền tảng của sự bố thí của họ. Khi 
họ trì giới qua thân và khẩu, nền tảng của thiện pháp ấy 
cũng là tâm từ. Họ không muốn gây khổ đau tai họa cho 
người khác bởi hành động hay lời nói của mình. 


Chú giải cho jạnh Tạng, trong Tiểu Bộ Kinh giải 
thích về những loại bắt thiện pháp đối nghịch với mỗi 
ba la mật. 


Chúng ta đọc về bố thí: 


“Hơn nữa, bố thí đối nghịch với tham, sân và si, bởi 
nó áp dụng các phẩm chất vô tham, vô sân và vô si tới 
tuần tự các yếu tố sau: vật thí, đối tượng thọ thí và quả 
của bố thí”. 


Như ta đọc, bố thí ba la mật đối nghịch với bất 
thiện, với tham, sân và s1, bởi khi ta quảng đại và tích 
lũy bố thí ba la mật, ta thực hành phẩm chất vô tham 


k9, Tìm hiểu mười Ba La Mật 


đối với món đồ bố thí. Nếu một người vẫn dính mắc với 
món đồ mà người ấy định bố thí, người ấy sẽ nuối tiếc 
việc không còn món đồ đó. Anh ta có thê nghĩ tới việc 
cho đi nhưng không làm được, anh ta mong muốn đợi 
một cơ hội khác để bố thí. Nếu một người chưa thắm 
nhuần trong quyết tâm bố thí, anh ta có thể nghĩ tới 
việc ấy, nhưng không làm. Ở khoảnh khắc ấy không có 
bố thí.Trong khi ấy, nếu có lòng quảng đại thật sự, nó 
sinh kèm với vô tham; nó không dính mắc vào đồ vật 
ta bố thí. Ở khoảnh khắc tâm thiện, cũng có vô sân đối 
với người nhận bố thí. Nếu ta khó chịu và không thích 
người nhận, ta sẽ không bố thí. Điều này có thê xảy ra 
khi ai đó nhìn thấy một người ăn mày, và rồi nhận ra là 
người này còn khỏe mạnh; anh ta có thể bực bội về việc 
người ăn mày bắt con mình chịu khổ, và vì thế không 
bố thí nữa. Khi quảng đại sinh khởi, nó cần phải sinh 
kèm với các phẩm chất tốt lành là vô tham với vật thí, 
vô sân với người thọ thí, và nó có thể cũng sinh kèm 
với vô sỉ hay trí nữa. Khi trí biết quả của việc bồ thí, khi 
nó nhận ra rằng bố thí là thiện pháp, khi ấy có sự hào 


phóng thực sự và phiền não được viễn ly. 


Chúng ta đọc tiếp trong Chú giải của Hạnh Tạng 
về giới và về xuất gia: 


“Giới, sila, đối nghịch với tham, sân và sỉ, vì nó từ bỏ 


Chương 10: Tâm xả Ba la mật 323 


lươn lẹo và ô nhiễm của thân hành, v.v. 


Xả ly, nekkhamma, đối nghịch với ba loại ô nhiễm 
này vì nó tránh xa sự buông thả trong dục lạc, trong hại 
người và hại mình (khỗ hạnh)”. 


Nếu ta không dính mắc vào ngũ dục, đương nhiên 
là sân hận cũng sẽ bớt đi. Nếu một người dính mắc 
nhiều vào đối tượng thị giác, âm thanh, mùi, vị, và đối 
tượng xúc chạm, nhưng không có được chúng, người 
ấy sẽ khó chịu. 


Chúng ta đọc trong Chú giải về trí tuệ, paññã : 


“Trí tuệ đối nghịch với chúng ở chỗ tham, v.v., khiến 
mù quáng, trong khi trí thì phục hồi thị lực”. 


Trí tuệ đối nghịch với bắt thiện vì nó xua tan bóng 
tối của tham và phục hồi thị lực. Ngay khi ta thấy thứ 
gì đó, tham đã dễ khởi sinh. Khi thiếu trí tuệ, không có 
đối nghịch với tham, thứ rất thuần thục trong việc dính 
mắc vào tất cả các đối tượng ngũ dục. Tuy nhiên, khi trí 
sinh khởi, tham không thê có mặt đồng thời; trí tuệ đối 
nghịch với tham. Chỉ trí tuệ mới có thể xua tan bóng tối 


của dính mặc. 
Khi trí tuệ sinh khởi, nó có thê hiệu được bản chât 
của pháp xuât hiện. Trí tuệ hiêu thiện là thiện, và bât 


thiện là bất thiện. Khi trí tuệ phát triển, nó sẽ biết các 


324 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


đặc tính của pháp như chúng thực là, để có thể vượt qua 
bóng tối của vô minh. 

Chúng ta đọc về tinh tấn và kham nhẫn: 

“Tinh tắn đối nghịch với tham bằng việc làm khởi lên 
chánh đạo viễn ly cả thụ động và tăng động. 

Kham nhẫn đối nghịch với tham bằng việc chấp 
nhận khả ái, bắt khả ái, và rỗng không”. 

Mỗi ba la mật đều có lợi ích lớn lao nếu chúng ta 
suy niệm xác đáng về chúng, và dần tích lũy chúng. 
Trong những tình huống thử thách lòng nhẫn nại, nếu 
chúng ta suy niệm về kham nhẫn, kham nhẫn có thể 
được tích lũy. Có thể có kham nhẫn với các đối tượng 
khả ái và bất khả ái có tính chất rỗng không, điều có thê 
được chúng ta liễu ngộ. 

Chúng ta đọc về chân thật: 


“Chân thật là đối nghịch của tham bởi nó diễn tiến 
trung thành với thực chất, dù người khác giúp đỡ hay 
làm hại”. 


Nhờ chân thật, ta có thể biết cái gì là đúng cái gì là 
sai, bất kế ở hoàn cảnh nào. 
Chúng ta đọc tiếp về quyết định: 


“Quyết định đối nghịch với ba phiền não này bởi vì, 


Chương 10: Tâm xả Ba la mật 325 


sau khi đã vượt qua các ngọn gió đời, nó không lay 
chuyền trong việc hoàn mãn các pháp trợ đạo theo 
cách chúng đã được vun bôi”. 


Quyết định đối nghịch với các phiền não tham, sân 
và si. Chúng ta cần tự biết liệu mình có đủ quyết tâm 
vững vàng với việc vun bồi thiện pháp hay chưa. Điều 
này là thiết yêu để không còn dao động trong quá trình 
thành tựu vun bồi thiện pháp. Quyết tâm của chúng ta 
có thê đễ dàng chao đảo, không vững vàng, và niềm tin 
không kiên định. 


Chúng ta đọc về tâm từ: 


“Tâm từ đối nghịch với tham, sân, và si, qua sự viễn 
ly năm triên cái”. 


Năm triền cái (nivarana) là: tham dục 
(kãmacchanda), ác ý (vyäpãda), hôn trầằm-thụy miên 
(thñna-middha), phóng dật và trạo hối (uddhacca- 
kukkucca) và hoài nghi (vicikicchäa). Tâm từ được coI 
là đối nghịch với tham bởi nó viễn ly năm triền cái. Chỉ 
trí tuệ mới biết được liệu các triỀn cái có đang hiện hữu 
hay không. Nếu không có trí tuệ, ta có thể nhằm tưởng 
rằng cái đang hiện hữu là tâm từ. Trên thực tế có thê chỉ 
là tham, thứ là tham dục triền cái. Trí tuệ là thiết yếu và 


nó cũng là yếu tô khiến mọi thiện pháp được tăng thịnh. 


326 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


Chúng ta đọc về tâm xả: 

“Và tâm xả đối nghịch với chúng bằng sự xua tan 
luyễn ái đối tượng khả ái và ghét bỏ đối tượng bắt khả 
ái, và luôn hành động quân bình trong những hoàn 
cảnh khác nhau”. 


Tâm xả là đôi nghịch với tham, sân và si. Chúng 
ta cân thâm xét đặc tính của cả mười ba la mật và thây 


lợi ích của chúng: chúng đối nghịch với bất thiện pháp. 


Các pháp là vô ngã, chúng nằm ngoài tầm kiểm 
soát. Các tâm sinh và diệt liên tục tiếp nói nhau, và điều 
này khiến cho cuộc sống của mọi người khác biệt: họ 
tích lũy các nghiệp khác nhau tạo kết quả tương ứng, 
và họ cũng có những xu hướng khiến họ suy nghĩ theo 
những cách khác nhau. 


Ta đọc trong Chú giải cho Tương Ung Bộ Kinh 
(Tương Ưng Nhân Duyên, VI. Phẩm Cây) rằng Giáo 
Pháp được Đức Phật thuyết giảng vì lợi ích của mọi 
chúng sinh có thể được so với một ngàn món đồ được 
đặt trước cửa mỗi ngôi nhà vì lợi ích của gia chủ. Một 
số người mở cửa và nhận tất cả các món đồ chất đồng 


nơi bậc cửa, còn một sô khác thậm chí không mở cửa. 


S¡ là duyên khiến cho ta không thấy được lợi ích 


của Giáo Pháp, còn trí là duyên đê nhận ra lợi ích ây. 


Chương 10: Tâm xả Ba la mật 327 


Mỗi khoảnh khắc nghe Pháp đều lợi lạc. Không phải 
lúc nào cũng có cơ hội áp dụng Pháp, nhưng khi chúng 
ta đã được nghe Pháp, sẽ có duyên cho thiện pháp được 
vun bồi và bất thiện pháp dần suy giảm. Chúng ta cần 
trân quý người giảng giải Giáo Pháp mà Đức Phật đã 
thuyết. Như ta đã thấy, Giáo lý của Đức Phật có thể so 
sánh với hàng ngàn món quà được đặt trước cửa nhà. 


Chúng ta đọc trong một đoạn khác của cùng Chú 
giải, rằng mọi người nhằm lẫn và khó chịu bởi không 
hiểu đúng nhân và quả diễn tiến ở mỗi khoảnh khắc. 
Điều này có thể được so với một cuộn chỉ bị rối, nó đã 
tạo thành nút thắt mà ta không tự mình gỡ nồi. Chú giải 
nêu răng nút thắt có thê được gỡ rối bởi hai người, đó là 
bậc Toàn giác Phật và bậc Độc giác Phật', những người 
đã tích lũy các ba la mật tới mức độ tự mình chứng ngộ 
Tứ Thánh Đề. 


Tâm xả ba la mật là sự quân bình của tâm, đó là 
trạng thái không xao động bởi hành vi ngang trái của 
mọi người, bởi những tình huống khó khăn hay bởi các 
ngọn gió đời, bất kế chúng là khả ái hay bất khả ái, 
chẳng hạn như được và mất, lời khen và tiếng chê. Hiện 


1. Độc giác Phật chứng ngộ Tứ Thánh Đề mà không được nghe thuyết 
giảng từ người khác, nhưng Ngài không thể thuyết Giáo Pháp cho thế 
gian. Toàn giác Phật đã chứng ngộ Thánh Đề mà không được nghe 
thuyết giảng từ người khác, và đã thuyết Giáo Pháp cho thế gian. 


328 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


giờ chúng ta khổ đau vì dễ dàng bị xao động và bắt ồn, 
nhưng một người có hiệu biêt vững vàng vê nghiệp có 
thê trở nên bình thản trước các ngọn gió đời. 


Nếu ta vun bồi tâm xả ba la mật, ta không để tâm 
đến những điều sai trái của người khác, như là Chú giải 
cho #ạnh Tạng đã giải thích. Ta có thể công bằng và 
quân bình, không xao động bởi những sai trái của người 
khác; ta hiểu rằng mọi người sẽ nhận quả của nghiệp 
của họ. Một số người có thể nghĩ, khi những người khác 
nhận quả xấu thì thật đáng đời cho họ, nhưng một người 
đã phát triển tâm xả ba la mật không nghĩ theo cách ấy. 
Anh ta có khả năng hiểu pháp chân đế, các pháp vô ngã 


và ngoài tâm kiêm soát. 


Chúng ta đọc trong Hạnh Tạng (Tâm xả ba la mật, 
II, 15, Giới hạnh vĩ đại) răng Đức Bồ tát đã vun bồi 
tâm xả ba la mật tới mức độ cao nhất (ba la mật bậc 
thượng) trong kiếp Ngài là hiền trí Lomahamsa. Chú 
giải nêu: 

“Bậc Vĩ nhân thời ấy sinh ra trong một gia đình giàu 
có, và Ngài đã hoàn tắt học vẫn, làm chủ mọi ngành kiến 
thức dưới sự dạy dỗ của bậc giáo thọ Disäpãmukha. 
Khi cha mẹ của Ngài mắt đi, Ngài trở nên nhám chán 
với đời sống thế tục, và trong Ngài đã khởi lên trạng 
thái khẩn cắp tu niệm, mặc dâu các thành viên gia đình 
khóc lóc khẩn cầu Ngài chăm lo tài sản gia đình. Ngài 


Chương 10: Tâm xả Ba la mật 329 


trở nên nhàm chán do suy niệm vê vô thường với như 

lý tác ý, Ngài suy niệm về tính chât bât tịnh của thân, 

và Ngài không muôn chạy theo phiên não sẽ dân mình 
sa vào đời sông hôn nhân. 
Ngài nghĩ tới việc từ bỏ tài sản và trở thành một nhà 

Sư, nhưng rôi Ngài suy tư răng, khi là một nhà sư, tự 
những phâm hạnh của Ngài sẽ không trở nên rõ rệt 
đề đáng ngợi khen. Vì vậy, bậc Vĩ nhân, người không 
màng lợi dưỡng và danh dự đã không trở thành một 
nhà sư. Ngài suy nghĩ: “Ta chỉ nên có vừa đủ và sông 
cuộc đời tri túc đôi với được, mât và các ngọn gió đời 
khác ”. 

Một số người trở thành nhà sư nhận được lời tán 
tụng nhờ vào sự tuyệt hảo của địa vị xuất gia. Tuy nhiên, 
bậc Vĩ Nhânkhước từ lợi dưỡng và danh dự mà một vị 
sư sẽ được nhận. Ngài nghĩ rằng mặc dầu mình không 
phải là nhà sư, mình sẽ vẫn hành xử một cách đáng tán 
thán!. Ngài sẽ thực hành thiểu dục tri túc. Đó là một 
cách suy nghĩ đã thắm nhuần thiện pháp. Địa vị người 
xuất gia khác với người tại gia. Người xuất gia đễ nhận 
được nhiều ân sủng và vinh dự hơn người cư sĩ, bởi sự 
tuyệt hảo của địa vị ấy. Đức Bồ tát khước từ lợi dưỡng 
và vinh hạnh và Ngài không dính mắc vào chúng. Ngài 
nghĩ rằng mình sẽ sống một cuộc đời cư sĩ khuất bóng 
lợi dưỡng và vinh dự. 


1. Bởi mức độ tối thượng của tâm xả mà Ngài đã vun bồi. 


330 


Tìm hiểu mười Ba La Mật 


Chúng ta đọc trong Chú giải: 


“Ngài nghĩ, “Ta sẽ tích lũy sự thực hành kham nhẫn 
tối thượng, chịu đựng những lời chế nhạo của những 
người khác. Ta sẽ vun bồi tâm xả ba la mật tới mức 
độ cao nhất.' Ngài từ bỏ nhà cửa, chỉ bận quân áo mà 
Ngài mang trên người; Ngài thực hành tận diệt phiền 
não tới mức độ tột đỉnh. Khi Ngài không còn sức lực 
nữa, Ngài vẫn hành xử như thê Ngài còn sức lực. Mặc 
dầu không câm, Ngài hành xử như thể bị câm, trong 
khi Ngài bị chế diễu bởi mọi người bởi vẻ ngoài của 
Ngài giỗng như của một người điên. Ngài lang thang 
qua các ngôi làng, thành thị và kinh đô, mỗi nơi chỉ ngụ 
lại một đêm. Nơi nào Ngài bị chế nhạo nhiều, Ngài ở 
lại đó lâu hơn. Khi quân áo của Ngài đã bị rách rưới và 
khó coi, Ngài không nhận quân áo mới từ người khác; 
Ngài lang thang với trang phục chỉ đủ để che những 
phân kín. Trong lúc dong duỗi như vậy, Ngài tới một 
ngôi nhà trong làng”. 


Đây là ba la mật tâm xả tới mức độ cao nhất , khó 


vun bồi nhất. Ngài có nhiều của cải nhưng không dính 


mặc vào chúng. Ngài muôn tích lũy tâm xả ba la mật: 


Ngài chịu đựng lời giễu cợt từ mọi người, và khi ra 


ngoài chỉ che thân bởi một tâm vải. Khi không còn sức 


lực, Ngài hành xử như thê còn sức lực, Ngài không nhụt 


chí và vân nhân nại. Mặc dâu không bị câm nhưng Ngài 


hành xử như thể một người câm, Ngài không bị xao 


động bởi bất cứ điều gì. Bất kế người khác nói gì, dù họ 


Chương 10: Tâm xả Ba la mật 331 


chê nhạo Ngài vì vẻ bê ngoài của Ngài có vẻ giông như 
của một người điên, Ngài vân không bị tác động. 


Tất cả chúng ta đều có tích lũy khác. Chúng ta dính 
mắc vào vẻ bề ngoài, trang phục, những lời khen chê 
của người khác. Chúng ta thích mặc đẹp, nhưng Đức Bồ 
tát trong kiếp ấy có sức chịu đựng lớn lao, Ngài không 
bị tác động khi mọi người chế nhạo cách Ngài phục 
sức. Nơi nào càng chế nhạo Ngài nhiều, Ngài càng ở lại 
lâu hơn. Lang thang như vậy, Ngài đi tới một ngôi nhà 
trong làng. Ta đọc: 


“Bọn trẻ thuộc gia đình ấy rất hư, có thiên hướng 
bạo hành và thích đánh đập người khác. Một số là 
quyến thuộc hoặc nô lệ của gia đình hoàng gia. Chúng 
tàn bạo, dữ tợn, nói những lời có tính chắt mỉa mai, thô 
tục và thóa mạ, và suốt ngày đi khắp nơi chế nhạo. Khi 
bọn trẻ này thấy những người già cả, cơ cực, chúng lẫy 
đất mêm và rắc khắp lên lưng họ. Chúng hành xử một 
cách đáng trách, hỗn láo, và nhạo báng những người 
chứng kiến cảnh ấy. 


Khi bậc vĩ (Vĩ) nhân nhìn thấy lũ trẻ hư đi khắp làng, 
Ngài nghĩ, Bây giờ ta sẽ tận dụng chính sự ngang trái 
như một phương tiện đề tích lũy tâm xả ba la mật, và 
vì vậy ta sẽ ở lại nơi này.” Khi bọn trẻ hư ấy nhìn thấy 
bậc Vĩ nhân, chúng bắt đầu hành động hỗn hào. Bậc 
Vĩ nhân đứng dậy, giả đò không chịu đựng nỗi nữa và 
lộ vẻ sợ hãi bọn trẻ. Khi bọn trẻ bám theo Đức Bồ tát, 


kh) 


Tìm hiểu mười Ba La Mật 


Ngài đi tới một nghĩa địa, nghĩ, 'Ở đây sẽ không có ai 
can thiệp vào việc làm của bọn trẻ này”. 


Ngài dùng một bộ xương làm gối đỡ và nằm xuống!. 
Thế rồi, bọn trẻ hành động hỗn hào, khạc nhỗ lên Ngài 
và rôi bỏ vê. Chúng làm vậy mỗi ngày. Khi những người 
trí nhìn thây hành động của bọn trẻ, họ cắm chúng tiếp 
tục làm vậy, nói, Người này có quyên năng lớn, Ngài là 
một ẩn sĩ, là người thực hành giải thoát vĩ đại.' Những 
người trí ấy tán dương và cung kính Đức Bồ tát. 


Mọi Bồ tát đêu quân bình và công băng, vê mọi 


mặt. Chúng ta đọc rằng Đức Phật nói: 


“Ta ngủ nơi nghĩa địa, lấy xương người làm gối. Ta 
có tâm xả với những gì sạch và bẩn”. 


Ta đọc rằng bọn trẻ làng hành xử theo nhiều cách 


hôn láo, thô bạo, băng việc khạc nhô, chê nhạo, đại tiện 


và tiêu tiện. Chúng chọc đâu cỏ vào tai Đức Bồ tát, 


chúng trêu đùa chế nhạo thỏa thích. Chúng ta đọc rằng 


Đức Bồ tát khi ấy suy tư: 


“Bọn trẻ làng khiến ta phải đau đớn, trong khi những 
bậc trí cho ta những thứ khả lạc như hoa, phắn thơm 
và vật thực. Ta bình thản và công bằng với tắt cả mọi 
người, ta có tâm xả. Ta tri túc trong mọi thứ, mọi hoàn 
cảnh. Ta không yêu mến đặc biệt hơn những người hỗ 


1. Câu chuyện này được nhắc tới trong Trung Bộ Kinh số 12, Đại 
Kinh Sư Tử Hông. 


Chương 10: Tâm xả Ba la mật 333 


trợ ta, ta cũng không nói những lời sân hận hay có cảm 
giác thù địch với những người không hỗ trợ ta. Như 
vậy, ta có tâm xả với tắt cả mọi người”. 


Đức Bồ tát không lay động và thiên vị, Ngài không 
dính mắc với những người cho Ngài những thứ khả ái 
như hoa, phân thơm và vật thực, không thù hận những 
người quấy rối Ngài và khiến Ngài đau đớn. 


Chúng ta đọc: 


“Khi ấy Đức Phật thuyết về tri túc, Ngài dạy không 
dính mắc vào các ngọn gió đời. Ngài được trang bị với 
pháp trợ đạo trí tuệ và vì vậy Ngài công bằng với mọi 
chúng sinh, với cả người giúp Ngài và những người 
không giúp. Cuối cùng Ngài nói: “Ta bình thản với cả 
hạnh phúc và khô đau, với vinh và nhục, ta không thiên 
vị bắt cứ điêu gì, đó là tâm xả ba la mật của ta. 


Tâm xả ba la mật là sự quân bình, không hạnh phúc 
không khô đau, như một cái cân rất thăng bằng. Đức 
Phật chỉ ra rằng Ngài công bằng với mọi chúng sinh và 
mọi ngọn gió đời, và mức độ tâm xả này không dễ có 
nơi những người khác”. 

Chúng ta đọc trong Chú giải cho Hạnh Tạng: 

“Đức Bồ tát vun bôi cả mười ba la mật. Bắt đầu với 
bố thí, Ngài đã cho đi tắt cả sản nghiệp và cả thân 
mình, không bận tâm tới việc những người khác sẽ làm 
gì với những thứ ấy. Đó là bố thí ba la mật. Ngài tránh 


334 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


xa những thứ sai trái, và đó là trì giới ba la mật. Ngài 
vun bồi tưởng bất tịnh về thân mình, Ngài từ bỏ dính 
mắc vào ngũ dục, Ngài rời bỏ gia đình sống không gia 
đình, và đó là xuất gia ba la mật. Ngài thuần thục trong 
hiểu biết các pháp trợ duyên cho các pháp trợ đạo (các 
ba la mật - ND), và thuần thục trong sự buông bỏ các 
pháp đối nghịch với các pháp trợ đạo ấy. Ngài thuần 
thục trong suy xét tính chất cụ thê của các pháp có lợi, 
phân biệt chúng với các pháp có hại, và đó là trí tuệ 
ba la mật. 


Nhàm chán với ngũ dục và nỗ lực chịu đựng khô 
đau là tinh tấn ba la mật. Bên bỉ và nhẫn nại là kham 
nhẫn ba la mật. Trung thực trong lời nói và trong sự 
thực hành tránh xa điều sai là chân thật ba la mật. 
Hành trì vững vàng không lay chuyền của thiện pháp là 
quyết định ba la mật. Từ ái và thương mến mọi chúng 
sinh không phân biệt là tâm từ ba la mật”. 


Về tâm xả ba la mật của Đức Bỏ tát, điều này đã 
được giảng như ở trên. 


Trong “Hạnh xả” của Hạnh lạng, tâm xả ba la mật 
bậc thượng được bàn tới để nhằm chỉ ra lợi lạc và sức mạnh 
của các phâm hạnh tuyệt hảo của Đức Bồ tát. Ta đọc: 

“Ngài từ bỏ tài sản, quyến thuộc, và rời nhà ra đi, 
cũng hệt như cách mà người ta xuất gia thành một nhà 
sư, mặc dầu Ngài không trở thành một nhà sư. Ngài 
sống giống như một nhà sư. Đức Bồ tát không dính 
mắc vào địa vị nhà sư, Ngài không màng tới những 


Chương 10: Tâm xả Ba la mật 335 


ân huệ và tán tụng thường dồn tới các nhà sư. Nhà sư 
bắt buộc phải chấp nhận sự trọng vọng mà mọi người 
biêu lộ, và vị ấy nỗ lực cho sự tuyệt hảo của địa vị nhà 
sư. Đức Bồ tát là một nhà sư trong tâm, Ngài có tâm 
trí của một nhà sư, và bằng cách ấy, Ngài sống trong 
hạnh phúc tối thượng”. 


Vì Đức Bồ tát không màng tới những lợi lộc và tán 
tụng đi kèm với địa vị nhà sư, Ngài đã không xuất gia. 
Tuy nhiên, Ngài là một nhà sư trong tâm và vun bồi 
thiện pháp; bằng cách ấy những người khác sẽ thực sự 


tôn trọng Ngài mặc dầu Ngài không xuất gia. 
Chúng ta đọc tiếp: 


“Ngài có mức độ tri túc tối cao, Ngài hoan hỷ trong 
an tịnh, không bận tâm tới thân thể và mạng sống của 
Ngài, bởi mục tiêu của Ngài là tâm xả. Ngài thực hành 
từ bỏ phiền não tới mức độ tột đỉnh, Ngài chịu đựng 
những hành động suy đồi của kẻ khác. Ngài có quyết 
tâm kiên định làm suy giảm các phiền não đối nghịch 
với các pháp trợ đạo bằng thái độquân bình trên mọi 
phương diện. Điều ấy khiến Ngài tri túc trong mọi thứ, 
không thiên vị với những người hỗ trợ Ngài hay không 
hỗ trợ Ngài. Cuộc sống của Ngài giống như cuộc sống 
của một vị A La Hán và vì thế Ngài không dính mắc vào 
các ngọn gió đời. Ngài đạt tới tột đỉnh của tâm xả ba la 
mật và nơi đó có tính kiệt xuất của một ba la mật dẫn 
tới sự giác ngộcủa chư Phật (Buddha pãrami) ”. 


336 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


Tâm xả ba la mật bao hàm sự công băng với mọi 


chúng sinh và đó là điều khó thực hành nhất. 
Mười ba la mật là: 
Bồ thí (dãna), 
Trì giới (s11), 
Xuất gia (nekkhamma), 
Trí tuệ (paññ4) 
Tỉnh tấn (viriya) 
Kham nhân (khanH) 
Chân Thật (sacca) 
Quyết định (aditthäna) 
Tám từ (mett4) 
Tám xả (upekkha4) 


Chúng ta không nên lơ là bất kỳ ba la mật nào 
trong mười ba la mật, chúng ta cần tới tất cả. Chúng 
ta cần chân thành trong việc từ bỏ phiền não và đó là 
chân thật ba la mật. Ta cần nhớ nghĩ về những sai trái 
của người khác với tâm từ. Ta cũng cần quyết định ba 


la mật, quyết tâm vững vàng không lay động thực hành 


Chương 10: Tâm xả Ba la mật 337 


mọi loại thiện pháp đề có thể đạt được tới đích. Có thể 
chúng ta có chân thành trong mong muốn từ bỏ phiền 
não, nhưng những khi thiếu quyết tâm, ta không đủ 
vững vàng trong quyết định từ bỏ phiền não. Ta cần 
quyết định ba la mật để chân thành trong sự thực hành 
nhằm tận diệt phiền não. 


Chúng ta cần kham nhẫn ba la mật, tức là sự nhẫn 
nại. Chúng ta cần vun bồi mọi ba la mật và đây là cách 
duy nhất để có như lý tác ý với bất cứ những gì ta kinh 
nghiệm, đề phát triển trí tuệ. 


338 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


Ki 


Phần kết 


Ô nhiễm của các Ba la mật 


Khi tham sinh khởi, khi chúng ta vui thú và dính 
mắc, mười ba la mật bị ô nhiễm. Ô nhiễm của mỗi ba la 
mật được giảng như sau: 


“Nói riêng rẽ, suy nghĩ sai lầm (vikappa) về vật thí 
và đối tượng thọ thí là ô nhiễm của bó thí ba la mật”. 


Đôi khi trong lúc bố thí, ta phân biệt đối tượng thọ 
thí, hoặc ta có những suy nghĩ phân biệt về vật thí, bởi 
dính mắc, bởi ác cảm, sợ hãi hay sỉ mờ. Khi ấy bố thí 
ba la mật bị ô nhiễm, không thanh tịnh. Bồ thí ba la 
mật phải được vun bồi tới mọi chúng sinh, không phân 
biệt. Nếu ta có những suy nghĩ sai lầm về vật thí và đối 
tượng thọ thí, ta cần thẩm xét đặc tính của bố thí ba la 
mật. Ở những khoảnh khắc Ấy, nó bị ô nhiễm, không 
thanh tịnh. Chúng ta cần có hiểu biết tỉnh tế về các ba la 
mật trong đời sống hàng ngày. Chúng cần được vun bồi 
từ kiếp này sang kiếp khác trong vòng sinh tử luân hồi 
đề có thể đạt tới độ hoàn mãn. 


340 Tìm hiểu mười Ba La Mật 


Chúng ta đọc về trì giới ba la mật: 


“Suy nghĩ sai lầm về chúng sinh (đối tượng) và thời 
điêm là ô nhiễm của trì giới”. 

Có lúc chúng ta có thể giữ giới với một số người 
cụ thể, những người ta tôn kính chăng hạn như cha mẹ. 
Chúng ta có thể giữ giới bằng cách bày tỏ sự kính trọng 
của ta với họ bằng các cử chỉ và lời nói, nhưng chúng 
ta không làm được vậy với những người khác. Hoặc 
chúng ta có những suy nghĩ sai lầm về thời điểm giữ 
giới, chỉ vào ngày Bồ tát (Uposatha)! hoặc một ngày ta 
chọn đề giữ giới, và rồi ta có thê cho rằng mình đã toàn 
hảo về giới, mặc dầu những ngày khác ta không giữ 
giới. Đó là ô nhiễm của trì giới ba la mật. Chúng ta đọc 
tiếp trong Chú giải của Hạnh Tạng về ô nhiễm của các 
ba la mật khác như sau: 

“Suy nghĩ sai lằm vê dục ái và hữu ái, và bắt mãn 
với sự suy giảm của chúng là ô nhiễm của xuất gia ba 
la mật. Suy nghĩ sai lầm vê Tôi và 'của tôi' là ô nhiễm 
của trí tuệ ba la mật...” 


Ngay khi ta nghĩ về trí tuệ theo cách như vậy, nó đã 


bị ô nhiêm rôi, chúng ta dính mặc với ý nghĩ “trí tuệ của 


1. Ngày Bồ tát là ngày trai giới, là các ngày trăng tròn, mồng một và 
hai ngày giữa của hai chu kỳ trên. Vào những ngày nảy, các cư sĩ Phật 
tử thường tới chùa và thọ bát quan trai giới. 


Phân kết: Ô nhiễm của các Ba la mật 341 


A»s 


tØ1 


. Chúng ta đọc tiêp về ô nhiêm của các ba la mật: 


“Suy nghĩ sai lầm thiên vê thụ động hay tăng động 
là ô nhiễm của tinh tẫn ba la mật. Suy nghĩ sai lằmvê 
mình và người khác là ô nhiễm của kham nhẫn ba la 
mật; Suy nghĩ sai lằmkhi thừa nhận đã thấy cái thực 
chất không được thấy v.v là ô nhiễm của chân thật ba 
la mật; Suy nghĩ sai lằmkhi thấy khiếm khuyết nơi các 
phẩm trợ đạo và ưu điểm trong các pháp đối nghịch 
của chúng (là ô nhiễm) của quyết định ba la mật; suy 
nghĩ nhằm lẫn cái có hại với cái có lợi (là ô nhiễm) của 
tâm từ ba la mật; Suy nghĩ sai lầm vê khả ái và bắt khả 
ái (là ô nhiễm) của tâm xả ba la mật. Các ô nhiễm cần 
được hiểu như vậy”. 


Có lúc ta có thể có tâm xả với thứ bất khả ái nhưng 


lại không có với thứ khả ái. 


Càng hiểu pháp một cách tỉ mỉ, ta càng muốn thực 


hành pháp. Trước đây có thể ta nghĩ rằng mình không 


thê thực hành các ba la mật, rằng chúng ngoài tầm với 


của 


mình. Tuy nhiên, nếu chúng ta thấy được lợi ích của 


môi ba la mật, và nêu ta vun bôi chúng dân dân, cuôi 


cùng chúng sẽ trở nên hoàn mãn. Chúng ta có thê tự 


kiểm chứng cho bản thân rằng nghe Pháp và nghiên cứu 


Giáo Pháp mang lại lợi ích tối thượng. Nó giúp chúng ta 


áp dụng Giáo Pháp trong cuộc đời mình để vun bồi Tứ 


niệm xứ song hành với tât cả mười ba la mật. 


TÌM HIỂU MƯỜI BA LA MẬT 
Những phẩm chất đưa tới giác ngộ 
Sujin Boriharnwanaket 
Dịch giả Anh ngữ: Na Van Gorkom 


Vietnam Dhamma Home dịch Việt 


HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM 
NHÀ XUẤT BẢN HỎNG ĐỨC 
65 Tràng Thị, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Email: nhaxuatbanhongduc(@yahoo.com 
Điện thoại: 04.39260024 Fax: 04.39260031 
* 
Chịu trách nhiệm xuất bản: 
Giám đốc Bùi Việt Bắc 
Chịu trách nhiệm nội dung: 
Tổng biên tập Lý Bá Toàn 
Biên tập: Nguyễn Thế Vinh 
Bìa: Thanh Mai 
Trình bày: Hồng Sương 


In 1.000 cuốn, khổ 13.5x20.5cm, tại Xí nghiệp In Fahasa. 774 
Trường Chinh, P. 15, Q. Tân Bình, TP. HCM. Số ĐKKHXB: 
2821-2015/CXBIPH/34-62/HĐ. Số QĐXB của NXB: 2288/ 
QĐ-NXBHĐ cấp ngày 02/10/2015. Mã số sách tiêu chuẩn 
quốc tế (ISBN): 978-604-86-7281-2. In xong và nộp lưu chiều 
quý IV năm 2015. 


